THERAVADA 
Phật Giáo Nguyên Thuỷ 
**% 


QUY TRÌNH 
TÂM PHÁP 


Ty khưu Chánh Minh biên soạn 


DL1997 - PL2541 


Quụ trình Tâm Pháp 1 


LỜI NÓI ĐẦU 


KỲ VIÊN TỰ, một đạo tràng tiêu biểu của Hệ phái 
Nam Tông, Đại đức Tăng Định thường mở các khóa Giáo lý 
căn bản Phật học cho hàng Phật tử. 

Tôi may duyên đảm nhận giảng về tâm lộ 
(cittautthÙ), chúng tôi dựa vào các tư liệu: 

— Siêu lý Sơ học của Cố Đại Trưởng lão Tịnh Sự soạn 
lập. 

— Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch. 

—_ Vị Diệu pháp khái lược của Trưởng Lão Narada soạn 
(bản dịch của ông Phạm kinh Khánh). 

— Các tư liệu luận A-tỳ-đàm của Đại đức Giác Chánh 
như: VI Diệu Pháp Nhập môn - Siêu Lý Học 

— Sách Thanh Tịnh Đạo dịch từ Pali ngữ của Đại đức 
Ngộ Đạo và đối chiếu với bản dịch từ tiếng Anh của Sư cô 
Thích Nữ Trí Hải. 

— Các bản Sớ giải của chư huynh đệ dịch “đó đây”. 

Đặc biệt phần lớn nương vào BIỆN GIẢI TÂM PHÁP 
trong Paramatthqjotika do Sư Giác Nguyên chuyển từ 
Thái ngữ sang Việt ngữ. 

_ Từ những vốn quý ấy, chúng tôi soạn thành quyển QUY 
TRÌNH TÂM PHÁP để giảng dạy cho học viên. 


2 Quụ trình Tâm Pháp 


Trong “mảnh vườn nhỏ hẹp” chúng tôi không thể trình 
bày rộng hơn những vấn đề được đề cập, mặt khác những tư 
liệu về Luận A-ty-đàm (Abhidharmmma) còn khiêm tốn nên dù 
cố gắng cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Kính mong 
những bậc cao minh niệm tình hoan hỷ chỉ giáo thêm. 


Trong tập sách này chúng tôi bắt buộc phải sử dụng 
nhiều danh từ chuyên môn của môn học A-tỳ-đàm và phần 
lớn dùng thuật ngữ Siêu lý do Cố Đại Trưởng lão Tịnh Sự dịch 
với hai ý: 

— Tri ân cố Đại Trưởng lão, vì Ngài đã mang bộ môn 
Siêu lý học phổ biến rộng rãi trong hàng Phật tử tại Việt Nam. 
Và cũng nhờ đó tôi được duyên lành học hỏi môn Phật học 
cao siêu này. 


— Đa số các học viên Siêu Lý đã quen với các thuật ngữ 
ấy, do các Cao đồ của Ngài Tịnh Sự giảng dạy, nên dễ dàng 
nắm bắt và lãnh hội yếu lý. 

Tuy chúng tôi cố gắng giải trình minh bạch, nhưng 
không sao tránh khỏi đôi chỗ luộm thuộm, một lần nữa kính 
mong các bậc cao minh hoan hỷ. 


Kính tri ân chư vị Thầy tổ cùng chư huynh đệ đã giúp tư 
liệu hoàn thành soạn phẩm này. 


Chúng tôi cũng không quên ghi nhận công đức của các 
gia đình phật tử nhiệt tình ủng hộ từ công sức đến tài vật, 
giúp chúng tôi thành tựu giáo trình như: Gia đình bà Trần 
Hữu Độ, gia đình Nguyễn Đức Văn - Diệu Quý, gia đình 
Lê Long Hồ - Diệu Kiến, gia đình Phật tử Huỳnh Ngọc 
Sanh, Phật tử Như Huệ... 


Mong quả an lạc sớm kết quả tốt đẹp đến các vị ấy theo 
như ý nguyện. 


Kinh cáo. 


Quụ trình Tâm Pháp 3 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


Cưng kính đánh lễ Đức Thế Tôn bậc 
Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác 


ò2»? »»»tờ»t»»t»tờ»t»»t»t>»> 


Quụ trình Tâm Pháp 


Quụ trình Tâm Pháp 5 


CHƯƠNG I 


TÂM LỘ 
(Cittautth) 


I. DÃN NHẬP: 

Đức Phật thành lập khung trời Phật đạo bằng ba mảnh 
lưới Giới - Định -Tụê, các Giáo Thọ sư tiền bối dạy rằng: 
“Toàn bộ giáo pháp của Đức Thế Tôn có tám rmnuôn bốn 
ngàn pháp uẩn (dhammakkhandha), uí như tắm muôn bốn 
ngàn mắc lưới trong pháp uõng ấu, nhưng không có mắt 
lưới nào giống rmnắc lưới nào trọn Uẹn”. 

Nghĩa là mỗi pháp uẩn có điểm tương đồng, đồng thời 
có điểm dị biệt và toàn bộ những mắc lưới ấy liên kết vào 
nhau chặt chế mật thiết. 

Đây là điểm đặc thù trong Giáo pháp của Đấng Như Lai. 

Tạng Luật nêu rõ về Giới, Tạng Kinh phần lớn trình bày 
về Định và Tạng Luận làm hiển lộ phần Tuệ. 

Luận A-tỳy-đàm (Abhidhamma) phần lớn trình bày về 
chơn pháp (paramnatthadhamma), còn gọi là Siêu lý 
pháp. 

Toàn bộ Siêu lý pháp được quy tụ vào sáu bộ lục, đó là: 

—_ Cha uatthu (sâu vật) 


— Cha duara (sâu môn) 


6 Quụ trình Tâm Pháp 


Cha ararmnmana (sâu cảnh) 


Cha uiññang (sáu thức) 


Cha uithï (sáu quy trình, hay sáu diễn hoạt) 
— Cha uisaUappauoffi (sáu điễn tiến của cảnh). 


Thức hiện khởi được là do sự góp mặt của Vật, Môn và 
Cảnh . Vật - rnôm - cảrth là ba pháp đóng vai trò quan trọng 
đối với Thức trong cõi ngũ uấẩn (pañcakkhandha), riêng cõi 
tứ uẩn (catutthakkhandha) thì chỉ có eảrnth và môn là chủ 
yếu. 

Sáu thức là: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức và ý thức. 

Sáu vật là: Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật 
và ý vật. 

Sáu môn là: Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, 
thân môn và ý môn. 

Sáu cảnh là: Cảnh sắc, cảnh thính, cảnh mùi, cảnh vị, 
cảnh xúc và cảnh pháp. 

Nên biết rằng: Trừ ý vật và ý môn chỉ pháp khác nhau, 
những vật — môn còn lại đều có chỉ pháp như nhau, chỉ khác 
về khía cạnh. 

Khi là nơi nương trú cho tâm thì gọi là vật, khi nhận 
cảnh thì gọi là môn. Ví như một người nam vừa là chồng vừa 
là cha. 

Chỉ pháp: 

- Nhãn vật - nhãn môn có chi pháp là thần kinh nhãn 
(cakkhupasada). 

- Nhĩ vật - nhĩ môn có chi pháp là thứn kính nhĩ 
(sotapasada). 


Quụ trình Tâm Pháp 7 


- Tỷ vật - tý môn có chi pháp là thấn kinh tủ 
(ghanapasada). 

- Thiệt vật - thiệt môn có chi pháp là thần kính thiệt 
(nvhapasada). 

- Thân vật - thân môn có chi pháp là thân kinh thân 
(kayapasada). 


- Ý vật là sắc ý vật (hadayavatthu). 


- Ý môn là 1o thức Tục sinh (patisandhi viãñãna) (xem 
phần sau). 


IIL PHÂN GIẢI KHÁI LƯỢC: 


1. Định rngh1a: 

Namnautthi là gì ? nàma là danh pháp, uifh¡ là quy 
trình hay hệ thống, nói cách khác u£h¡ là diễn tiến sự hoạt 
động. 


Namaurthi là sự diễn hoạt của danh pháp. 
Chữ VITHI xuất nguyên từ VI + căn I là đi, thi là một 


lối đi. Ở đây được dùng theo nghĩa “một diễn tiến”. 

Nói đến Siêu lý pháp là nói đến danh và sắc. Có ba danh 
pháp là: tâm (cifa), tâm sở (cefasika) và NÑíp-bàn (nibbana) 
(tuy chế định — paññatti - cũng là danh pháp, nhưng không 
có thực tính pháp (sabhaua dhammg), vì mượn chơn pháp 
để định đặt ra ngôn từ cùng ý nghĩa) . 


Níp-bàn là pháp Vô vi (asankharadhamma) không có 
sự SINH - DIỆT, đĩ nhiên không thể có sự diễn hoạt, còn tâm 
sở (cefasika) tuy sanh khởi tùy thuộc vào tâm nhưng lại bất 
định do có những cảnh riêng biệt. Cũng chính tâm đó nhưng 
tâm sở lúc có lúc không, như tâm sân chẳng hạn có khi có 
tâm sở “ganh ty” (issa) đôi khi lại không, hay như tâm thiện 
Dục giới, tâm sở Chánh ngữ lúc có lúc lại không. 


8 Quụ trình Tâm Pháp 
Vì tâm sở không có quy luật cố định nên chúng không 
có sự điễn hoạt. 


Như thế, chỉ có tâm pháp (citadhamma) và sắc pháp 
(rupadhamma) mới có quy trình diễn hoạt, gọi là ciftauitht 
(lộ tâm ) và “tupautthi (lộ sắc). 

Và đây là sự nghiên cứu về hệ thống diễn hoạt của danh 
pháp trong bộ Abhidhammatthasangaha phần Pauattisangaha. 

2. Phân giải tómn lược. 

a) VẬT (uatthu): Là nơi nương của tâm thức, còn gọi là 
trú căn. Khi tâm sanh lên thì phải có chỗ trú, chính nơi tâm 
trú gọi là vật và cũng chính tại nơi đây tâm diệt đi. Nói gọn 
lại: “Vật là nơi tâm sinh lên, trú uà diệt (chính tại nơi đó)”, 
Vật chính là loại sắc pháp do nghiệp (kammg) tạo thành ở cối 
ngũ uẩn. 


b) MÔN (drãra): Là cửa, lối đi vào - đi ra. 
Tâm được sinh lên do bốn nhân là: 

- - Do nghiệp quá khứ. 

- - Do có cảnh. 

- - Do có tâm sở. 

- - Do có vật nương. 


Môn là cửa đi vào của cảnh, để từ đó khởi sanh tâm 


— Cảnh sắc do nhãn môn dẫn vào. 
— Cảnh thinh do nhĩ môn dẫn vào. 
— Cảnh mùi do tỷ môn dẫn vào. 
— Cảnh vị do thiệt môn dẫn vào. 


— Cảnh xúc do thân môn dẫn vào. 


Quụ trình Tâm Pháp 9 


Và năm môn này cũng chính là năm vật. 


Riêng cảnh pháp thì đa dạng có khi sắc pháp làm cảnh, 
có khi danh pháp làm cảnh. 


Theo quy luật thì sắc pháp yếu hơn danh pháp, khi danh 
pháp làm cảnh cho tâm, sắc Ý vật (hadauauotthu) không đủ 
sức mạnh dẫn cảnh danh pháp vào dòng tâm thức, nên ý vật 
không thể là ý môn, ý môn phải là danh pháp mới có khả 
năng thâu nhận cảnh pháp (cả danh lẫn sắc). 


như vậy có 5 sắc môn và một danh môn. 


Từ cơ sở này, tâm lộ (cifauithi) được phân thành hai 
mô thức: tâm lộ Ngũ môn (pañcaduaracittautthi) và tâm lộ Ý 
môn (manoduàracittautthi). 

e) THỨC (uiññãng): Nói gọn “Thức là sự biết cảnh”. 
Năm đôi thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức chỉ bắt lấy 
năm trần cảnh theo từng loại tương ứng (tức là nhãn thức chỉ 
bắt lấy cảnh sắc, nhĩ thức chỉ bắt lấy cảnh thinh...) không 
nhầm lẫn cảnh với nhau, những tâm còn lại gọi là Ý thức. 


Tổng cộng có 8o tâm (hay 121 tâm), trong đó ngoại trừ 
năm đôi thức, còn lại là 7o tâm (hay 111 tâm) thuộc ý thức. 


Trong 7o tâm (hay 111 tâm) thuộc về ý thức lại chia làm 
hai loại là: 1o tâm làm phận sự tái tục (pafisandhikiccam) 
được gọi là tâm Chủ (mulabhauangacitta: Tâm hữu phần 
cơ bản). 


Tâm Chủ là loại tâm không nhận cảnh nào khác ngoài 
một trong ba cảnh: cảnh nghiệp (kqammnararmnmmana), cảnh 
nghiệp tướng (kammnanimiitarammanad) và cảnh sanh thú 
tướng (gafinmmritarammnana). 


10 Quụ trình Tâm Pháp 


Một trong ba cảnh này xuất hiện khi chúng sanh sắp 
lâm chung ở kiếp trước, tạo điều kiện cho tâm Tục sinh sanh 
lên, khởi đầu kiếp sống mới. 

Trong đời sống ở kiếp sau, khi tâm này (tức là tâm Tục 
sinh) sanh lên lần thứ hai, bấy giờ được gọi là tâm hữu phần 
(bhavangacitta) và chỉ nhận lấy một trong ba cảnh trên mà 
thôi. 

Những tâm nhận lấy cảnh ngoài ba cảnh trên, gọi là 
tâm Khách (uừmnulacrtta). 


Nên ghi nhận rằng: Trong 1o tâm Chủ, chỉ có o tâm Tục 
sinh về cõi cõi Sắc giới và cối Vô sắc giới là thuần tính, đó là 5 
tâm quả Sắc giới và 4 tâm quả Vô sắc giới. 

Còn 10 tâm còn lại là 2 tâm Quan sát xả thọ và 8 tâm 
Quả dục giới hữu nhân (sahefuuipaka kamaurfñfñana) đôi khi 
vẫn bắt cảnh ngoài ba cảnh Chủ, nên chúng trở là tâm Khách 
vào thời điểm ấy. 

đ) CẢNH (ãrammana): Là đối tượng bị tâm biết, nói 
gọn có sáu cảnh là năm cảnh trần (cảnh sắc, cảnh thỉnh, cảnh 
mùi, cảnh vị, cảnh xúc) và cảnh pháp. 


Nhưng khi nói theo sự diễn hoạt của cảnh 
(uisauappauerfi) thì cảnh được trình bày theo hai mô thức: 
cảnh Chủ (là loại cảnh khởi lên giúp cho tâm Chủ sanh khởi) 
khởi lên không cần một kích thích nào ngòai sức mạnh của 
nghiệp cận tử ở kiếp trước tạo thành, tức là nói đến ba cảnh: 
cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng và cảnh sanh thú tướng, đây 
là loại cảnh dành riêng cho tâm hữu phần cơ bản 
(bhauangacrtta). 


Mô thức thứ hai là cảnh Khách hay cảnh ngoại quan, là 
loại cảnh khởi lên do sự trợ duyên của ngoại lực từ bên trong 
hay bên ngoài, như khi suy nghĩ đến kẻ thù phát sanh tâm sân 
(kẻ thù là cảnh khởi lên từ bên trong), hoặc nhìn thấy vàng 
“nổi máu tham” (vàng là cảnh phát sanh ở bên ngoài). 


Quụ trình Tâm Pháp 11 

Cảnh ngoại quan có sáu loại theo hai mô thức: khởi lên 
từ bên ngòaI và khởi lên từ bên trong. 

Khởt lên từ bên ngoài có ba cảnh: 

—_ Cảnh rất lớn (atimahantarammanna) 

— Cảnh lớn (mahantarammana) 

— Cảnh nhỏ (parr†ttarammamna). 

Đây là ba cảnh của tâm lộ Ngũ môn. 

Khởi lên từ bên trong có ba cảnh 

— Cảnh rất rõ (aiuibhutarammana) 

—_ Cảnh rõ (uibhutarammana) 

— Cảnh không rõ (auibhutarammanna) 

Đây là ba cảnh của tâm lộ Ý môn. 

Nếu tính thêm hai cảnh của Ngoại lộ tâm pháp là cảnh 
rất nhỏ (atiparittarammana) của lộ Ngũ môn và cảnh mơ hồ 


(Afi-auibhùitarammana) của lộ Ý môn, thành ra 8 cảnh cả 
thảy. 


12 


Quụ trình Tâm Pháp 


Quụ trình Tâm Pháp 13 


NGŨ MÔN TÂM LỘ 


(Paficaduaracittauttht) 


“ Chúng sanh có nghiệp là thai tạng” 


Ở cõi năm uẩn, do nghiệp lực trợ duyên tạo tác, khiến 
chúng sanh nhận lấy một số sắc pháp do nghiệp tạo thành, 
gọi là sắc nghiệp (kamưmndq7a rupd). Trong nhóm sắc nghiệp 
ấy, một số có công năng thâu bắt năm trần cảnh (sắc, thính, 
mùi, vị và xúc) giúp cho tâm sanh khởi, năm loại sắc nghiệp 
làm phận sự này gọi là năm giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi và 
thân (là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật và thân vật). 


Mỗi sắc thần kinh chỉ thâu bắt được 1 trần cảnh tương 
ứng và làm nơi trú cho loại tâm tương ứng (như thần kinh 
nhãn chỉ nhận cảnh sắc và làm chỗ trú cho nhãn thức, thần 
kinh nhĩ chỉ nhận cảnh thính và làm chỗ trú cho nhĩ thức, 
tương tự như thế đối với tỷ, thiệt và thần kinh thân). 


Khi sắc thần kinh thâu bắt trần cảnh đưa vào bên trong, 
sắc thần kinh ấy trở thành môn (duara), khi tâm sanh lên 
nương trú sắc nào, sắc ấy gọi là vật (uafthu). 


Sự diễn hoạt của tâm thức xuyên qua năm môn (nhãn, 
nhị, tỷ, thiệt, thân môn) gọi chung là tâm lộ ngũ môn. 

Khi trình bày về sự diễn hoạt của danh pháp 
(namqurthi), Ngài Giáo Thọ sư Anuruddha® có đề cập đến 
hai thời điểm (kala) là thời bình nhật (pauottikala) và 


@) Tác giả bộ Abhidhammatthasangaha — Thắng pháp tập yếu luận. 


14 Quụ trình Tâm Pháp 


thời Tục sinh (pafisandhikala), giữa hai thời này là thời 
cận tử (upamaranakala). 


Trước tiên trình bàu tâm lộ thời bình nhật. 


LỘ NGŨ MÔN THỜI BÌNH NHẬT 

I. ĐỊNH NGHĨA: 

Trước tiên nói về thời (kala) tức là thời gian, thông 
thường có ba thời là thời quá khứ (arffiakala), thời vị lai 
(anagatakala) và thời hiện tại (paccupannakala). 

Nhưng theo Siêu lý pháp, thời được quy định là kiếp 
sống của một chúng sanh, tức là ám chỉ tuổi thọ của chúng 
sanh ấy. 


Đơn vị cực kỳ nhỏ mà không có một ví dụ nào có thể so 
sánh được, gọi là sát-na (khana), khi sát-na đầu tiên khởi lên 
cho một kiếp sống mới, được gọi là sát-na thời Tục sinh 
(pa[sandhikala khang) hay còn gọi là sátna Sinh 
Œatikhanga), sât-na cuối cùng chấm dút 1 kiếp sống, gọi là sát- 
na thời Tử (maranakalakhana) hay sátna Tử 
(maranakhana). Từ sát-na thứ hai kế tiếp sau sát-na Sinh cho 
đến sát-na trước sátna Tử, gọi là thời bình nhật 
(pauoaftikala). 


Nên ghi nhận rằng: sát-na chính là đơn vị tuổi thọ của 
một cái tâm, một cái tâm sinh lên rồi diệt đi trong một thời 
gian cực ngắn, thời gian ấy gọi là sát-na (khana). 

Mỗi sát-na lại chia thành ba sát-na tiểu (culakkhana) 
bằng nhau, gọi là uppadakhana (tiểu sátna Sinh), 
thiikhana (tiểu sát-na Trụ) và bhangakhana (tiểu sát-na 
Diệt), ý ám chỉ ba khoảng thời gian Sinh - Trụ - Diệt của tâm 
đều bằng nhau. 


Quụ trình Tâm Pháp 15 


Tâm lộ ngũ môn thời bình nhật là quy trình diễn hoạt 
của tâm thức xuyên qua năm sắc môn trong thời bình 
thường. 


II CÁC DỮ KIỆN CỦA TÂM LỘ NGŨ MÔN 
1. Nhân sanh lộ ngũ môn. 


Tâm lộ ngũ môn là gọi chung khi tâm nhận lấy năm trần 
làm cảnh, thực ra “trong một thời điểm chỉ một tâm 
sanh lên uà trong một thời điểm tâm chỉ nhận biết 
một cảnth”. 


Nghĩa là trong cùng một thời điểm không thể có hai tâm 
cùng sanh khởi, cũng không thể có trường hợp tâm cùng một 
lúc biết hai cảnh. 


Phân tích rõ hơn thì có tất cả năm tâm lộ nhận lấy năm 
trần làm cảnh, đó là: 


—Lộ nhãn môn nhận lấy cảnh sắc. 
—Lộ nhĩ môn nhận lấy cảnh thinh. 
—Lộ tỷ môn nhận lấy cảnh mùi. 
—Lộ thiệt môn nhận lấy cảnh vị . 
—Lộ thân môn nhận lấy cảnh xúc. 


Và năm đôi thức sanh khởi theo lộ tương ứng, những 
tâm ngoài ra thì bất định. 


Lộ nhãn môn có bốn nhân sanh là: 


-Cakkhupoasada: Tình nhãn (còn gọi là thần kinh nhãn 
hay con ngươi). 


—Ruparaman: có cảnh sắc cụ thể trước mặt. 


-Aloka: Có đủ ánh sáng cần thiết. 


16 


Quụ trình Tâm Pháp 


—Manasikarua: có sự chú ý đến cảnh sắc. 


Lộ nhĩ môn có bốn nhân sanh là: 

Sotapasada: Tình nhĩ (còn gọi là thần kinh nhĩ). 
Saddarammnang: Có cảnh thĩnh rõ ràng. 

Akasa: Có khoảng trống, tức là không bị vật cách âm . 
Manasikara: Có sự chú ý đến cảnh thỉnh. 

Lộ tỷ môn có bốn nhân sanh là: 

Ghanapasada: Tình tỷ (còn gọi là thần kinh tỷ). 
Gandharammana: Có cảnh mùi hiện diện. 

Vaua: phải có sự chuyển động của gió. 
Manasikarda: Phải có sự chú ý đến cảnh mùi. 

Lộ thiệt môn có bốn nhân sanh là: 

Jhapasadu: Tỉnh thiệt (còn gọi là thần kinh thiệt). 
Rasarammnana: Có cảnh vị hiện bày 

Apo: Phải có nước thấm hòa vị chất. 

Manasitkarda: Phải có sự chú ý. 

Lộ thân môn có bốn nhân là: 

Kauapasadu: Tình thân (còn gọi là thần kinh thân). 


Photthabbarammang: Phải có cảnh xúc (nóng, lạnh, 


mềm cứng, êm xếốc...) 


Pathaur: Có chất cứng (thadda) của đất. 
Manasikara: có sự chú đến cảnh xúc. 


Như vậy, lộ ngũ môn sanh lên do 2o nhân, cũng nên ghi 


nhận rằng: 4 nhân sanh lộ nhãn môn chính là 4 nhân sanh 


Quụ trình Tâm Pháp 17 


nhãn thức, 4 nhân sanh lộ nhĩ môn chính là 4 nhân sanh nhĩ 
thức.... sở đĩ gọi là nhân sanh tâm lộ ngũ môn vì nhắm vào 
năm đôi thức làm cơ bản cho tâm lộ ngũ môn đối với năm 
cảnh trần. 

2. Cảnh của lộ ngũ nôn. 

Dĩ nhiên đối với tâm lộ ngũ môn thì năm trần chính là 
cảnh, nhưng tùy theo sức mạnh của nhân sanh tâm lộ, nên 
cảnh có sự khác biệt nhau. 


Theo Siêu lý pháp phần chauisauappauoffi (sự diễn 
hoạt sáu cảnh), cảnh của lộ ngũ môn có ba hay bốn loại là tùy 
thuộc vào nhân sanh. 


— Khi bốn nhân sanh có sức mạnh tương ứng với nhau đầy 
đủ, cảnh có sức mạnh lớn trội, gọi là cảnh rất lớn 
(atnahantararmmmanna). 


— Nếu một trong bốn nhân trợ sanh yếu, gọi là cảnh lớn 
(mahantararnmanna). 


— Nếu có nhiều nhân trợ sanh yếu kém, cảnh này gọi là 
cảnh nhỏ (parr†ttarammanna). 








— Nếu cả bốn nhân đều ở trong tình trạng yếu kém thì 
cảnh này gọi là cảnh rất nhỏ (afiparittarammana). 


Trong bốn loại cảnh này, chủ yếu Cảnh rất lớn và 
cảnh lớn, vì hai cảnh này mới khởi sanh được tâm đổng lực 
(auanacrtta). 


Chính những tâm đổng lực này tạo thiện nghiệp hay bất 
thiện nghiệp và lưu lại chủng tử (bj7a) cho quả vào thời vị laI. 


Tâm Khách trong lộ ngũ môn chỉ đơn thưần là tâm 
Dục giới (kamauacarocrtta), nên tâm đổng lực chính là 
đổng lực Dục giới, gồm: 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm sĩ (gọi 
chung là 12 tâm bất thiện), 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm Hạnh 


18 Quụ trình Tâm Pháp 
hữu nhân®) (hay tâm Tố) dục giới và tâm Sinh tiếu, tổng cộng 
là 2o tâm. 

Và trong 2o tâm đổng lực Dục giới, ngoại trừ 8 tâm 
Hạnh và tâm Sinh tiếu, 2o tâm đổng lực kia mới lưu chủng 
tử tạo thành tâm quả dị thục (uipakacirfa) về sau. Đây là mô 
thức tổng quát của cảnh Ngũ (tên gọi chung cho năm cảnh 
trần). 

Tiếp theo là nói đến tính chất của năm cảnh trần. 

Mỗi cảnh trần có hai loại: Tốt và Xấu, tùy theo mức độ 
tốt - xấu, được phân thành bốn loại như sau: Cảnh rất tốt 
(atitharammana), cảnh tốt (i†tharammana), cảnh xấu và 
cảnh rất xấu (hai cảnh này) gọi chung là cảnh Bất toại Ú 
(ani†tharammana). 

Ba loại cảnh này nhân với hai cảnh chủ yếu (rất lớn - 
lớn) thành ra có sáu cảnh. 

Nếu tính rộng là nhân với ba (thêm cảnh nhỏ) thành o 
cảnh, riêng cảnh “rất nhỏ” vì quá muội lược không thể hiện 
bày tính Tốt hay Xấu, nên được gọi là ngoại lộ. 

Tiếng Visayappauoffi là diễn biến của cảnh, uisaua ở 
đây đồng nghĩa với arammana (cảnh). 

Các bản sớ giải định nghĩa danh từ này là: 

Visauanam duaresu: 

“Sự phát hiện cảnh trước mrôrt” hay là: 

VisaUesu cq cittanqm paUaffï: 
“Sự khởi sanh tâm trước cảnh (được) phát 
hiện”. 

Ở đây dùng nghĩa thứ nhất. 


(2) là tâm của vị A-la-hán. 


Quụ trình Tâm Pháp 19 


Vì sao cảnh xấu và cảnh cực xấu lại gom làm một? Vì 
rằng đối với cảnh tốt hay cảnh rất tốt đều khởi sinh những 
tâm quả thiện, nhưng nếu cảnh rất tốt có thể làm khởi sinh 
tâm Quan sát hỷ thọ quả thiện, còn cảnh xấu hay rất xấu cũng 
chỉ khởi sanh tâm Quan sát thọ xả quả bất thiện mà thôi, nên 
gom chung làm một là như vậy. 


Trong Cảnh đồ (uisauappauorfi) diễn tiến của tâm theo 
mô thức: Cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. 


3. Số lượng tâm lộ ngũ môn thời bình nhật. 


Căn cứ vào cảnh đồ (uisauapparfi), có 75 lộ khởi lên qua 
năm môn, cách tính như sau: 


— Cảnh rất lớn: 1 lộ, có 7 loại tâm khách. 
— Cảnh lớn: 2 lộ, có 6 loại tâm khách. 
— Cảnh nhỏ: 6 lộ, có 5 loại tâm khách. 


— Cảnh rất nhỏ: 6 lộ, không có tâm khách, chỉ có 
tâm hữu phần Rúng động (bhavangacalana). 


Tổng cộng: có 15 lộ nhân với 5 môn thành 75 lộ. 


Nếu y cứ vào sát-na tâm sanh khởi trong tâm lộ, thì có 
được 1oO lộ như sau: 


— Cảnh rất lớn: 3lộ 
— Cảnh lớn: 4lộ 
— Cảnh nhỏ: 6 lộ 


Cảnh rất nhỏ: 7 lộ 

Tổng cộng có: 2o lộ nhân với năm môn thành ra 10O lộ. 
(xem phần sau). 

Tâm lộ nói theo rmrôn thì gọi là lộ nhãn môn 
(cakkhuduaraurth)), lộ nhĩ môn (sotaduarqutthì) ... Lộ ý môn 


2O Quụ trình Tâm Pháp 


(manoduarourthi). Nếu gọi theo thức, có tên là lộ nhãn thức 
(cakkhuurfñfñanaurth)), lộ nhĩ thức (sotquiiñandaurii).. Lộ ý 
thức (manoufanauhi). 


Quụ trình Tâm Pháp 21 


` 


BAI 3 


LỘ NHÃN MÔN CẢNH RẤT LỚN 


(Cakkhuduaratimahantaramnuna1na) 


Khi năm cảnh trần có sức mạnh chiếu thắng vào năm 
môn tương ứng, khởi lên tiến trình sinh diệt của một số tâm 
khách. Tâm lộ nào có 7 loại tâm khách, quy trình ấy được gọi 
là tâm lộ ngũ môn cảnh rất lớn. 


Chúng ta dùng lộ nhãn môn để diễn giải, các lộ kia có 
mô thức tương tự. 


I- ĐỊNH NGHĨA: 


Y cứ vào sát-na tâm trong tâm lộ, khi cảnh đồng sanh 
vào sát-na Sinh của tâm hữu phần Vừa qua, sau hai sát-na 
Rúng động thì tâm Khách sanh khởi để nhận cảnh, cảnh này 
gọi là cảnh rất lớn. 


Gọi là lộ nhấn môn cảnh rất lớn, là khi cảnh sắc chiếu 
vào nhãn vật, đồng sanh với hữu phần Vừa qua, làm khởi 
sanh tâm khách sau hai sát-na Rúng động kế tiếp. 

Lộ nhãn môn cảnh rất lớn diễn hoạt theo ba phương 
thức: chót Na cảnh, chót đổng lực và chót hữu phần 
Khách. 


22 Quụ trình Tâm Pháp 


A- Lộ ngũ môn cảnh rất lớn 
Chót Na cảnh 
1. Biểu đồ. 


Lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót Na cảnh diễn tiến như 
sau: 


2. Kú hiệu. 


V: Hữu phần Vừa qua (afitabhauanga) 

R: Hữu phần Rúng động (bhauangacalana) 
D: Hữu phần Dứt dòng (bhauangupaccheda) 
K;: Hướng ngũ môn (pañcaduarqaua†]ana) 

N: Nhãn thức (cakkhuutffana) 

 k- Tiếp thâu (sarmnpaficchana) 

Q: Quan sát hay Suy đạc (sanfirang) 

P: Đoán định hay Phán đoán (Vo†thapana) 
C: Đổng lực (Jquana) 


Na: — Na cảnh (7adalarnbana) 

Lộ này có được: 

-  Sát-na : 14 sát-na tâm khách (không kể 3 sát-na tâm hữu 
phần). 

- Chặng (thana): 7 chặng (khai môn, nhãn thức, tiếp thâu, 
quan sát, đoán định, đổng lực và na cảnh). 

-_ Thứ tâm khách : 46 thứ (là 54 tâmDục giới trừ 4 đôi thức 
ngoài ra). 


Quụ trình Tâm Pháp 23 


-- Người : có cho 8 hạng người (4 phàm + 4 Thánh Quả). 
-_ Cối : 11 cối Dục giới. 

3. Diễn giải. 

Dòng hữu phần (bhauanga) đang bình lặng trôi êm ả 
theo qui luật của tâm Chủ (mulabhauanga), cảnh sắc lọt vào 
thần kinh nhãn (cakkhupasada) chiếu thắng vào tiểu sát-na 
Sinh (uppadakhangq) của tâm hữu phần, sát-na tâm này được 
gọi là tâm hữu phần Vừa qua (afitabhauanga). 


Cảnh sắc có thể chiếu vào tiểu sát-na Trụ (thiikhama), 
hay tiểu sát-na Diệt (bhangakhang) hay không? 


Điều này không thể được, vì rằng sự sinh, diệt của tâm 
rất nhanh, hầu như chỉ nhận thức được hai sát-na tiểu là Sinh 
- Diệt mà thôi, nên một số Giáo Thọ sư bảo rằng: “Tâm chỉ có 
hai sát-na tiểu là Sinh uà Diệt, nhưng phân thành sinh, trụ, 
diệt để dễ hiểu”. 

Do đó, khi cảnh sắc chạm vào sát-na hữu phần thì xem 
như chạm vào tiểu sát-na Sinh, nếu chạm vào tiểu sát-na 
Diệt thì xem như đã qua sát-na tâm khác, vì tâm vốn sinh diệt 
không gián đoạn (Vô gián duyên). 


Tiếp theo, cảnh sắc làm dao động sát-na hữu phần kế 
tiếp, sát-na hữu phần này gọi là hữu phần Rúng động 
(bhauangacdlana), rồi cảnh sắc lại làm dao động đến hữu 
phần kế tiếp nữa, bấy giờ cảnh Chủ bị sức mạnh của cảnh sắc 
lấn áp, không thể khởi lên giúp cho tâm hữu phần sinh lên, 
dòng tâm hữu phần (dòng tâm Chủ) chấm dứt ở đây, do đó 
sát-na hữu phần thứ ba có tên gọi là hữu phần Dứt dòng 
(bhauagangupaccheda). 


Thật ra, cả hai sát-na hữu phần Rúng động và Dứt dòng 
đều bị cảnh Sắc làm dao động, nhưng sau sát-na Rúng động 
thứ hai, tâm Chủ không thể sanh khởi lên nên gọi là hữu 
phần Dứt dòng cho dễ hiểu. 


24 Quụ trình Tâm Pháp 


Vì sao phải trải qua hai hữu phần Dao động? Vì tâm 
sanh diệt cực nhanh, cảnh mới muốn cắt đứt cảnh cũ để cho 
tâm khách sanh khởi phải có ít nhất là hai sát-na hữu phần 
Dao động, khi ấy sức mạnh cảnh Khách mới có đủ năng lực 
cắt đứt cảnh Chủ. Ví như người chạy nhanh, không thể ngừng 
ngay được, muốn ngừng gấp cũng phải chúi đầu về trước hai 
bước nữa, sau đó mới đứng hắn được. 


Khi sát-na hữu phần Dứt dòng diệt đi, cảnh sắc hoàn 
toàn “chiếm ngự” dòng tâm thức. Kể từ đây, một loạt tâm 
Khách khởi lên để nhận cảnh sắc cho đến khi cảnh này không 
còn sức mạnh tác động đến cảnh Chủ, cảnh Chủ lại khởi lên 
và tâm hữu phần lại tái hiện khởi. 

Có bảy lọai tâm khách khởi lên để thích ứng với cảnh 
sắc trong mô thức này. 

Trước tiên là tâm Hướng ngũ môn 
(pañcaduaraug77ana), tầm này có phận sự (kicca) “mở cửa” 
để nhận lấy cảnh sắc, rồi diệt đi tạo điều kiện cho nhãn thức 
(cakkhuuiñfñana) sanh khởi, khi nhãn thức diệt đi, lần lượt 
tâm Tiếp thâu, tâm Quan sát và tâm Đoán định sanh lên theo 
thứ tự để làm phận sự riêng đối với cảnh sắc (nên nhớ tâm 
này diệt đi, tâm khác mới sanh lên). 


Tâm Tiếp thâu có phận sự nhận lấy cảnh trọn vẹn, tâm 
Quan sát có phận sự xem xét cảnh, tâm Đoán định 
(votthapanacitta) thì phán đoán cảnh để tạo điều kiện cho 
đổng lực sanh khởi. 


Chữ Vof†thapana là hợp từ của VI+ ava + vtha , nghĩa là 
“bắt cứng uào”, “dựa trên”, theo nghĩa trắng là đặt xuống 
một cách trọn vẹn. 

Nghĩa là chính ngay lúc ấy bản chất của cảnh được xác 
định một cách trọn vẹn, dịch là Đoán định hay Phán đóan. 


Quụ trình Tâm Pháp 25 


Sau sátna Đoán định là bảy sát-na tâm đổng lực 
(auanacitfa) sanh khởi liên tục để ứng xử với cảnh, chính 
nghiệp dị thục được tạo ra tại nơi đây. 


Dứt luồng đổng lực là hai sát-na Na cảnh sanh lên để 
hưởng cảnh còn dư sót, sát-na Na cảnh thứ 2 diệt đi thì cảnh 
sắc cũngdiệt vì hết tuổi thọ, nhường cho cảnh Chủ sanh lên, 
hửu phần cơ bản lại tái hiện, chấm dứt một tiến trình diễn 
hoạt của tâm thức đối với cảnh sắc. 

Có ví dụ tiến trình diễn họạt của lộ này như sau. 

Có người đang nằm ngũ dưới gốc cây xoài, gió thổi qua 
làm trái xoài rụng, người ấy bị âm thanh do trái xoài rơi 
xuống kích thích, ngồi dậy đưa mắt hướng về tiếng động, 
nhìn thấy trái xoài, bước đến nhặt lấy, xem xét trái xoài như 
thế nào, thấy xoài chín không bị hư, y ăn trái xoài, ăn xong lại 
chép miệng nếm hương vị xoài còn dư sót. Rồi nằm xuống 
ngũ tiếp. 

Nằm ngũ dưới gốc xoài ví như hữu phần. 

Trái xoài rụng ví như hữu phần Vừa qua, 

Bị âm thanh kích thích ví như hữu phần Rúng động. 

Giật mình thức giấc, ngồi dậy ví như hữu phần Dứt 


Đưa mắt hướng về tiếng động ví như Hướng ngũ môn. 
Nhìn thấy trái xoài ví như nhãn thức. 

Bước đến nhặt ví như Tiếp thâu. 

Săm sol xem xét ví như Quan sát. 

Thấy xoài chín lại không bị hư ví như Đoán định. 

Ăn trái xoài ví như đổng lực. 


Ăn xong còn chép miệng ví như Na cảnh, 


26 Quụ trình Tâm Pháp 


Nằm xuống ngũ tiếp ví như hữu phần cơ bản lại hiện 
khởi. 

Tâm Hướng ngũ môn và nhãn thức ngoài phận sự riêng 
còn có phận sự làm cho cảnh lộ rõ, ba tâm Tiếp thâu, Quan 
sát và Đoán định có thêm phận sự “hoàn chỉnh cảnh”, đổng 
lực thì hưởng cảnh trọn vẹn, còn Na cảnh hưởng cảnh sắc còn 
dư sót, ví như Đức Vua đã dùng xong món vật thực thỏa 
thích, người hầu của Vua sẽ dùng món vật thực dư tàn ấy. 


Tâm đồng lực (Jauanacrtta) ra sao? 


Danh từ Jquana xuất nguyên từ vjju là chạy nhanh. 
Đây là một danh từ kỹ thuật rất quan trọng, thông thường có 
nghĩa là nhanth lẹ như jauanahamsa (con thiên nga nhanh 
nhẹn) hay 7auanapañña (nhanh trí). 


Trong Abhidhamma danh từ này được dùng theo ý 
nghĩa thuần túy kỹ thuật, Ngài Sanfakicco (Tịnh Sự) dịch là 
đổng lực, để chỉ cho ý nghĩa “nhanh nhẹn - javana” nhưng 
tiềm ẩn một sức mạnh, vì chính nơi đây đã lưu giữ hạt giống 
nghiệp (b1akamma) cho quả dị thục sau này, ngoại trừ đổng 
lực của vị A-la-hán. 

Bà Rhys Davids viết : “ Tôi đã trải qua suốt nhiều giờ để 
suy tư về danh từ javana và rốt cùng bỏ đi danh từ 
apperception để tìm một chữ khác thích ứng hơn, hoặc để 
nguyên danh từ Javana mà không dịch...” 


Ở đây .Jquang gọi là chạu vì suốt trong tâm lộ, nó sinh 
diệt liên tục bảy (hay năm) sát-na, nó là một loại tâm, cùng 
“đeo níu” một cảnh. Tuy bảy sát-na đổng lực có bản chất 
giống nhau, nhưng tiềm lực mạnh yếu lại khác nhau. 


Ở tâm lộ ngũ môn, jauanaciita luôn luôn là tâm Dục 
giới, đó là 2o tâm (12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm 


Quụ trình Tâm Pháp 27 


đại Hạnh và tâm Sinh tiếu), không thể có tâm Đáo đại@ hay 
tâm Siêu thế trong lộ ngũ môn. 


Ngoại trừ 8 tâm đại Hạnh (tâm đổng lực Dục giới của vị 
A-la-hán) với tâm Sinh tiếu có tính phi nhân phi quả 
(nahetuka nauipaka) nên không cho quả dị thục về sau. 
Chính trong giai đoạn này nghiệp thiện được tạo ra từ tâm 
thiện hay nghiệp bất thiện được hình thành từ tâm bất thiện. 


Như khi gặp kẻ thù tư tưởng thù hận phát sanh, thế là 
nghiệp bất thiện được tạo ra từ tâm sân, nhưng với người có 
trí, có niệm vẫn có thể khởi lên tâm từ bi với kẻ thù, thế là 
nghiệp thiện được hình thành từ tâm vô sân. 

Chính vì thế, Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú rằng: 

“Làm điều ác do ta 

Làm cho ta ô nhiễm, do ta. 

Do ta, không làm điều bất thiện 

Do ta, tự làm cho mình thanh tịnh” 

(PC165) 


Trong 7 sát-na đổng lực, sát-na thứ nhất có sức mạnh 
kém nhất vì sanh khởi trước tiên, không có tiềm lực đồng 
chủng nâng đỡ, yếu kém thứ hai là sát-na thứ 7, tuy có tiềm 
lực trước nâng đỡ nhưng đã muội lược và sắp diệt. 

Mạnh nhất là sát-na thứ 4 vì là sát-na Quyền (trong 7 
đổng lực), bốn sát-na còn lại khó mà xác định. 

Ta nên hiểu rằng: Jauana thiện hay 7auanga bất thiện là 


phần tích cực tạo thành nghiệp hữu (kammabhaua), nó tạo 
điều kiện cho kiếp sống vị lai. 


(9 Mahagsata, là những tâm thiền thiện hoặc tâm thiền của vị A-la-hán, 
gọi là tâm thiền Hạnhhanakriyacitta). 


28 Quụ trình Tâm Pháp 


4. Phân tích. 

Lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót Na cảnh có đầy đủ mười 
bảy sát-na tâm, cảnh sắc cũng vừa tròn tuổi thọ đồng diệt với 
sát-na tâm Na cảnh thứ hai. 

Nên biết rằng: danh pháp chỉ tồn tại một sát-na, trái lại 
sắc pháp có tuổi thọ gấp 17 lần danh pháp, Pali có dẫn giải: 

Katham ? Dppada{†hiibhangauasena 

Khanattauam ekactttakkhanan năm 

Tam] pang saftarasacrttakkhanami 

Rupadhammnandmaqu . 

“Như thế nào? Một sát-na tâm gồm ba giai đoạn sinh, 
trụ và điệt. Mười bảy sát-na (tâm) như thế là tuổi thọ của một 
sắc pháp.” 

Hỏi: 

Khang (sât-na) là gì ? Sự khác nhau giữa sát-na Trụ của 
danh và sắc ra sao? 

Đáp: 

“Sát-na (khana) là một đơn vị cực ngắn, không thể dùng 
thí dụ hay hình ảnh nào có thể diễn đạt được. Các Giáo Thọ 
sư cổ xưa bảo rằng: “Trong một cái tróc tau danh pháp sanh 
diệt một ngàn tủ lần, tức là có một ngàn tủ sá†-na, còn sắc 
pháp sanh diệt 58 tủ, 62o triệu lần (58.820.ooo.ooO)”. 

Tuy nhiên, không phải sắc pháp nào cũng có tuổi thọ là 
17 sát-na cả, các Ngài bảo rằng: 

“Hai sắc Biểu trì (0uữññattrupa) là Thân biểu trì 
(kauaurtfffattL) uà Ngữ biểu trì (UacqaurTf!fiatf1) cùng uới bốn 
sắc Tướng trạng (Sinh - Tiến - Dị -Diệt) không tồn tại suốt 
17 sát-na”. 


Quụ trình Tâm Pháp 29 


Hai sắc Biểu tri đồng sanh đồng diệt với tâm, gọi theo 
Dukamatika và Mahantaraduka là: Pháp đồng hành với tâm 
(Cittasahabhunodhammga). 


Còn sắc Tướng trạng chúng không phải là sắc pháp chân 
đế, chúng chỉ là biến trạng của sắc thành tựu (nipphannarupa) 
mà thôi, nên không thể tính tuổi thọ như các sắc pháp khác. 


Mỗi sát-na tâm có ba sát-na tiểu (sinh - trụ - diệt), nên 
đời sống sắc pháp là 51 sát-na tiểu (so với tâm), nên sát-na 
Trụ của sắc pháp có đến 4o sát-na tiểu, đây là sự khác biệt 
giữa sát-na Trụ của danh và sắc.” 


Lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót Na cảnh có được 46 tâm 
khách dục giới (là 54 tâm Dục giới trừ bốn đôi thức còn lại), 
hiện khởi cho 8 hạng người (4 phàm nhân và 4 Thánh Quả) ở 
trong 11 cối Dục giới. 


Cách phân loại người theo Siêu lÚú. 


Theo Siêu lý, người được phân theo sát-na tâm, như 
Sau: 


- Chúng sanh tục sinh bằng tâm Quan sát thọ xả quả bất 
thiện (akusalavipakahetuka upekkhasahagatam santranacittam), 
gọi là người Khổ. 

- Chúng sanh tục sinh bằng tâm Quan sát thọ xả quả 
thiện (kusalavipakahetuka upekkhasahagatam santranacittam), 
gọi là người Lạc vô nhân. 

- Chúng sanh tục sinh bằng tâm quả thiện Dục giới hữu 
nhân không có trí (kusalavipakahetuka 
ñanavippayuttacittam), gọi là người Nhị nhân. 

- Chúng sanh tục sinh bằng tâm quả thiện có trí 
(kusalavipaka ñanasampayuttacittam), gọi là người Tam 
nhân. 


Bốn hạng người này gọi chung là phàm nhân. 


30 Quụ trình Tâm Pháp 


- Sát-na Sơ đạo được gọi là người Sơ đạo. 

- Sát-na Nhị Đạo được gọi là người Nhị đạo. 
- Sát-na Tam đạo được gọi là người Tam đạo. 
- Sát-na Tứ đạo được gọi là người Tứ đạo. 


Bốn người này gọi chung là người Đạo. Tuy gọi là người 
thật ra ám chỉ sát-na Đạo, nói cách khác “người Đạo chỉ 
tồn tại 1 sát-rta Đạo nà thôi”. 


- Bậc Tu-đà-huờn gọi là người Sơ quả. 
- Bậc Tư-đà-hàm gọi là người Nhị quả. 
- Bậc A-na-hàm gọi là người Tam quả. 
- Bậc A-la-hán gọi là người Tứ quả. 
Bốn người này gọi chung là người Quả. 
Vì sao gọi là Chặng (thang)? 


Chặng là khoảng thời gian mà tâm khách làm xong phận 
sự riêng của mình đối với cảnh, khi “công tác hoàn thành” thì 
diệt đi, nhường cho loại tâm khác sanh lên làm phận sự riêng 
nối tiếp, ví như người cày xong, thì giao lại cho người bừa, khi 
bừa xong thì giao lại cho người gleo mạ... 


Cứ mổi loại tâm khách thực hiện một phận sự riêng, nên 
mỗi loœi tâm khách là một chặng. Như tâm Hướng ngũ môn 
có phận sự khai mở năm cửa, tâm Hướng ý môn có phận sự 
khai mở cửa ý, hay làm phận sự “quyết định” cảnh trong lộ 
ngũ môn... 


Như vậy, 7 sát-na đổng lực là chặng thứ 6, hai sát-na Na 
cảnh là chặng thứ 7, năm sát-na tâm khách đầu (từ tâm 
Hướng ngũ môn đến sát-na tâm Đoán định), mỗi sát-na là 
một chặng. 


Quụ trình Tâm Pháp 31 


Sátna Đoán định chính là tâm Hướng ý môn 
(manoduqug]anacritta), chính tâm này là điều kiện chủ yếu 
khởi sanh luồng đổng lực thiện hay bất thiện. 


Tác ý khéo (oniso manasikara) để tâm thiện khởi sanh 
hay tác ý không khéo (auomso manasikard) làm cho bất 
thiện tâm sanh khởi là do tâm Hướng Ÿ môn tạo tác vào thời 
điểm này. 

Gọi là hữu phần Vừa qua (HPVQ), là tâm hữu phần 
trôi qua trong giai đoạn cảnh ngũ đã có nhưng chưa đối chiếu 
với năm môn. 

Gọi là hữu phần Rúng động (bhauangacalana) là 
tâm hữu phần bị dao động do hấp lực của cảnh ngũ, khi cảnh 
ngũ chiếu vào sắc thần kinh. 

Gọi là hữu phần Dứt dòng (bhauangupaccheda) là 
tâm hữu phần nhận cảnh Chủ lần cuối, nhường cho cảnh 
Khách chen vào “cắt đứt” cảnh Chủ trong một lộ trình tâm. 

Hữu phần Dứt dòng cũng chính là tâm Hữu phần Rúng 
động lần thứ hai. 

Ba sát-na: hữu phần Vừa qua, hữu phần Rúng động và 
hữu phần Dứt dòng là tâm Chủ, 14 sát-na còn lại trong tâm lộ 
gọi là tâm Khách 

Nói về sắc pháp chúng cũng có ba giai đoạn là: sinh - trụ 
- diệt. 

Sinh là tiểu sát-na đầu tiên, diệt là tiểu sát-na cuối cùng 
(là sát-na tiểu thứ 51), như vậy giai đoạn Trụ của chúng được 
kể từ sát-na tiểu thứ hai đến sát-na tiểu thứ 5O. 

Vì sao đời sống sắc pháp dài hơn đời sống danh pháp? 

Nói đến sắc pháp là nói đến thô thể, cho dù đó là sắc 
nương từ tứ đại (sắc y sinh - upadayarupa), cũng là tỉnh chất 
của tứ đại (đất, nước, lửa, gió), khi sắc tứ đại tồn tại thì chúng 


32 Quụ trình Tâm Pháp 


tôn tại, khi sắc tứ đại diệt thì chúng diệt, tứ đại lại là một 
pháp chủng (dhamma 7ati) thô. 


Danh pháp lại là một tế thể, chúng có bản chất tinh tế 
lại cực kỳ phù du. Nên sắc pháp có tuổi thọ dài hơn danh 
pháp. 

Ngay cả sắc pháp cũng vậy, nếu loại sắc nào có bản chất 
tỉnh tế hơn cũng có tuổi thọ ngắn hơn, như sắc Biểu tri, sắc 
Tướng trạng (lakkhanarupa). 


Sắc Tướng trạng có bốn là: sắc Sinh có tuổi thọ là 1 sát- 
na tiểu, sắc Tiến có tuổi thọ là 24 sát-na tiểu (từ sát-na tiểu 
thứ 2 đến sát-na tiểu thứ 25), sắc DỊ cũng có tuổi thọ như thế 
(từ sát-na tiểu thứ 27 đến sát-na tiểu thứ 5o), sắc Diệt là sát- 
na tiểu 51. 

Riêng sát-na tiểu thứ 26 là phi Tiến phi DỊ, chính thức là 
sát-na Trụ, cũng là sát-na Quyền (indriuakhana). 

Tóm lại, vì danh pháp là tế thể nên đời sống ngắn hơn 
sắc pháp (là thô thể) 17 lần, ví như hương hoa mau hoại hơn 
màu hoa, màu hoa mau hoại hơn cánh hoa. 

Trợ sanh nhãn thức là sắc thần kinh nhãn ở giai đoạn 
trụ (thitpatta), gọi là ThitipattanIpa có 4o đoàn sắc thần kinh 
nhãn, 4o đoàn sắc thần kinh này được tính từ sát-na diệt của 
tâm Hướng ngũ môn trở về trước đến sát-na Diệt của tâm 
hữu phần thứ 17 (xem hình vẽ). 


bI7 bl6 bisb1⁄4 b13b12 b1ibio bọ b8 b7 bó bg bV bR bD p 
ÿ3000)00/234000002000022120002002200220 21066 


Sn1 sn 49 


Ghi chú. 


b: sát-na tâm hữu phần (bhavangacitta). 
b17 


Quụ trình Tâm Pháp 33 


bV: sát-na hữu phần Vừa qua (atitabhavanga). 
bR : sát-na hữu phần Rúng động (bhavangacalana). 
bD: sát-na hữu phần Dút dòng (bhavangupaccheda). 
P : Hướng ngũ môn (pañcadvaravaJJana) 

Vì sao gọi là đoàn sắc thần kinh nhãn? 


Vì rằng: Sắc thần kinh nhãn là tỉnh chất của tứ đại, nên 
không thể đơn độc hiện khởi, nó luôn luôn đi chung với 8 sắc 
là : tứ đại, sắc cảnh sắc, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị và sắc vật 
thực, gọi là đoàn bất ly. Như vậy, đoàn thần kinh nhãn gồm o 
sắc là 8 sắc bất ly với sắc thần kinh nhãn. 


Trong 4o đòan thần kinh nhãn ở giai đoạn trụ, có 1 đòan 
sanh vào thời điểm tiểu sát-na Sinh của HPVQ, đoàn thần 
kinh nhãn này có tuổi thọ đồng với cảnh sắc, có tên là “thần 
kimh nhãn có tuổi thọ uừa uặn (uới cảnh sắc)” 
(maJjhimayukacakkhupasada). 


Các Giáo Thọ sư tiền bối bảo rằng: “Trợ sanh nhãn thức 
chỉ có MaJ?]huùnauukacakkhupasada”, nhưng các Giáo Thọ sư 
đời sau cho rằng: “Cả 4o đoàn nhãn ở giai đọan Trụ đều có 
thể làm duyên trợ sanh cho nhãn thức được cả”. Hàng học 
Phật nên ghi nhận cả hai ý kiến trên để nghiên cứu. 


34 


Quụ trình Tâm Pháp 


Quụ trình Tâm Pháp 35 


` 


BAI 4 


B- LỘ NHÃN MÔN CẢÁNH RẤT LỚN 
Chót đổng lực 


Tiến trình sinh diệt của tâm lộ nhãn môn cảnh rất lớn 
chót đổng lực như sau: 


1- Biểu đô. 
@XvXxX?X<øXAX?XeX£XcXcXcXcXcXcX©S6%6) 

2- Ký hiệu. 

V: Antabhauanga: Hữu phần Vừa qua 

R: Bhauangacdlanga: Hữu phần Rúng động 


D: Bhauangupaccheda: Hữu phần Dứt dòng 


K;: Pañcaduaraugjana: Hướng ngũ môn 


N: Cakkhuurñfñana: Nhãn thức 
T: Sampaficchang: Tiếp thâu 
Q: Santrana: Quan sát 
P: Vofthapana: Phán đoán 


C:Jaquang: Đống lực 


36 Quụ trình Tâm Pháp 


3- Phân tích. 

Tâm lộ này có được: 

- Sát-na: 12 sát-na tâm khách. 
- Chặng: 6 chặng tâm khách. 


- Thứ tâm : 38 thứ tâm khách (12 tâm bất thiện +1O t. vô 
nhân (trừ 4 đôi thức ngoài ra) +8 tâm đại thiện + 8 tâm đại 
Hạnh). 

- Người : 8 hạng người (4 phàm + 4 Thánh quả). 

- Cõi : 26 cối năm uẩn (trừ 4 cõi Vô sắc + cối Vô tưởng). 

4- Biện giải. 

Lộ này tuy có cảnh rất lớn, nhưng không có tâm Na 
cảnh là vì: 

Đối với chúng sanh nào có tâm không ái luyến cảnh sắc, 
tức là cảnh sắc dù có cực tốt nhưng không thể hấp lực được 
tâm, khi ấy tâm đổng lực không “níu kéo” cảnh sắc trở thành 
cảnh khắn khít, như trường hợp người không thích màu hồng 
cho dù màu này có rực rỡ cũng không làm cho y dính mắc, 
hay như vị Phạm Thiên không đắm nhiễm trước cảnh sắc 
chẳng hạn. 


Do đó, cảnh lực không đủ mạnh để ngăn cản cảnh Chủ 
sanh khởi, dù rằng nó còn tuổi thọ đến hai sát-na và sau khi 
đổng lực thứ bảy diệt đi, cảnh Chủ cắt đứt được cảnh sắc, làm 
sanh khởi tâm hữu phần cơ bản. 


Quụ trình Tâm Pháp 37 


C- LỘ NHÃN MÔN CÁNH RẤT LỚN 
Chót hữu phần Khách 


1- ĐỊNH NGHĨA: 
Hữu phần Khách dịch từ chữ agantukabhauanga 
Aganfuka là người mới đến, bhauanga là hữu phần. 


Đây là loại tâm đặc biệt, không phải là loại hữu phần cơ 
bản trong tâm lộ. 


Làm việc Tục sinh (pa{isandhikiccan) có 1o tâm, nhưng 
mỗi chúng sanh chỉ có được một trong số 1o tâm Tục sinh mà 
thôi, sát-na kế tiếp tâm Tục sinh (cũng chính loại tâm này) 
sanh khởi để duy trì kiếp sống của chúng sanh, có tên gọi là 
bhauanga (hữu phần), vì có phận sự “duy trì đời sống của 
dòng tâm thức”. 

Trong 1o tâm Tục sinh, có o tâm đưa tái sinh về cối Đáo 
đại (là 5 tâm quả Sắc giới + 4 tâm quả Vô sắc giới), 1o tâm 
còn lại đưa tái sinh về cõi Dục. 

Hữu phần Khách chính là 1 trong 1o tâm hữu phần Dục 
giới ấy, nhưng không phải là hữu phần cơ bản. 


Tại sao ? 


Vì hữu phần cơ bản nhận cảnh Chủ, còn hữu phần này 
lại nhận cảnh riêng (không là cảnh Khách cũng không là cảnh 
Chủ), có loại thọ riêng, nên gọi là hữu phần Khách. 

Hữu phần Khách vừa đóng vai trò CHỦ lại vừa là người 
KHÁCH, có ví dụ như sau: có người đi đến thăm bạn, gặp lúc 
bạn vắng nhà, vừa lúc ấy lại có người khác đến tìm bạn của y, 
y đóng vai trò CHỦ để tiếp người khách mới, như vậy y vừa là 
CHỦ cũng vừa là KHÁCH. 


38 Quụ trình Tâm Pháp 


2- BIỂU ĐỒ TÂM LỘ: 


@GXSXPXOð@XGXSGXEXcXcXcXeXcXEXeXaAX») 


A: agantukabhauanga: Hữu phần Khách. 
Trong tâm lộ này có được: 
- Sát-na: 12 sát-na tâm khách. 


- Chặng: 6 chặng tâm khách (hữu phần Khách không 
được kể là một chặng). 


- Thứ tâm : 11 thứ tâm khách (2 tâm Hướng môn, 2 tâm 
Tiếp thâu, 3 tâm Quan sát, 2 nhãn thức và 2 đổng lực sân). 


- Cõi: 7 cối vui Dục giới (cõi người + 6 cối trời Dục), 

- Người: 4 hạng người (người Nhị nhân, người Tam 
nhân, người Sơ quả và người Nhị quả. Tất cả 4 hạng người 
này đều tục sinh bằng tâm đại quả hỷ thọ và ở cõi Dục). 


3- LUẬN VỀ HỮU PHẦN KHÁCH 
qa- Nhân sanh hữu phần khách. 
Hữu phần khách sanh lên do đủ ba nhân: 


- Người Dục giới tái tục bằng tâm đại quả hỷ thọ. 
(Uuipakasomnanassasahagofacrttam) 


-_ Bắt cảnh dục (kamararmmma1na). 
- Đổng lực trong tâm lộ là tâm sân (mùladosacitta). 
b- Lú giải. 

Phận sự hftu phần khách. 


Phận sự của hữu phần Khách là hóa giải hai xung lực 
của đổng lực và hữu phần cơ bản. 


Quụ trình Tâm Pháp 39 


Cảnh sắc chiếu vào dòng hữu phần, làm khởi sanh tâm 
lộ, tâm lộ có đổng lực sân. 


Đống lực sân có sức mạnh tác động đến dòng hữu phần 
tạo điều kiện cho tâm Na cảnh sanh khởi. 


Đối với người tục sinh bằng tâm quả xả thọ thì điều này 
dễ dàng, nhưng đối với người tục sinh bằng tâm quả hỷ thọ 
lại không được, vì tâm Na cảnh chính là tâm hữu phần (hỷ 
thọ) nhận cảnh của đổng lực đồng thời có liên hệ với thọ 
(vedana) đổng lực, mà đổng lực là thọ ưu. Hai loại thọ này đối 
nghịch nhau nên Na cảnh không thể sanh khởi. 


Đối với đổng lực sân, nếu có Na cảnh thì Na cảnh phải là 
xả thọ. Vì trong ba loại thọ: ưu - hỷ - xả, thì xả thọ là loại xả 
quân bình, nghĩa là nó có thể nối tiếp theo ưu thọ hoặc hỷ 
thọ, nhưng giữa thọ ưu và thọ hỷ thì không có sự nối tiếp 
được. 


Vào thời điểm này sức mạnh Ưu thọ tác động mạnh, 
nhưng tâm hữu phần cơ bản hỷ thọ không thể sanh lên. Một 
loại tâm khác sanh lên để “hòa giải” hai xung lực, đồng thời 
“bắt cầu” cho hữu phần cơ bản sanh khởi, sát-na này có tên 
gọi là aganfuka (người vừa đến), ví như hai người đang xung 
đột, chợt thấy người lạ đến lập tức im lặng. Thuật ngữ Siêu lý 
gọi sát-na này là hữu phần Khách (agantukabhauanga), bản 
thân nó cũng là loại tâm hữu phần nhưng không phải hữu 
phần cơ bản trong tâm lộ. 

Để thực hiện phận sự “hòa giải” nó phải là xả thọ (như 
đã trình bày ở trên). 

Tóm lại loại tâm quả nào sinh lên để điều hòa ưu và hỷ 
thọ, đồng thời giúp cho hữu phần cơ bản hỷ thọ dễ dàng sinh 
lên nối tiếp, tâm ấy gọi là hữu phần Khách. 

Nói cách khác, tâm hữu phần Khách chính là loại tâm Na 
cảnh xả thọ, chỉ khác là: “Na cảnh hưởng cảnh của đổng 


40 Quụ trình Tâm Pháp 


lực”, còn “hữu phần Khách nhận cảnh riêng của mình”, cảnh 
ấy là 1 trong 3 cảnh Chủ ở những kiếp trước trước. 


Bắt cảnh Dục ra sao? 


Theo quy luật về tâm (ciftamiuama), khi có cảnh cực tốt 
thì sát-na Quan sát chính là tâm Quan sát thọ hỷ, khi tâm 
Quan sát là thọ hỷ thì Na cảnh cũng phải thọ hỷ. 


Trường hợp cảnh rất lớn lại cực tốt, có đống lực sân thì 
Na cảnh hỷ thọ không thể sanh lên, nên chỉ còn là tâm hữu 
phần Khách. 

Đối với cảnh rất lón nhận cảnh tốt hau cảnh bất toại 
thì tâm Quan sát sẽ là xả thọ (upekkhauedang). Trường hợp 
có đổng lực sân thì sẽ có tâm Na cảnh xả thọ, không có hữu 
phần Khách. 


Đối với cảnh lớn dù bắt cảnh cực tốt, cảnh tốt hay cảnh 
cực xấu đều khởi lên hữu phần Khách được cả. Vì : 


Khi ấy cảnh sắc chỉ còn tuổi thọ là một sát-na hoặc vừa 
diệt đi (đối với cảnh lớn có 3 HPVQ)). 


— Cảnh lớn không thể có tâm Na cảnh, sẽ nói rõ trong phần 
lộ nhãn môn cảnh lớn chót hữu phần Khách. 


Như vậy đốt uới cảnh rất lớn phải là cực tốt, còn cảnh 
lớn thì như thế nào cũng được. 


Hữu phăm Khách là loạt tân nào 2 


Với phận sự hòa giải hai đối lực Hỷ và Ưu thọ, đồng thời 
cũng là loại tâm hữu phần. Như vậy, hữu phần Khách chính là 
những tâm Tục sinh xả thọ. 


Ngài Luận Sư Anuruddha có nêu trong bộ Thắng Pháp 
Tập Yếu Luận: “ tâm hữu phần Khách chính là hai tâm 
Quan sát xả thọ”. Những vị Giáo Thọ sư khác đề cập thêm 
bốn tâm đại quả xả thọ, cả hai ý kiến trên đều phù hợp nhau 
chứ không có gì sai khác. 


Quụ trình Tâm Pháp 41 


Khi đề cập đến hai tâm Quan sát xả thọ, Ngài 
Anuruddha nêu lên phần cơ bản phổ thông, tức là thông 
thường hai tâm Quan sát xả thọ ở vị trí hữu phần Khách dễ 
dàng hơn, còn bốn tâm đại quả xả thọ chỉ xuất hiện trong 
những trường hợp đặc biệt. 


Đổng lực sân là loại tâm bất thiện, nên chỉ có thể cho 
tâm quả vô nhân, hai tâm Quan sát xả thọ cũng là loại tâm 
quả vô nhân, chỉ khác nhau: tâm Quan sát xả thọ quả thiện 
thì nhận cảnh tốt, còn tâm Quan sát xả thọ quả bất thiện thì 
nhận cảnh bất toại. 


Do đó, hai tâm Quan sát xả thọ sẽ dễ dàng sanh kế tục 
đổng lực sân hơn 4 tâm đại quả xả thọ, vì 4 tâm này là tâm 
quả hữu nhân do tâm thiện Dục giới tạo ra. 


Lại nữa, người Khổ không có tâm đại quả. 


Người Nhị nhân và người Lạc vô nhân chỉ có 2 tâm đại 
quả xả thọ không có trí. Người Tam nhân, người Sơ quả và 
người Nhị quả có đủ 4 tâm đại quả xả thọ (không đề cập đến 
người Tam quả cùng Tứ quả, vì hai bậc này đã trừ tuyệt tâm 
sân). 


Cả 4 hạng người nêu trên đều có 2 tâm Quan sát xả thọ. 


Mặt khác, hai tâm Quan sát xả thọ làm hữu phần Khách 
một cách phổ thông, nghĩa là đối với người tục sinh bằng tâm 
quả Hỷ thọ, khi có đổng lực sân thì dù ở cảnh nào (cảnh rất 
lớn, cảnh lớn, cực tốt, tốt hay bất toại) đều sanh khởi được cả. 
Riêng bốn tâm đại quả xả thọ làm hữu phần Khách chỉ sanh 
khởi trong những trường hợp đặc biệt, như: 

- Đối với người Nhị nhân, nếu đổng lực sân quá mạnh, 
bấy giờ hai tâm đại quả xả thọ ly trí sanh khởi để đảm nhận 
Vai trò này. 

- Đối với người Tam nhân, khi sân lực mạnh tương đối 
thì sanh khởi một trong hai tâm đại quả xả thọ không có trí 


42 Quụ trình Tâm Pháp 


làm hữu phần Khách, khi sân lực cực mạnh thì chính một 
trong hai tâm đại quả xả thọ có trí đảm trách. 


Tóm lại, tâm hữu phần Khách là 6 tâm Tục sinh xả thọ. 


Vì sao cảnh cực tốt ha tốt lại phát sanh đồng 
lực sân? 


Đối với cảnh cực tốt hay tốt, thông thường phát sanh 
đổng lực hỷ thọ hoặc xả thọ, nhưng vẫn có thể khởi lên đổng 
lực sân là do: 


1i. Có “ấn tượng kinh hoàng”, giờ liên tưởng lại phát 
sanh kinh sợ. Như người trước đây suýt chết vì lửa, nay thấy 
người đốt pháo bông vui chơi trong lễ hội y phát sanh lo sợ. 


1. Do cảnh hiện khởi bất ngờ ngoài dự kiến, như có 
hành giả tu tiến thiền Chỉ tịnh (samadhi bhauana) chợt 
nhận thấy ánh sáng từ thân tỏa ra rực rỡ, cảm thấy khiếp 
đảm. 


II. Do “ tưởng tượng phong phú”, như người ổi lạc vào 
rừng ban đêm, chợt nghe tiếng hát du dương từ xa vọng lại, y 
kinh hoàng cho rằng “tiếng hát của loài yêu quái”. 


iv. Do “pháp điên đảo” (uipallasadhamma) chỉ phối, 
như khó chịu trước sự huy hoàng của kẻ thù. 


Vì sao hữu phần Khách không được kể là tâm 
Khách? 


Tuy cũng là hữu phần, nhưng tâm Na cảnh được kể là 
tâm Khách vì có liên hệ với cảnh, tứclà có phận sự hưởng 
cảnh dư tàn của đổng lực. 

Nói đến tâm lộ là nói đến hai loại cảnh: cảnh Chủ và 
cảnh Khách, tâm hữu phần Khách chẳng dính dấp chi đến 2 
loại cảnh này. Tuy có phận sự hòa giải hai xung lực Ưu thọ và 
Hỷ thọ, nhưng sự hòa giải này như một sự tình cờ chứ không 
phải có chủ ý trước, giống như hai người đang tranh chấp, 


Quụ trình Tâm Pháp 43 


chợt im lặng vì có người thứ ba tình cờ xuất hiện, rồi sau đó 
mỗi người đi theo hướng riêng của mình. 

4- TỔNG KẾT 

Lộ ngũ môn cảnh rất lớn với ba phương thức: chót NÑa 
cảnh, chót đổng lực và chót hữu phần Khách đã được trình 
bày. 

Điều cần ghi nhận là: Đối với cảnh rất lớn, cho dù diễn 
biến theo phương thức nào cũng chỉ có một hữu phần vừa qua 
mà thôi và có 3 tâm lộ căn bản. 


44 


Quụ trình Tâm Pháp 


Quụ trình Tâm Pháp 45 


BÀI 5 


TÂM NA CẢÁNH 


(Tadalamntbandacttta) 


I- ĐỊNH NGHĨA: 

Tadalambana là một hợp từ fada + anarnưmnana, theo 
biến cách của Palï ngữ trở thành tadalambana. 

Tada là chính cái đó, arammmana là cảnh. 
Chữ tadalambana nghĩa là “chính cảnh cũ”. 

Vậy: “Tâm nào nhận lấy cảnh của đổng lực và sanh kế 
tiếp đổng lực, tâm ấy gọi là Na cảnh (tadalambanacitta)”. 


Phận sự của đổng lực là ứng xử và hưởng cảnh trọn vẹn, 
nên tâm nhận lấy cảnh từ đống lực được xem như hưởng cảnh 
dư tàn, do đó chữ tadalambana được dịch là Na cảnh (hay 
còn gọi là Thập di, hoặc Đồng sở duyên - sở duyên ở đây chỉ 
cho cảnh - ). 

Ví như người sau khi thưởng thức loại vật thực thượng 
vị, y còn chép miệng đôi lần để hưởng lại hương vị ấy. 


II- ĐIỀU KIỆN KHỞI SINH TÂM NA CẢÁNH. 


Chỉ có hai loại cảnh có thể khởi sanh tâm Na cảnh là: 
Cảnh rất lớn trong lộ ngũ môn và cảnh rất rõ trong lộ ý môn. 

Tuy chỉ khởi sinh trong hai loại cảnh trên, nhưng không 
phải lộ tâm của hai cảnh trên đều có Na cảnh. Ví như ngọc 


46 Quụ trình Tâm Pháp 


trai có từ con trai, nhưng không phải con trai nào cũng có 
ngọc. 


Tâm Na cảnh có tính chất hưởng lại cảnh cũ của đổng 
lực, nên nằm kế tiếp sau đổng lực. 


- Nếu ở thời bình nhật thì Na cảnh nằm ở giữa đổng lực 
và hữu phần. 

- Vào thời Cận tử thì nó nằm ở giữa đổng lực và tâm Tử 
(cuticrtta). 

Tâm Na cảnh khởi lên do ba yếu tố: 


- Đổng lực trong tâm lộ phải là đổng lực dục giới 
(kamgqJquanacrttq). 


- Phải là người dục giới (kamapuggdla). 
- Tâm lộ phải bắt cảnh dục (kamararnmana). 


Tuy nhiên, cho dù có đầy đủ ba yếu tố này, nhưng có 
một chướng ngại xen vào (như không đủ thời gian cho tâm 
Na cảnh tồn tại hai sát-na), tâm Na cảnh cũng không sanh 
lên.. 

Lý giải: 

Khi tâm Khách (uithiciftta) chưa xuất hiện, dòng hữu 
phần trôi chảy êm ả, khi ngoại cảnh xuất hiện lấn chiếm vào 
dòng hữu phần, dòng tâm Chủ bị cắt đứt nhường cho tâm 
khách sinh khởi để ứng xử với cảnh mới, tâm lộ sinh lên đến 
sát-na đổng lực thứ 7 thay vì trở về dòng hữu phần như cũ, 
nhưng bấy giờ cảnh vẫn còn sức mạnh do nương vào đổng 
lực, ngăn cản không cho cảnh Chủ hiện khởi. 

Chính do đổng lực quá mạnh nên tác động đến cảnh, 
đổng lực tuy diệt rồi nhưng ảnh hưởng vẫn còn, ví như đống 
lửa lớn tuy đã tắt nhưng sức nóng vẫn còn. 


Quụ trình Tâm Pháp 47 


Thế là hai sát-na Na cảnh phải sanh lên để “phù hợp với 
tình hình” và hưởng lại cảnh ấy. 


Mặt khác, cảnh lực cũng góp phần tích cực vào sự hiện 
khởi tâm Na cảnh, như một hình ảnh dù chớp nhoáng vẫn đủ 
để hai mắt cùng nhìn thấy, một âm thanh dù sắc gọn cũng đủ 
để hai tai cùng nghe, chúng ta không thể bảo mắt này thấy 
mắt kia không hay tai này nghe tai kia không nghe, hoặc mắt 
này thấy trước mắt kia thấy sau .... Hai mắt hay hai tai ví như 
đổng lực và cảnh lực. 


Thay vì khởi lên hữu phần tiếp theo sau đổng lực, do hai 
hấp lực: đổng lực và cảnh lực, cảnh Chủ không thể sinh khởi, 
tâm Na Cảnh có điều kiện sinh lên. 


1- Vì sao tâm Na cảnh phải có đủ hai sát-na? 


Cảnh Chủ là do hấp lực của nghiệp Cận tử tạo thành, 
chính cảnh này đã đưa chúng sanh tái sanh vào cảnh giới 
thích ứng với nghiệp cận tử và nó có một nội lực đáng kể để 
đối kháng với sức mạnh của ngoại cảnh. 


Ngoại cảnh khi có sức mạnh cắt đứt cảnh Chủ phải trải 
qua hai sát-na hữu phần Dao động, ngược lại khi nội lực cảnh 
Chủ sung mãn, lực của ngoại cảnh yếu kém, cảnh Chủ muốn 
cắt đứt cảnh Khách cũng phải có ít nhất hai sát-na, chính hai 
sát-na này mang tên Na Cảnh. 


Và cũng vì sự sanh diệt của tâm quá nhanh, muốn 
chuyển từ cảnh này sang cảnh khác, không thể chuyển ngay, 
phải chậm lại ít nhất hai sát-na mới được. Ví như người đang 
chạy nhanh không thể dừng ngay được, khi dừng lại cũng 
phải chúi về phía trước ít nhất hai bước mới dừng hẳn. 

Mặt khác, đổng lực dù có sức mạnh cũng không thể tác 
động đến dòng hữu phần quá 2 sát-na, vì tâm Chủ mang sức 
mạnh từ hấp lực của Nghiệp cận tử khi trước, sức mạnh này 
đối kháng với sức mạnh đổng lực. Ví như thuyền gặp nước 


48 Quụ trình Tâm Pháp 


ngược, khi đã ngừng (đổng lực đã diệt) dù còn trớn cũng chỉ 
lướt thêm một khoảng ngắn mà thôi. 


2- Vì sao phải là đổng lực Dục giới ? 
Sự hưởng cảnh dư tàn là do dục ái (kamatanha) mạnh. 


Những tâm bất thiện cũng như đại thiện 
(mahakusdalacitta) có khuynh hướng thiên về dục ái nên sự 
“hưởng cảnh dư tàn” (Na cảnh) phải do tâm quả Dục giới 
(Uuipakakamaudacanacrtta) đảm nhận, ví như cha mẹ khi 
dùng một loại vật thực ngon, còn dư thì dành cho con cháu 
của mình hưởng. 


Tâm Na cảnh là tâm quả của hai loại tâm bất thiện và 
đại thiện, nên phải nối theo hai loại đổng lực trên. 


Tâm Na cảnh cũng có thể theo sau đổng lực Hạnh hữu 
nhân dục giới (hetukakriya kamavacara citta). Tuy tâm Hạnh 
(tâm của vị A-la-hán) có tính phi thiện phi bất thiện, nhưng 
vẫn có “gốc từ dục ái” cùng “họ dục giới”. 

Như một đứa bé đi đâu cũng phải theo sau cha mẹ 
chúng, nếu không có cha mẹ thì chúng theo ông bà, cậu mợ, 
chú bác trong họ, không thể theo kẻ lạ được. Cũng vậy, tâm 
Na cảnh có thể sanh lên sau đổng lực Hạnh dục giới của vị A- 
la-hán 

Điều này giải thích: Vì sao các tâm Na cảnh không hiện 
khởi sau các đổng lực An chỉ (appanajavana) (tâm Thiền và 
tâm Siêu thế). 

3- Vì sao phải là người cối dục 2 


Đối với các vị Phạm thiên (Brhamma) thì dục ái đã bị 
áp chế bởi thiền lực hanaboala), nên dục ái không có sức 
mạnh hiển lộ như người cõi dục. Chư Phạm thiên tuy có mắt, 
có tai, nhưng không phải các Ngài vì ái cảnh sắc hay ái cảnh 
thinh nên mong muốn có mắt, có tai để thụ hưởng sắc trần, 
thinh trần. 


Quụ trình Tâm Pháp 49 


Sở dĩ các Ngài có mắt, có tai là vì có ý muốn được gặp 
cao nhân (như Đức Phật chẳng hạn) và nghe Giáo pháp của vị 
ấy. Mặt khác, chư Phạm thiên tái tục bằng tâm quả Đáo đại 
(mahaggataphalacrtta), đầy là một thành tựu lớn từ năng lực 
thiền định, một năng lực áp chế được dục ái mà hình thành, 
nên các tâm quả Đáo đại không thể trợ giúp các tâm Na cảnh 
sanh khởi. 


Tâm Na cảnh là sự biểu hiện của sức mạnh dục ái, nên 
chúng chỉ khởi hiện ở những điều kiện thích ứng với dục ái, 
tâm hữu phần ở cõi dục là do nghiệp lực dục ái tạo thành, nên 
tâm Na cảnh thích ứng với người cõi dục, ví như cá chỉ sanh 
trong môi trường nước, nơi ẩm thấp là môi trường sanh khởi 
chúng sanh thấp sanh.... 


Vì vậy, chư Phạm thiên không hề có tâm Na cảnh, sở dĩ 
các Ngài vẫn có nhãn thức, nhĩ thức, tâm Tiếp thâu, tâm 
Quan sát... tuy chúng cũng là loại tâm quả dục giới 
(kamaquipakacitta), nhưng chúng sanh lên để làm phận sự 
độc lập riêng, không dính líu gì đến tâm hữu phần, trái lại 
tâm Na cảnh lại lệ thuộc vào tâm hữu phần. 


Theo quy luật về Tâm (ciftaniuama), khi có vật, cảnh 
và thức hội tụ thì hiện khởi tâm lộ, nếu là cảnh sắc thì hiện 
khởi lộ nhấn môn và nhãn thức sẽ sanh khởi, tiếp theo lần 
lượt phải là Tiếp thâu, Quan sát... theo trình tự, có thế thôi. Ví 
như Đức Vua (cảnh) đi du hành, Ngài đi đến địa phận (chặng) 
nào, thì quan sở tại (tâm khách tương ứng) phải ra đón tiếp 
(sanh lên) theo thứ tự để làm phận sự riêng đối với Đức vua. 

Chỉ có tâm Tục sinh dục giới trợ tạo tâm Na cảnh. Mà đã 
tục sinh bằng tâm quả dục giới, dĩ nhiên phải là chúng sanh ở 
cối Dục. 


5O Quụ trình Tâm Pháp 


4- Vì sao tâm lộ phải bắt cảnh dục? 


Vì cảnh dục là môi trường thích ứng để dục ái triển khai 
và hiển lộ sức mạnh, cũng vì thế mà cảnh dục được xem là 
cảnh nhỏ, cảnh thấp kém (parr†ttarammana). 


Đối với cảnh Đáo đại (mahaggatarammana) hay cảnh 
Chế định, dục ái không có môi trường hoạt động, nên không 
thể hiển lộ sức mạnh. 


Đối với cảnh Siêu thế lại là “đất chết” của dục ái nên dục 
ái càng xa lánh. Cảnh Đáo đại được gọi là cảnh trung bình, 
cảnh Siêu thế gọi là cảnh Vô lượng (appanarammana), chỉ 
có cảnh dục giới là sinh địa cho dục ái và cũng chỉ có cảnh này 
tâm Na cảnh mới có thể đi đến (uacara) mà thôi. 


Tâm đổng lực dục giới có thể biết được ba cảnh trên, 
riêng tâm Na cảnh chỉ biết thuần cảnh dục. Ví như đứa bé chỉ 
có thể theo người thân đi đến nơi thích hợp với nó, không thể 
đến nơi họp cao cấp, hay các công sở mà một đứa bé như nó 
không nên đến. 

5- Tâm Na cảnh là loại tâm nào ? 

Như đã lý giải, điều kiện tiên khởi giúp cho tâm Na cảnh 
sinh lên chính là tâm Tục sinh Dục giới, dĩ nhiên chúng thuộc 
“hệ hữu phần” Dục giới. 

Tâm Na cảnh chính là hai tâm Quan sát xả thọ 
(upekkhasanfirana) và 8 tâm Đại quả, nhưng tâm Quan sát 
xả thọ quả thiện có thể trở thành tâm Quan sát hỷ thọ quả 
thiện (somanassasanfirana cifta) nên tâm Quan sát hỷ thọ 
cũng làm việc Na cảnh được. 


Như thế có 11 tâm làm phận sự Na cảnh là 3 tâm Quan 
sát và 8 tâm đại quả. 

Giữa tâm Quan sát xả thọ quả thiện và tâm Quan sát hỷ 
thọ quả thiện có sự chuyển thể qua ví dụ như sau: 


Quụ trình Tâm Pháp 51 


Vào ngày lễ đặt tên cho Hoàng tử, theo thông lệ các quan 
mang tặng phẩm đến triều kiến và dâng lên Đức Vua. Tặng 
phẩm dĩ nhiên là vật tốt, nếu tặng phẩm bình thường như 
những tặng phẩm mà Đức vua thường nhận, Ngài vẫn thản 
nhiên, nhưng nếu tặng phẩm thuộc loại bảo vật hiếm có trên 
đời, Đức Vua nhìn thấy bảo vật phát sanh hoan hỷ đẹp dạ. 


Cũng vậy, đối với quả thiện thường là cảnh tốt, nếu là 
tốt trung bình thì tâm Quan sát sẽ là xả thọ, nếu là cảnh cực 
tốt thì lại là tâm Quan sát hỷ thọ. 


Có câu hỏi, vì sao tâm Quan sát hỷ thọ không làm việc 
Tục sinh như tâm Quan sát xả thọ quả thiện? 


Khi cận tử tâm chúng sanh muội lược, cho dù cảnh cực 
tốt cũng không nhận thức rõ. 


Mặt khác, tâm Quan sát hỷ thọ nảy sinh từ tâm Quan sát 
xả thọ quả thiện, nên tâm Quan sát hỷ thọ không thể xuất 
hiện vào thời điểm Tục sinh. 


Lại nữa, trong lúc cận tử nếu đổng lực là tâm không có 
trí và không đủ ba Tư (cetana) do thuần thục khi tạo nghiệp, 
khi ấy chỉ có thể sinh khởi tâm Quan sát xả thọ thiện để đảm 
nhận phận sự tái tục (pafisandhikiccam), không thể khởi 
sanh được tâm Quan sát hỷ thọ để làm việc tục sinh (sẽ giải 
thích rõ ở phần tâm lộ thời cận tử). 

Riêng về năm đôi thức và hai tâm Tiếp thâu, tuy chúng 
cũng quả là tâm dục giới, nhưng chúng không thể đảm nhận 
phận sự Na cảnh, do chúng không bị hấp lực của đổng lực, 
sức mạnh của đổng lực chỉ có thể ảnh hưởng đến 2 sát-na sau 
nó mà thôi, nên sức mạnh đổng lực là yếu tố trợ sanh cho 
tâm Na cảnh. 

Có 11 tâm làm phận sự Na cảnh là nói gọn, khi phân tích 
rộng thì: - Người Khổ chỉ có ba tâm Na cảnh là: ba tâm Quan 
sát. 


52 Quụ trình Tâm Pháp 
- Người Lạc vô nhân và người Nhị nhân có được 7 tâm 
Na cảnh (thêm 4 tâm đại quả không có trí). 


- Người Tam nhân và bốn người Quả ở cối dục (bốn bậc 
Thánh) có được 11 tâm Na cảnh. 


Kết luận: “ Tâm Na cảnh chỉ có trong cối Dục”. 


Quụ trình Tâm Pháp 53 


LỘ NHÃN MÔN CẢNH LỚN 


(Cakkhuduaramtaharttararnmta1iauttht) 


I- ĐỊNH NGHĨA: 


Gọi là cảnh lớn, vì 1 trong ba yếu tố trợ sanh lộ nhãn 
môn yếu kém, cảnh không đủ lực kích tác vào dòng hữu phần 
ngay, phải trải qua 2 hoặc 3 sát-na HPVQ, khi ấy cảnh sắc 
mới làm luồng hữu phần dao động được. 

II- PHÂN TÍCH: 

Lộ nhãn môn cảnh lớn diễn tiến theo hai 2 mô thức: 
chót đồng lực và chót hfftu phầm Khách. 

Mỗi mô thức có hai tâm lộ: tâm lộ có 2 HPVQ và tâm lộ 
có 3 HPVQ. Như vậy có cả thảy là 4 tâm lộ. 

Sở dĩ trong cảnh lớn không có Na cảnh là vì: 

— Khi sát-na đổng lực thứ 7 diệt đi, cảnh sắc chỉ còn 1 sát- 
na tuổi thọ hoặc vừa diệt, không đủ thời gian 2 sát-na cho 
tâm Na cảnh sinh khởi. 

— Đổng lực tuy có sức mạnh, nhưng bấy giờ cảnh sắc đã 
muội lược (vì chỉ còn 1 sát-na tuổi thọ) nên không đủ sức 
ngăn cản cảnh Chủ khởi lên, ví như cây đã lão hóa dù có bón 
phân cũng chẳng tác dụng mạnh. 


54 Quụ trình Tâm Pháp 
1- Biểu đô. 
a- Chót Đổng lực 


Lộ nhãn môn cảnh lớn chót đổng lực có 2 sát-na HPVQ 
diễn tiến như sau: 


6vyXvyXaXøXXAXXSXfXcXcXcXeXcXcXcX®») 


Tâm Lộ này có được: 
- Sát-na :12 sát-na tâm khách. 
- Chặng: 6 chặng. 


- Thứ tâm: 38 thứ tâm khách Dục giới (54 tâm Dục giới 
trừ 4 đôi thức ngoài ra và 8 tâm đại quả). 


- Người : 8 hạng người (4 phàm + 4 Thánh quả). 

- Cối: 26 cõi năm uẩn. 

Lộ tâm có 3 HPVQ cũng tương tự, chỉ khác là thêm một 
sát-na HPVQ. 


Nên ghi nhận: Đối với những lộ tâm chót đống lực, dù 
rằng đó là cảnh rất lớn hay Lớn, khi tính ở trong 26 cõi ngũ 
uẩn là tính chung, nếu phân tích chỉ tiết thì: 


- Đối với nhãn thức và nhĩ thức thì có trong 26 cõi ngũ 
uẩn. 


- Đối với tỷ thức, thiệt thức và thân thức chỉ có ở 11 cỏi 
dục giới, chư Phạm thiên không có 3 loại thức trên. 

b- Chót hữu phần Khách. 

Lộ nhãn môn cảnh lớn chót hữu phần Khách. 


@XvXvYXXP°XS@AXGXGSXEXeXcXcXeXcXSXXX»Đ 


Đây là biểu đồ tâm lộ có hai HPVQ. 


Quụ trình Tâm Pháp 55 


Lộ tâm này có : 

- Sát-na : 12 sát-na tâm khách. 

- Chặng: 6 chặng tâm khách. 

- Thứ tâm: 11 thứ tâm khách (2 tâm Khán môn, 2 nhãn 
thức, 2 t. Tiếp thâu, 3 t. Quan sát và 2 đổng lực sân). 

- Người: 4 hạng người ( Nhị nhân, Tam nhân, Sơ quả và 
Nhị quả tục sinh bằng tâm quả Dục giới hỷ thọ). 

- Cõi: ở 7 cối vui Dục giới (cối người + sáu cõi trời Dục). 

Tâm lộ chót hữu phần Khách có 3 sát-na HPVQ cũng 
tương tự, chỉ thêm 1 sát-na HPVQ mà thôi. 

Lý giải. 

Tâm lộ ngũ môn cảnh lớn đôi khi cũng khởi lên 4 sát-na 
HPVQ là do cảnh yếu, trong trường hợp này đổng lực chỉ 
sanh khởi 6 sát-na, dứt sát-na đổng lực thứ sáu thì cảnh diệt 
đi. Như thế, dù trải qua 4 HPVQ tâm lộ vẫn đủ túc số là 17 
sát-na, vẫn không choán mất thời gian trong tâm lộ vậy. 


LỘ NHÃN MÔN CẢNH NHỎ 


(Cakkhuduaraparrttarammmnanautthi) 


Khi nhân trợ sanh tâm lộ nhãn môn yếu kém (nhất là 
nhãn vật và cảnh sắc). Cảnh sắc chiếu vào dòng hữu phần, 
phải trải qua từ 4 đến o sát-na HPVQ mới làm dao động được 
dòng hữu phần để khởi sanh tâm Khách. 


Do yếu kém nên đến chặng Đoán định 
(uo††hapanathana) cảnh sắc trở nên muội lược, vì thế tâm 
Đoán định không thể “xác định” rõ. Một hình ảnh rõ ràng sắc 
nét thoáng qua cũng dễ nhận định hơn là một hình ảnh mờ 


56 Quụ trình Tâm Pháp 
mờ ảo ảo, thế là đống lực không có điều kiện sanh khởi để 
ứng xử với cảnh sắc. 

Mặt khác, nếu cảnh sắc trải qua 9 sát-na HPVQ sẽ 
không còn thời gian cho đổng lực sanh lên. 


Và trong trường hợp cảnh yếu kém, muội lược như thế, 
tâm lộ chỉ hiện khởi lên 2 hay 3 chập Đoán định 
(uo†thapanga) rồi trở về hữu phần cơ bản. 


Lộ nhãn môn cảnh nhỏ có tất cả là 6 lộ, được tính theo 
sát-na HPVQ. Tâm lộ thứ nhất có 4 sát-na HPVQ.... Tâm lộ 
thứ 6 có o sát-na HPVQ. 


Biểu đô: 


Tâm lộ nhãn môn cảnh nhỏ diễn hoạt như sau: 


Lộ này có được 5 chặng tâm khách. 

- Có o thứ tâm khách (2 tâm Hướng môn, 2 nhãn thức, 2 
Tiếp thâu và 3 Quan sát), 

- Sanh khởi nơi 8 hạng người trong 26 cõi năm uẩn. 

Năm lộ kế tương tự chỉ khác mỗi lộ có thêm một sát-na 
HPVQ. 

GHI CHÚ: 

Sở dĩ có tâm Quan sát hỷ thọ, vì đấy là cảnh cực tốt. 
Theo sự vận hành của tâm pháp thì tâm Quan sát hỷ thọ sanh 
lên nhận cảnh cực tốt dù cảnh ấy là rất lớn, lớn hoặc nhỏ, ví 
như ngọc là vật quý, dù lớn hay nhỏ cũng là ngọc. 


Quụ trình Tâm Pháp 57 


Nhãn thức, nhĩ thức thì có trong 26 cõi năm uẩn, nếu là 
tỷ thức, thiệt thức và thân thức thì chỉ có trong 11 cối Dục 
giới. 


LỘ NHÃN MÔN CẢÁNH RẤT NHỎ 


(Cakkhuduarafiparrttararmnmmannauith) 


Khi bốn yếu tố trợ sanh cho tâm lộ trong tình trạng 
muội lược, cảnh lực chỉ đủ sức làm dao động dòng hữu phần, 
nhưng không thể cắt đứt cảnh Chủ làm khởi sanh tâm khách, 
nên cảnh này được gọi là cảnh rất nhỏ (atiparittarammanna). 

Vì không làm khởi sanh tâm Khách, nên những tâm lộ 
cảnh rất nhỏ được gọi là ngoại lộ (uữmuftiutthi). 

Tùy theo cường độ cảnh lực, tâm lộ cảnh rất nhỏ có từ 
10 đến 16 HPVQ, hữu phần Rúng động khởi lên một hai chập 
rồi trở về hữu phần cơ bản. 

Tính theo sát-na HPVQ, tâm lộ cảnh rất nhỏ có được 7 
lộ, lộ thứ nhất có 1o HPVQ... lộ thứ 7 có 16 HPVQ. 


Biểu đô: 


Lộ thứ nhất có 1o HPVQ. 


Lộ này sinh khởi ở 8 hạng người trong 26 cõi ngũ uẩn, 
không chặng cũng không có tâm khách. 

Sáu lộ sau cũng tương tự, chỉ thêm đần mỗi lộ một sát- 
na HPVQ. 


58 Quụ trình Tâm Pháp 


TỔNG KẾT: 

Lộ tâm ngũ môn thời bình nhật đã được trình bày qua lộ 
tiêu biểu là nhấn môn. Điều cần ghi nhớ là: 

- Lộ cảnh rất lớn chỉ có một sát-na HPVQ. 


- Lộ cảnh lớn chỉ có từ 2 đến 3 HPVQ qua, nếu có 4 
HPVQ, thì có 6 sát-na Đổng lực. 


- Chỉ đến sát-na Đoán định thì là cảnh nhỏ. 

- Chỉ phát sanh đến hữu phần Rúng động thì là cảnh rất 
nhỏ. 

Tổng cộng có 1oo lộ ngũ môn thời bình nhật đã được 
trình bày. 


Quụ trình Tâm Pháp 59 


` 


BAI 7 


LÝ GIẢI LỘ NGŨ MÔN THỜI BÌNH NHẬT 


1- TƯƠNG QUAN GIỮA VẬT VÀ TÂM: 


VẬT (uatthu) là chổ trú của THỨC (uiññãna), năm đôi 
thức trú ở năm vật theo tương ứng (nhãn thức trú ở nhãn vật, 
nhĩ thức trú nơi nhĩ vật...), còn Ÿ vật (hadauquofthu) là nơi 
trú của Ý thức. 

Năm vật được định vị rõ ràng, riêng về Ý vật chưa có sự 
thống nhất rõ rệt. Theo các vị Luận sư như Ngài Anuruddha 
thì Ý vật là một số máu trong ngần nằm sâu ở chót trái tim, 
nên Ý vật có tên là hadauaudtthu (hadaua: nghĩa là trái tim). 
VỊ trí này gọi là Tiềm huyệt chứa một số máu trong ngần, số 
máu này rất ít và cũng luân lưu, rồi có số máu khác lấp vào. 
Theo các nhà khoa học thì sắc Ý vật chính là não bộ. 

Đức Phật không định vị rõ ràng sắc Ý vật, Ngài chỉ dạy 
rằng: “ Yam rupam rissauam... tầm nương sắc nào, sắc ấy là 
Ývật”. 

Trong bản Khái luận của ông Aung có nêu: “Đức Phật 
không nói gì về điểm này, Ngài không quả quyết sắc Ý vật là 
trái tim hay não bộ. Bộ Dhammmasangami (Pháp Tụ) danh từ 
hadauquaffu cố tình không dùng đến, trong bộ Pa†thana 
(Đại xứ), thay vì dùng hadauquatthu như là sắc Ý vật, Đức 
Phật chỉ dạy giản dị là “Yarn rùpa1mn issauđg”. 


Nhưng dù là sắc trái tim hay não bộ, vẫn phát sanh vấn 
đề sau đây: 


6o Quụ trình Tâm Pháp 


Các vị Luận sư bảo rằng: “Khi cảnh ngũ như cảnh sắc 
chẳng hạn, hiện qua nhãn uật, khi ấu dòng hữu phần rung 
động tức khắc”, nhưng rõ ràng Ý vật (hadauaudœffu) và nhãn 
vật (cakhupasada) không nằm gần nhau, thậm chí có chúng 
sanh như Thiên tử Rahu thì từ mắt đến trái tim có khoảng 
cách hàng ngàn cây số, vậy làm sao có sự đồng bộ như trên 
được? 


Thật vậy, khi cảnh sắc hiện rõ nơi sắc Ý vật, lập tức dòng 
hữu phần bị dao động ngay, tâm hữu phần ấy có tên gọi là 
bhauangacalana (hữu phần Rúng động). 


Ngài Buddhaghosa đã viết trong Atthasalim như sau: 


“Ekekqam qrammanan duaresu  qpatamnagacchai, 
ruparammanam hìỉ cakkhupasadamn ghaf[fefua tam 
khanafññieua manoduaore apatamnagacchafi, bhauangacdalanassa 
paccquo hofIti attho”. 


“Khi một cảnh hiện rõ trong môn, như cảnh sắc hiện rõ 
trong nhãn môn, làm rung động những sát-na (tâm) nơi ý 
môn, do duyên được hiện rõ này, gọi là hữu phần Rúng 
động”. 

Tuy vị trí giữa ý vật và nhãn vật có cách xa nhau, nhưng 
chúng và luồng hữu phần có thực tính pháp (sabhauadhamma) 
tương quan mật thiết, ba pháp này có chung gốc là do nghiệp 
tục sinh tạo thành, ví như hương hoa, màu hoa, cánh hoa đều 
do cây hoa mà có. Việc tâm hữu phần bị dao động bởi cảnh 
sắc ở nhãn vật là điều hiển nhiên. 

Các ngài dùng hình ảnh hai cục đường để minh họa cho 
vấn đề này như sau: 


Trên mặt bàn có hai cục đường đặt cách nhau khá xa, 
một cục có ruồi bám, cục kia thì không, khi lấy tay chạm vào 
viên đường không có ruồi, ruồi ở viên kia hoảng hốt bay lên. 
Ruồi ví như dòng hữu phần, viên đường có ruồi ví như sắc Ý 
vật, viên đường không ruồi ví như nhãn vật, ngón tay chạm 


Quụ trình Tâm Pháp 61 


vào viên đường (không có ruồi) ví như cảnh sắc hiện rõ vào 
nhãn vật. 

Và đây là cầu Pali minh dẫn, trích từ Saccasankhepa- 
atthakatha: 


“Ghaf†fite aññauqatthumhi. 

Afñifñiamissttamn kampandm. 

Ekabandhena hot1Hi. 

Sakkharo pamaua 0uade”. 

Nhãn vật trợ sanh nhãn thức ra sao? 


Trợ sanh cho nhãn thức chính là 4o đoàn nhãn vật ở 
giai đoạn Trụ (thifiparta), để dễ hiểu chúng ta xác định 49 
đòan nhãn vật ấy, lấy cột mốc là tâm Hướng ngũ môn 
(pañcaduaraugjjanacifta) (vì nhãn thức sanh kế tiếp tâm 
Hướng ngũ môn). 


Như đã nói “sắc pháp có đời sống dài hơn danh pháp 17 
lần”, tức là đời sống của sắc pháp có 51 sát-na tiểu 

Theo quy luật của sắc pháp, mỗi sát-na tiểu có một đòan 
sanh lên một đòan diệt mất để có bình số là 51 đòan. Chúng 
ta có thể hiểu điều này qua ví dụ sau : Có nhà máy sản xuất 
sản phẩm, sản phẩm được tạo ra sẽ rơi trên đường băng, 
đường băng dài 51 khoảng, sản phẩm thứ nhất (tiểu sát-na 
sinh) rơi trên đường băng, tiếp theo sản phẩm thứ hai lại rơi 
trên đường băng sẽ đẩy sản phẩm thứ nhất tiến lên phía 
trước, sản phẩm thứ hai là tiểu sát na sinh, sản phẩm thứ 
nhất là tiểu sát-na trụ thứ nhất. Cứ như thế cho đến khi sản 
phẩm thứ nhất đến vị trí thứ 51, khi có sản phẩm thứ 52 xuất 
hiện, sản phẩm thứ nhất bị rớt khỏi đường băng (ám chỉ bị 
diệt mất), bấy giờ trên đường băng luôn luôn có 51 sản phẩm, 
khi một sản phẩm mới xuất hiện, lập tức có một sản phẩm rớt 
khỏi đường băng và đường băng bình số là 51 sản phẩm. 


62 Quụ trình Tâm Pháp 


Cảnh sắc và sắc thần kinh nhãn đều là sắc pháp nên 
chúng có tuổi thọ là 51 sát-na tiểu như nhau. Và như thế 
chúng có ba đối cách với nhau là: 


- Sắc thần kinh nhãn cùng diệt với cảnh sắc, gọi 
là mahừnauukacakkhupasada, như vậy đối với cảnh rất 
lớn, hai loại sắc này phải đồng sanh vào tiểu sát-na Sinh của 
tâm HPVQ. 


Đối với cảnh lớn, chúng phải đồng sanh vào sát-na 
HPVQ thứ nhất. 


- Sắc thân kinh nhãn diệt sau cảnh sắc, gọi là 
Amandauukacakkhupasada, như vậy đối với cảnh rất lớn 
hay cảnh lớn, sắc thần kinh nhãn này sanh chậm hơn cảnh 
sắc ít nhất 1 sát-na tiểu, tức là sanh sớm nhất cũng phải vào 
tiểu sát-na Trụ của HPVQ thứ nhất, chậm nhất là vào tiểu 
sát-na Diệt của tâm Hướng ngũ môn, đến tiểu sát-na Sinh 
của nhãn thức, sát-na này trở thành tiểu sát-na trụ thứ nhất 
sẽ trợ nhãn thức sanh lên. 


- Sắc thần kinh nhãn diệt trước cảnh Sắc, gọi là 
Mandauukacakkhupasada, như vậy đối với cảnh rất lớn hay 
cảnh lớn, sắc thần kinh nhãn này sanh trước cảnh sắc ít nhất 
1 sát-na tiểu, tức là sanh chậm nhất cũng phải từ tiểu sát-na 
Diệt của tâm hữu phần trước sát-na tâm HPVQ, sanh sớm 
nhất là vào sát-na Diệt của tâm hữu phần thứ 17 kể từ sát-na 
Hướng ngũ môn trở về trước (xem đồ hình). 

Tóm lại: 

Đối với bất kỳ lộ nào, trước tiên phải tìm 
Majphimauukacakkhupasada. Sắc thần kinh nhãn này luôn 
đồng sanh với cảnh sắc vào sát-na HPVQ đầu tiên (không thể 
saI khác được). 

Sắc thần kinh Nhãn nào sanh sau cảnh Sắc một sát-na 
tiểu, đó là Amandauukacakkhupasada. 


Quụ trình Tâm Pháp 63 


Sắc thần kinh Nhãn nào sanh trước cảnh sắc 1 sát-na 
tiểu, đó là Mandauukacakkhupasada. 


Những sắc thần kinh nhãn nào đồng sanh với nhãn 
thức, không kể là sắc thần kinh nhãn trợ sanh nhãn thức. 


Trước khi nhãn thức sanh lên là tâm Hướng ngũ môn, 
vậy ta lấy tâm Hướng ngũ môn làm cột mốc để tìm sắc thần 
kinh nhãn trợ sanh nhãn thức. 


Ba loại sắc thần kinh nhãn Majjhimayuka — Amandayuka 
— Mandayuka đều có thể trợ sanh nhãn thức. Và tổng số ba 
loại sắc thần kinh này là 49 sát-na tiểu. 


Từ cột mốc Hướng ngũ môn tính trở về trước thêm 15 
sát-na đại với sát-na tâm Hướng ngũ môn thành 16 sát-na đại 
(3 x16 = 48 tiểu) và một sắc thần kinh nhãn ở vào sát-na Diệt 
của tâm hữu phần trước đó (xem hình vẽ), như thế tổng cộng 
là 4o đòan nhãn vật ở giai đoạn Trụ, gọi là 
thiipattacakkhupasada. 


Chúng ta nêu 2 sơ đồ sắc thần kinh nhãn trợ sanh nhãn 
thức theo Vatthupurejatapaccaua (Vật tiền sanh duyên) làm 
tiêu biếu. 

Trước tiên là sơ đồ sắc thần kinh nhãn trợ sanh nhãn 
thức ở cảnh rất lớn. 


ĐỒ THỊ CỦA CẢNH RẤT LỚN 
(Atimahantarammanaurthi) 


Giai đoạn Trụ (fhữipatta) của sắc thần kinh nhãn gồm 
49 sát-na tiểu. 


64 Quụ trình Tâm Pháp 


Hình 1 


b7 bl6 bls bl4 bl3 bl2 bi bo bọ b8 b; bó bs V T d Ks 
t1 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOOOOO OOO OOO Rai]V 


37 Mandayukacakkhupasada 






11 Amandayukacakkhupasada 


1 Majjhimayukacakkhupasada 


ĐỒ THỊ CẢNH LỚN 
(mahantarammnandautthi) 
Cảnh lớn có 2a HPVQ 
Hình 2 
Giai đoạn Trụ của sắc thần kinh nhãn. 
bl7 bi6 blsã bl4 bl3 bl2 b1 bo bọ b8 b7 bố v V T d Ks 


bi ©OO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOOOOO OOO + ©O©O OOO OOO OOO P° © 


34 Mandayukacakkhupasada 14 Amandayukacakkhupasada 


1 Majjhimayukacakkhupasada 
Theo đồ thị cảnh rất lớn ta thấy: 


— Mandauukacakkhupasada có 37 sắc thần kinh nhãn, 
tức là lấy từ sắc nhãn vật sinh vào sát-na Diệt của tâm hữu 
phần thứ 13 (kể từ HPVQ tính ngược lại) cho đến sắc nhãn 
vật sinh vào sát-na Diệt của tâm hữu phần HPVQ (tức chỉ cho 
nhãn vật sinh và diệt trước cảnh sắc 1 sát-na tiểu). 


— Amandauukacakkhupasada có 11 sắc nhãn vật, tính từ 
sát-na Trụ của HPVQ đến sát-na diệt của tâm Hướng ngũ 
môn. 


Quụ trình Tâm Pháp 65 


— Maj]hùnayukacakkhupasada có 1. Tổng cộng là 49 sắc 
thần kinh nhãn ở giai đoạn Trụ (thifipatta). 


Theo đồ thị cảnh lớn, tâm lộ có 2 HPVQ thì: 
— 34 mandauukacakkhupasada là tính từ sát-na Diệt 


của tâm hữu phần trước HPVQ đến sát-na Diệt của tâm hữu 
phần thứ 12, kể từ HPVQ tính ngược lại. 

— 14 Amandayukacakkhupasada, là tính từ sát-na Trụ 
của HPVQ đến sát-na Diệt của tâm Hướng ngũ môn. 


— 1 Majjhimauukacoakkhupoasada. Tổng cộng là 49 sắc 
thần kinh nhãn trợ sanh nhãn thức ở giai đoạn Trụ. 


2- TƯƠNG QUAN GIỮA CÁNH VÀ TÂM 

q- Tính chất của cảnh. 

Cảnh có hai lọai: cảnh tốt (tharammanna) và cảnh xấu 
(aniftharammana). 

Tùy theo mức độ tốt hay xấu, cảnh được phân thành bốn 
loại: cảnh cực tốt, cảnh tốt, cảnh xấu và cảnh rất xấu. 

Muốn nhận định cảnh tốt hay xấu phải dựa trên năm 
yếu tố: 

17- Người thường tình. 

Đây là hạng người tiêu biểu cho đại chúng, là yếu tố đầu tiên 
để phân định tốt hay xấu. 

Lễ thường bậc cao nhân hay người có sự suy xét sâu, dù 
cảnh có như thế nào cũng ít bị dao động, hoặc áp chế được 
ngoại cảnh hoặc không bị cảnh tác động. Chỉ có thường nhân 
(majjhima puggala) mới có “cảm tính thiên lệch” đối với cảnh 
nhận biết. 


66 Quụ trình Tâm Pháp 


Người bình thường hằng có khuynh hướng thiên về tình 
cảm hơn là lý trí, “thích thì cho là tốt, không thích thì bảo 
xấu”, màu trắng là “trinh nguyên” của người này, nhưng là 
“tang tóc” cho kẻ khác, y phục nhiều màu sẽ xinh đẹp đối với 
kẻ yêu thích nhưng lại diêm dúa với người không ưa. Cảnh 
yên tĩnh thích hợp đối với người sống về nội tâm, nhưng lại 
đáng sợ cho những tâm hồn háo động ..... Do đó, người 
hưởng cảnh là một điều kiện không thể thiếu trong sự nhận 
định cảnh tốt hoặc xấu. 


2 - Tâm Dị thục quả (uipakactrta) 


Trước cảnh thực tính (sabhauarammana) tâm quả đị 
thục sanh khởi theo quy luật tự nhiên cho dù người hưởng 
cảnh thích hay không thích. 


Tức là đối với cảnh tốt hay rất tốt (theo thực tính) thì 
tâm quả dị thục thiện sanh lên theo thứ tự năm thức quả 
thiện, Tiếp thâu quả thiện, Quan sát quả thiện. 


Trái lại cảnh xấu hoặc cực xấu thì tâm quả dị thục bất 
thiện sanh lên theo thứ tự năm thức quả bất thiện, Tiếp thâu 
quả bất thiện, Quan sát quả bất thiện. 


Ta không thể y cứ vào đổng lực để nhận định là tốt hay 
xấu được, có nhiều trường hợp đổng lực hưởng cảnh không 
tương xứng, cảnh tốt nhưng đổng lực lại bất thiện, như một 
ngoại giáo đồ nhìn thấy Đức Thế Tôn với 32 vẻ đẹp, anh ta 
đón nhận hình ảnh cao quý khả kính ấy bằng tâm quả dị thục 
thiện, nhưng đổng lực lại là tâm sân chẳng hạn. 


Có khi cảnh xấu hoặc cực xấu, nhưng đổng lực lại là 
thiện, như vị Tỳ-kheo tu thiền đề mục tử thi, xác chết chương 
sình là cảnh cực xấu, nhưng đổng lực lại là thiện thọ xả hoặc 
thiện thọ hỷ khi có ấn tướng (nimitta). 


Do đó, ta phải dựa vào tâm quả dị thục để nhận định 
cảnh tốt hay xấu theo thực tính pháp (sabhavadhamma). 


Quụ trình Tâm Pháp 67 


37 - Môn (duara) 


Môn cũng là một yếu tố để nhận định cảnh. Khi đối xúc 
với cảnh, mỗi môn nhận định cảnh theo tính cách riêng của 
chúng. 

Cùng một cảnh, đối với môn này là tốt nhưng trở nên 
đáng ghét đối với môn kia, như cục phẩn chăng hạn, khi áp 
vào Thân môn ta có thể có cảm giác lạc, khá êm ái (vừa ấm 
ấm, vừa mềm mềm), nhưng đối với mắt hay mũi thì đáng ghê 
tởm. 

Như vậy, rõ ràng với Thân môn cục phẩn là tốt, với 
nhãn hay tỷ môn cục phẩn trở thành xấu. 


Hoặc là một viên đá hoa văn xinh đẹp với mắt, nhưng 
khi chạm vào thân đau đớn, nó trở thành xấu. 


Do vậy, môn cũng góp phần vào việc nhận định cảnh. 
47”- Khía cạnh sai biệt của cảnh 


Chính bản thân của cảnh cũng là 1 yếu tố trong sự nhận 
định cảnh, mà khía cạnh sai biệt của cảnh là chủ yếu. Như 
người có ngoại hình xinh đẹp nhưng tính tình độc ác, gian 
ngoa, là nỗi bất hạnh cho những ai gần gũi. Trái lại, người tuy 
có ngoại hình xấu xí khó coi nhưng tính tình hào sảng, nhân 
hậu, đó là niềm hạnh phúc cho những ai thân cận. 


Hoặc giả, người có nhan sắc thiên kiều bá my, nhưng 
thân luôn toát ra mùi xú uếẽ.... 


Vì thế ta phải lưu ý đến khía cạnh mâu thuẫn của chính 
đối tượng để nhận định cảnh tốt hay xấu. 

5”- Thời điểm (kala). 

Thời điểm cũng có góp phần vào sự nhận định cảnh. 
Vào mùa hè nóng oi bức thì ngọn lửa là hung thần tàn bạo, 
trái lại mùa đông rét mướt ngọn lửa trở thành nàng tiên hiền 
dịu khả ái. 


68 Quụ trình Tâm Pháp 


Ngọn gió là bạn hiền giữa trưa hè và trở thành gã tàn 
nhãn trong đêm đông lạnh buốt... 


Vậy muốn nhận định cảnh tốt hay xấu, ta phải lưu ý đến 
thời điểm chúng xuất hiện. 


b- Tương quan giữa cảnh uà tâm. 
1”-Năm trăm cảnh cùng hiện khởi. 


Khi nói “năm trần cảnh cùng hiện khởi” là nhấn mạnh 
đến môi trường hưởng thụ ngũ dục, dĩ nhiên là đề cập đến 
nơi trú ngụ có đầy đủ tiện nghi vật chất. 


Trong trường hợp này không xác định rõ tâm lộ của 
cảnh nào sanh khởi trước tiên được. 


Thông thường khi nói đến sự diễn biến các tâm lộ vào 
thời điểm này, ta phải nhớ rằng: “Mỗi tâm chỉ biết một cảnh 
ở mỗi thời điểm”, đồng thời “trong mỗi thời điểm chỉ có một 
cới tâm rnà thôi”. Với 1 cảnh sắc, 1 tâm lộ nhấn môn không 
thể ghi nhận cảnh sắc ấy đầy đủ được, việc ghi nhận đầy đủ 
chỉ tiết (như chỉ tiết một bức ảnh chẳng hạn) đòi hỏi rất nhiều 
tâm lộ nhãn môn kế tục nhau để đảm nhận. 


Thấy được tổng thể là một lộ, nhận biết từng chỉ tiết, 
từng đường nét, màu sắc đậm nhạt... phải do nhiều tâm lộ 
nhãn môn khác nhau sanh khởi (dù cũng chỉ là lộ nhấn môn 
cơ bản). Nhưng do tốc độ diễn hoạt của tâm quá nhanh nên 
ta cứ ngỡ rằng: “Chỉ một cới nhìn đơn giản là đã nắm bắt 
trọn uẹn 1 hình ảnh trước mắt”. 


Ở môi trường ngũ dục đã nêu, tùy theo Dục ái (sở thích) 
của người ấy đối với cảnh nào mạnh, y sẽ nhận lãnh cảnh ấy 
trước, nếu y có thị hiếu về cảnh sắc, cảnh sắc sẽ réo gọi trước 
tiên, thiên về âm thanh thì cảnh thỉnh mời mọc, thích cảnh vị 
sẽ chú ý ngay đến vị dục, yêu hương thơm thì cảnh mùi chào 
đón, cần thân được an lạc thì chỗ ngồi hay chỗ nằm hấp dẫn y 
ngay. 


Quụ trình Tâm Pháp 6o 


Tâm lộ thích ứng với trần cảnh nổi bật ấy sẽ khởi lên 
trước tiên, sau đó các trần cảnh khác lần lượt tiếp nối theo 
sau khởi sinh. 


Nếu đương sự là người không có sở thích gì đặc biệt, 
một trần cảnh nổi bật nhất trong năm trần cảnh tại hiện 
trường sẽ cuốn lấy anh ta, như một tiếng động lớn, 1 cánh hoa 
sặc số, một mùi hương nồng nặc... 


Tóm lại, vấn đề diễn biến tâm lộ trong môi trường ngũ 
dục tùy thuộc vào dục ái (thị hiếu) cá biệt đối với cảnh nhiều 
hay ít, hoặc do sức tác động của cảnh mạnh hay yếu. 


^ze 


2”- Hấp lực của cảnh đốt uớt tâm Hướng ngũ 
môn. 


Trong lộ ngũ, tâm Hướng ngũ môn 
(pañcaduaraugjanacrtfa) là tầm khách sinh trước tiên trong 
tâm lộ, có câu hỏi rằng: 

Cảnh sắc và sắc thần kinh nhãn trợ sanh cho nhãn thức, 
vì sao tâm Hướng ngũ môn lại sinh trước tiên? 


Cảnh sắc hiện rõ nơi nhãn vật có sức mạnh cắt cảnh 
Chủ, khiến tâm hữu phần không thể sanh khởi. Tuy nhiên 
ảnh hưởng của hữu phần Dứt dòng đối với tâm sanh kế tiếp 
vẫn còn (anantarapaccaua - Vô gián duyên) vì hữu phần 
thuộc Ý quyền, nên tâm sanh kế tục vẫn trú tại ý vật. 


Cảnh sắc chiếu vào hữu phần, nhưng tại Ý vật chỉ là 
phản ánh cảnh sắc đang có ở nhãn vật mà thôi, nhãn lộ khi ấy 
chưa khai mở, do đó tâm này phải nằm tại sắc Ý vật hướng về 
nhãn môn nhận cảnh sắc, đồng thời có phận sự khai mở nhãn 
lộ, vì thế tâm này còn có tên là rmmanasikaracittautthi (tác ý 
thành tâm lộ). 

Tâm này có khả năng hướng về cả năm môn nên có tên 
gọi là pañcaduaraug1Janacrtta (tầm Hướng ngũ môn). 


7O Quụ trình Tâm Pháp 


Một điều nữa, sở dĩ tâm Hướng ngũ môn hướng về nhãn 
môn, là do hấp lực của cảnh sắc kích tác vào sát-na hữu phần 
Dứt dòng. 

Ở sát-na tâm Hướng ngũ môn, cảnh sắc lại tác động một 
lần nữa cộng thêm sức mạnh của nhãn quyền (sát-na tiểu thứ 
25 của giai đoạn trụ) và thế là nhãn thức sanh lên tại nhãn 
vật. 


Có ví dụ sau đây để minh họa vấn đề này: một người 
đang đứng trong nhà, có tiếng động bên ngoài, y đưa mắt 
hướng về phía ấy, thấy bạn đang vẫy gọi, y bước ra tiếp, bạn. 
Người đứng trong nhà ví như hữu phần, nhà ví như sắc Ý vật, 
tiếng động ví như hữu phần Rúng động bị kích tác, đưa mắt 
về phía ấy ví như tâm Hướng ngũ môn, người bạn ví như 
cảnh sắc, vẫy gọi ví như bị nhãn quyền tác động, bước ra 
ngoài tiếp bạn ví như nhãn thức sanh khởi tại nhãn vật. 


Mặt khác, tuy cảnh sắc, ánh sáng và nhãn vật đã có sức 
mạnh đầy đủ, nhưng nhãn thức còn bị chướng ngại 
(palbodha), nên chưa thể sanh lên được, đó là: 


Do vật. 


Nhãn thức chỉ độc sanh nơi sắc nhãn vật và chỉ đảm 
trách nhiệm vụ khiêm tốn là THẤY mà thôi, những tâm còn 
lại xử lý cảnh sắc lại nằm ở sắc Ý vật, giữa nhãn vật và Ý vật 
lại cách xa, để cho nhãn thức sanh ở nhãn vật phải có “nhịp 
cầu”. Như ngọn lửa của cây đèn đang cháy, một mảnh giấy ở 
trên, để ngọn lửa hiện ra trên mảnh giấy, phải có hơi nóng từ 
ngọn lửa cây đèn tích tụ nơi mảnh giấy, hơi nóng là “nhịp 
cầu” giữa hai ngọn lửa, chính tâm Hướng ngũ môn là nhịp 
cầu giữa tâm hữu phần Dứt dòng nơi Ý vật và nhãn thức ở 
nhãn vật. 

Do môn. 


Tuy cảnh sắc đã rõ ràng, nhưng “ngõ vào” còn đóng kín, 
cần phải mở cửa để nhận cảnh sắc, khởi sanh tâm lộ. Đảm 


Quụ trình Tâm Pháp 71 


trách vai trò này, ngoài tâm Hướng ngũ môn (đối với lộ ngũ) 
không còn tâm nào khác, nên nó phải sinh trước tiên trong lộ 
tâm khách. 


Có ví dụ sau đây: Căn phòng có treo bức tranh đẹp, 
nhưng căn phòng đóng kín, một đoàn 7 người đi đến, người 
thứ nhất mở cửa phòng, người thứ hai nhanh chân bước vào 
căn phòng, năm người còn lại đứng bên ngoài, ngắm bức 
tranh. 


Người thứ nhất ví như tâm Hướng ngũ môn, người thứ 
hai ví như nhãn thức, 5 người còn lại ví như 5 loại tâm khách 
sanh kế tiếp nhãn thức, căn phòng ví như nhãn vật, vị trí bên 
ngoài ví như sắc Ý vật, bức tranh ví như cảnh sắc. 


Do nhân trợ sanh. 


Ba nhân trợ sanh: cảnh sắc, nhãn vật và ánh sáng đã có 
nhưng mmanasikara (sự chú ý đến cảnh) chưa hiện rõ, do vậy 
nhãn thức chưa sanh khởi được. 


Trong 4 nhân trợ sanh nhãn thức, thì manasikara (tác 
ú) là chủ yếu vì đó là loại danh pháp tương ưng với nhãn 
thức. 


Tác ý là danh pháp, muốn có được Tác ý phải khởi từ 
danh pháp, ví như người muốn có gỗ quý phải tìm ở rừng, 
muốn có trang sức đẹp phải đến tiệm kim hoàn. 


Theo quy luật: tâm sanh trước sẽ trợ tâm sanh sau bằng 
Anantarapaccqua (Vô gián duyên), như vậy, Tác ý trợ sanh 
cho nhãn thức chính là Tác ý trong tâm trước tâm nhãn thức. 


Cảnh sắc làm dao động được hữu phần là do mãnh lực 
của nhãn quyền, nhưng manasikara ở hữu phần Dứt dòng 
còn muội lược, chưa đủ sức trợ sanh cho nhãn thức, nhãn 
quyền lại tiếp tục tác động vào tâm kế tiếp (tức tâm Hướng 
ngũ môn), bấy giờ Tác ý nơi tâm Hướng ngũ môn có đủ sức 
mạnh trợ sanh cho nhãn thức. 


72 Quụ trình Tâm Pháp 


Mặt khác, tâm Hướng ngũ môn đang hướng về nhãn 
vật, nên việc trợ sanh này dễ dàng hơn so với tâm hữu phần 
Dứt dòng. 

Tóm lại, sở dĩ tâm Hướng ngũ môn phải sanh trước 
nhãn thức là vì: 

- Bắt nhịp cầu cho nhãn thức sanh khởi tại nhãn vật. 


- Do phận sự phải khai mở nhãn lộ để sanh khởi tâm lộ 
nhãn môn (phận sự này phải thực hiện trước). 

- Khi tâm này hướng về nhãn môn, Tác ý có đủ sức mạnh 
giúp nhãn thức sanh khởi dễ dàng. 


^ze 


Cảrnth ngữ đối uới tâm quả dục giới. 

Tâm quả Dục giới đối với cảnh ngũ thực tính 
(sabhauapañcarammana ) có 1 quy trình cố định là: 

- Đối với cảnh thực tính cực tốt (sabhauï†tharammana), 
thì từ Ngũ thức, Tiếp thâu, Quan sát và Na cảnh đều là tâm 
Quả thiện Dục giới, trong đó tâm Quan sát và tâm Na cảnh 
đều là Hỷ thọ. 

- Đối với cảnh thực tính tương đối tốt, cũng là những 
tâm Quả thiện Dục giới như trên, nhưng tất cả đều là xả thọ. 

- Đối với cảnh thực tính bất toại 
(sabhauanr†tharammana) thì Ngũ thức, Tiếp thâu, Quan sát 
và Na cảnh đều là tâm Quả bất thiện Dục giới. 

Cảnh ngũ đối với đồng lực tâm. 

Riêng về tâm đổng lực (auanacrtta) các Ngài Giáo Thọ 
sư bảo rằng: “Chúng sanh khởi bất định”. 

Có ba loại đổng lực Dục giới: đống lực bất thiện, đổng 
lực thiện và đổng lực Hạnh (kriua7auanacrtta). 

Chỉ có đổng lực Hạnh của vị Thánh A-la-hán sanh khởi 
theo khuôn mẫu nhất định, vì các Ngài đã thành đạt niệm - 


Quụ trình Tâm Pháp 73 


tỉnh giác (safisampajañña) viên mãn, các Ngài đã huân tập 
tâm trở nên thuần khiết, không còn bị cảnh tốt hay xấu làm 
xáo trộn đổng lực tâm. Ví như ngựa tốt đã khéo huấn luyện 
thiện xảo, con đường xanh mượt cỏ nhung hay gồ ghề lởm 
chởm đá, cũng không gây chướng ngại đến gió ngựa phi. 


Vị A-la-hán khi nhận cảnh rất tốt thì đổng lực Hạnh hỷ 
thọ (somanassasahagdata krù/qjauana citta) khởi lên, nếu 
nhận cảnh tốt hay cảnh bất mỹ thì đổng lực Hạnh xả thọ 
(upekkhasahagota kriuq]auana cifta) khởi lên. Đây là quy 
luật cố định hiện khởi đổng lực Hạnh của vị Thánh Lậu tận. 


Từ khuôn mẫu này, ta suy ra nụ cười của vị A-la-hán. 
Nụ cười của ưị thánh Vô lậu 


Đức Phật hay VỊ A-la-hán khi thấy cảnh không tốt như 
Đức Phật thấy cảnh vua Suppabuddha sẽ bị đất rút sau 7 
ngày, hay Đức Mogallana (Mục-kiền-liên) thấy ngạ quỷ ở núi 
Gữ7hakuta (Kỳ Xà Quật) các Ngài vẫn có thể mỉm cười. Phải 
chăng các Ngài dùng đổng lực Hạnh hỷ thọ để ghi nhận 
những hình ảnh ghê tởm, xấu xí ở trên ? 


Thật ra, khi thấy cảnh bất mỹ, các Ngài khởi lên đổng 
lực Hạnh xả thọ, trải qua hàng trăm hàng ngàn lộ như thế, 
sau đó các Ngài quán xét về hạnh nghiệp đã huân tập của ngạ 
quỷ ấy cũng bằng đổng lực Hạnh xả thọ với hàng trăm hàng 
ngàn lộ quán xét. 


Tiếp đến Ngài quán xét đến tình trạng an ổn tuyệt đối 
của mình, không còn bị luật sanh tử luân hồi chi phối qua 
Thượng pháp tánh đã thành tựu viên mãn, hàng trăm 
hàng ngàn lộ quán xét này cũng là đổng lực Hạnh xả thọ. 

Khi nhận thấy Thượng pháp tánh đã viên mãn, các 
ngài mới hoan hỷ mỉm cười, bấy giờ mới là đổng lực Hạnh hỷ 
thọ sanh khởi. 


74 Quụ trình Tâm Pháp 


Vì tốc lực tâm sanh diệt quá mau lẹ, tâm lộ biết cảnh 
ngạ quỷ, tâm lộ quán xét hạnh nghiệp của ngạ quỷ, tâm lộ 
quán xét tình trạng an ổn và biết cảnh Thượng pháp tánh nối 
đuôi nhau sanh khởi liên tục chặt chẽ, nên có sự lầm lẫn cho 
rằng vị Thánh Vô Lậu nhận cảnh bất mỹ bằng đổng lực Hạnh 
hỷ thọ. 


Cảnh Thượng pháp tánh là cảnh cực tốt mới phát sanh 
đổng lực Hạnh hỷ thọ, từ đó phát sanh nụ cười của vị Thánh 
Vô lậu, còn những cảnh ngạ quỷ... là do đổng lực Hạnh xả 
thọ ứng xử. 


Đổng lực thiện, đổng lực bất thiện có tính bất định ra 
sao? 


Đối với cảnh ngũ, đổng lực thiện và đổng lực bất thiện 
lại có tính bất định. 


Có nhiều trường hợp cảnh rất tốt hay tốt, nhưng đổng 
lực lại bất thiện, như có người thấy người khác tổ chức Đại thí 
sự, khởi sanh tâm bất bình (vị quan đại thần của vua 
Pasenadi không hài lòng khi thấy Đức vua tổ chức Đại thí Vô 
song), hoặc thấy lâu đài mỹ lệ khả ái lại sanh tâm bất thiện 
tham, như Thái tử A7atasattu (A-xà-thế) muốn chiếm đoạt 
lầu đài của Trưởng giả Jofika. 

Trái lại, khi thấy cảnh xấu lại phát sanh tâm thiện, như 
thấy người ăn xin khốn khổ, thân thể đầy thương tật, phát 
sanh tâm từ bi... 


Nói chung, bất luận là cảnh tốt hay xấu, nếu khởi lên 
đổng lực bất thiện là do Tác ý không khéo (qyoni so 
mangasikara), còn khởi lên đổng lực thiện thì do có tác ý khéo 
(uomi so mmanasikara), chính tâm Đoán định là chủ yếu trong 
giai đoạn này, tức là ngay vào sát-na tâm Đoán định, nếu có 
tác ý khéo thì đổng lực thiện sanh khởi, nếu là tác ý không 
khéo thì đống lực bất thiện sanh khởi. 


Quụ trình Tâm Pháp 75 


Tác ý khéo có được là do huân tập niệm - tỉnh giác 
(safisampajañña), còn tác ý không khéo do thường thân cận 
với pháp điên đảo (uipallasa dhamma). 


Tâm Đoán định trong lộ ngũ chính là tâm Hướng ý môn 
(manoduaraugjana citta). Do mở cửa cho đổng lực sanh 
khởi, nên tâm Hướng ý môn còn có tên gọi là 
manasikarg7auandquithi (Tác ý thành đổng lực). 

Tâm Đoán định đối với đổng lực giống như người đầu 
bếp đối với ông chủ, nếu y sắp đặt món vật thực tốt (tác ý 
khéo), người chủ sẽ dùng loại vật thực hữu ích (đổng lực 
thiện), nếu y sắp đặt loại vật thực có hại (tác ý không khéo), 
người chủ dùng vật thực ấy sẽ trở nên bịnh hoạn (đổng lực 
bất thiện) và người chủ chỉ dùng loại vật thực do y sắp đặt mà 
thôi (ám chỉ tâm đổng lực chỉ sinh khởi khi tâm Hướng ý môn 
đã sanh trước). 


3- TƯƠNG QUAN GIỮA CÁNH VÀ THỌ 


Theo lý Vô ngã, tâm sở Tư (cetanacetasika) là kẻ tạo 
tác, tâm sở Thọ (uedanacetasikq) là kẻ hưởng quả. 

Tuy bất tương ứng với cảnh qua khiá cạnh thiện hay bất 
thiện, nhưng sự hưởng cảnh ở đây chính là vai trò của Thọ 
(uedana). 

Đối với cảnh cực tốt phát sanh hý thọ 
(sormanassauedang) (dù đồng lực là thiện hay bất thiện). 

Đối với cảnh tốt hoặc xấu, phát sanh xả thọ 
(upekkhauadan3) (dù đồng lực là thiện hay bất thiện). 

Đối với cảnh cực xấu phát sanh ưu thọ 
(domanassauedana). 

Cách lãnh nạp đối tượng của thọ như thế gọi là tương 
ứng với cảnh qua khía cạnh Thọ. 


Còn sự bất tương ứng đối với cảnh qua khía cạnh thọ là: 


76 Quụ trình Tâm Pháp 


— Đối với cảnh cực tốt thay vì hỷ thọ lại khởi lên xả hoặc ưu 
thọ. 


— Đối với cảnh tốt hay xấu thay vì xả thọ, lại là hỷ thọ. 


— Đối với cảnh cực xấu thay vì ưu thọ lại là hỷ thọ hay xả 
thọ. 

Dĩ nhiên điều này hiện rõ nhất đối với phàm nhân, là 
người còn đầy đủ ba pháp điên đảo (uipallasadhamma): 
Tưởng điên đảo (saññauipalasa), Kiến điền đảo 
(dữthiuipallasa) và Tầm điền đảo (ciftauipallasa). 

Pháp điên đảo là cơ sở sinh bất thiện tâm, niệm - tỉnh 
giác (safisampga7añña) là cơ sở sinh khởi thiện tâm, vì thế 
Thọ cũng mang tính thiện hay bất thiện. 

Tưởng điên đảo áp chế trí (ñana) hỗ trợ cho Kiến 
(di†fh) vững mạnh, kiến điên đảo đối lập với trí, giúp tâm 
điên đảo vững mạnh, ba pháp này lại trợ giúp cho Ái (tanha) 
và S1 (moha) sanh khởi. 


Trong 3 pháp điên đảo, Tưởng điên đảo có ảnh hưởng 
rất lớn đối với thọ bất thiện. 


1. Thọ bất thiện đối uới cảnh, 


Có 1o trường hợp thọ không tương ứng với cảnh như 
sau: 5 trường hợp do pháp điên đảo (vipallasa dhamma), 3 
trường hợp do Sĩ, 1 do Mạn (mana), 1 do Sân. 


Năm trường hợp do pháp điền đảo. 


Đối uới cảnh cực tốt. 





a) Do kiến điên đảo khởi lên đồng lực sân đối với cảnh 
cực tốt, như trường hợp một Ngoại giáo đồ nhìn thấy Đức 
Phật với hào quang 6 màu, y khởi lên tâm bất bình. 


b) Do pháp điên đảo (uipallasadhamma) chỉ phối khởi 
lên xả thọ bất thiện đối với cảnh cực tốt, như trường hợp 


Quụ trình Tâm Pháp 77 


Tăng tín đồ Phật giáo, không quan tâm đến tỉnh hoa Phật học 
như học Siêu Lý, hành Minh sát... họ cho đó là viễn vông, 
mơ hồ, không thiết thực, nên xao lãng trong pháp học lẫn 
pháp hành. 

Khi gặp những cảnh này, họ khởi lên một thứ tâm thản 
nhiên nhẹ nhàng, hay một loại tâm sĩ hoài nghi, hoặc tâm sĩ 
phóng dật. Và họ thích thú say mê chạy theo thế học bên 
ngoài. 

Đối ưới cảnh tốt. 

c) Do pháp điên đảo chi phối, khởi lên hỷ thọ bất thiện 
đối với cảnh tốt, như người háu ăn đang cơn đói, gặp món vật 
thực tương đối ngon, y vui mừng ra mặt. 





Đối uới cảnh rất xấu. 

đ) Do pháp điên đảo chi phối, khởi lên hỷ thọ bất thiện 
với cảnh rất xấu, như vui mừng trước xác chết đẫm máu của 
kẻ thù, hoặc thích thú trước cảnh oằn oại rên xiết của tội 
nhân đang bị hành hình. 


e) Do pháp điên đảo chỉ phối, khởi lên xả thọ trong 
cảnh cực xấu, như Đao phủ thủ thản nhiên chặt đầu tử tội, 
hoặc Đạo tỳ thản nhiên tẩn liệm xác chết. 


ƒ) Do Sỉ tác động khởi lên ưu thọ trước cảnh cực tốt hay 
tương đối tốt, như có người không hiểu giá trị của việc học 
Adhidhamma hay tu tiến Chỉ - Quán, nên tỏ ra khó chịu, bất 
bình khi thấy người khác học Siêu lý, hành Minh sát, cho 
rằng: lập dị, hoài công... 


g) Do Sỉ tác động khởi lên xả thọ bất thiện đối với cảnh 
cực tốt, như người chưa từng thấy ngọc quý, tình cờ gặp ngọc 
cho là viên sỏi đẹp, khởi sanh 1 loại tâm tham thản nhiên nhẹ 
nhàng, anh nhặt về nhà chơi. 





78 Quụ trình Tâm Pháp 


h) Do Sỉ chỉ phốt khởi lên hỷ hoặc xả thọ bất thiện với 
cảnh cực xấu hoặc cảnh tương đối xấu, như trường hợp đứa 
bé vui đùa với phấn, hay vì không biết bọn cướp đữ, thản 
nhiên nhập đoàn với chúng. 


Ù) Do Mạn (mana) chỉ phối khởi lên xả thọ bất thiện 
trong cảnh cực tốt, như người có địa vị cao được mời dự tiệc, 
trên bàn đầy sơn hào hải vị thay vì thích thú như bao ngưới, y 
tỏ ra lãnh đạm thờ ơ vì nghĩ rằng: Ta không nên làm giảm giá 
trị của mình. 


7) Do Sân chỉ phối, có đống lực xả thọ bất thiện đối với 
cảnh cực tốt, như người đang có tâm sự buồn, trước cảnh lễ 
hội rực rỡ họ chăng màng đến, đón nhận cảnh với tâm trạng 
thờ ơ. 


2. Thọ thiện uới cảnh. 


Dù đối với cảnh nào, thọ thiện khởi lên luôn dựa vào 
nền tảng niệm - tỉnh giác . Có ba trường hợp như sau: 


a) Do niệm - tỉnh giác khởi lền thiện xả thọ trong cảnh 
cực tốt. Như trường hợp vị Tỳ-kheo đang hành đề mục “vật 
thực bất tịnh”, cho dù đó là cao lương mỹ vị, vị ấy vẫn thản 
nhiên ghi nhận. Hoặc có hành giả đang tụ tập về “bất tịnh 
tướng”, trước những trần cảnh hấp dẫn, vị ấy vẫn thản nhiên. 


b) Do Tín (saddha) cường mạnh haqu miệm - tỉnh giác 
khởi lên thiện thọ hỷ trong cảnh tương đối tốt. Như người đồi 
dào đức tin, trông thấy đoàn Chư Tăng, liên tưởng đến Đức 
Phật và chư Thánh Tăng thời xưa, phát tâm hoan hỷ, hay 
hoan hỳ với thí sự của người khác. 


c) Do niệm - tỉnh giác khởi lền thiện xả thọ hoặc hoặc 
hỷ thọ trước cảnh cực xấu. Như vị Tỳ-kheo tu Quán về đề mục 
TỬ THỊ, sẽ vui mừng khi gặp xác chết hay thản nhiên quan 
sát xác chết. 


Quụ trình Tâm Pháp 79 
4- TƯƠNG QUAN GIỮA THỌ NA CẢNH, THỌ 
ĐÔNG LỰC VÀ CANH. 


Tâm Na cảnh thuộc tâm quả Dục giới, chúng phải sinh 
khởi tương ứng với cảnh thực tính (sabharammanng), tức là: 


— Cảnh cực tốt, NÑa cảnh là tâm quả thiện thọ hỷ. 
— Cảnh tốt, Na cảnh là tâm quả thiện thọ xả. 
— Cảnh bất toại, Na cảnh là tâm quả bất thiện thọ xả. 


Các Ngài bảo rằng: “đổng lực uà Na cảnh có cùng 
một loại thọ (ngoại trừ đổng lực sân)” 

Như vậy, chúng ta nhận định sự tương quan như sau: 

— Cảnh cực tốt, có tâm đổng lực hỷ thọ thì có tâm Na 
cảnh hỷ thọ, không có tâm đổng lực hỷ thọ thì không có tâm 
Na cảnh. 

— Cảnh tốt và cảnh bất toại có tâm đổng lực hỷ thọ, sẽ 
không có tâm Na cảnh, tâm Na cảnh xả thọ sẽ có khi có tâm 
Đống lực thọ xả, hoặc thọ ưu. 

Tâm Na cảnh trong các cảnh 


— Cảnh cực tốt, tâm Na cảnh là một trong năm tâm quả 
dục giới thọ hỷ. 

— Cảnh tốt, tâm Na cảnh là một trong năm tâm quả 
dục giới thọ xả. 


— Cảnh bất mỹ, tâm Na cảnh là tâm Quan sát bất thiện 
thọ xả. 

GIẢI THÍCH: 

Tâm quả dục giới là thành quả của tâm đổng lực bất 
thiện hay thiện dục giới, tâm quả thiện luôn luôn nhận cảnh 
tốt, ngược lại tâm quả bất thiện luôn luôn nhận cảnh xấu. 
Đây là quy luật của nghiệp quả (kamnauipakaniuamg). 


So Quụ trình Tâm Pháp 


Khi cảnh cực tốt, cho dù có tâm đổng lực tham thọ hỷ, 
tâm Na cảnh vẫn là một trong năm tâm quả thiện hỷ thọ. 
Trong thời điểm này tính chất thiện hay bất thiện của đổng 
lực không ảnh hưởng đến tâm Na cảnh, tâm Na cảnh chỉ bị 
ảnh hưởng của thọ đổng lực chi phối mà thôi. 


Tương tự đối với cảnh tốt, cho dù tâm đổng lực là bất 
thiện tham xả thọ, sân hay si hoặc là tâm đại thiện xả thọ, 
tâm Na cảnh vẫn là một trong 5 quả thiện xả thọ. 

Đối với cảnh cực xấu hay xấu, cho dù có đổng lực là 
thiện xả thọ, tâm Na cảnh vẫn là tâm Quan sát thọ xả quả bất 
thiện. 


Quụ trình Tâm Pháp 81 


CHƯƠNG II 


LỘ TÂM Ý MÔN 


(Manoduaractttauttht 


I ĐỊNH NGHĨA: 

Lộ tâm Ý môn là quy trình diễn hoạt của ý thức. 

Cảnh của lộ ý cũng là ngoại cảnh nhưng khởi lên từ bên 
trong, ví như sự chuyển động những lượn sóng ngầm trong 
biển. 

II NHÂN SINH LỘ Ý MÔN: 

Lộ ý môn sanh lên do 14 nhân, nói rõ hơn là 14 nhân 
sanh cảnh nội phần (là cảnh khởi lên từ bên trong). 

1. Di††hato: do từng thấy trước đây, nay trạo lại, như nhớ 
lại người đã gặp trong chuyến hành hương trước đây. 


2.. Di††hasambandhato: Do liên tưởng đến điều (cảnh) đã 
từng thấy, tức là cảnh đang thấy tương tự với cảnh từng thấy 
nên liên tưởng lại. 


Như có người thấy 1 biệt thự xinh đẹp chợt nhớ lại biệt thự 
mà mình đã từng biết. 


82 Quụ trình Tâm Pháp 


3. Sutato: Do từng nghe nói đến điều (cảnh) này, nay 
trạo lại. 


4. Sutasambandhana: Do liên tưởng đến điều đã từng 
nghe, như nói đến Miến điện, chợt liên tưởng đến cuộc Kiết 
tập Tam Tạng lần thứ sáu tại Rangoon (đã được nghe). 


Cả bốn điều này do Tưởng tâm sở (sañña cetasika) điều 
hành. 


5. Saddhquqa: Do sức sáng tạo của đức tin, như người 
đang tạo phước, suy nghĩ đến những quả lành sau này. 


6. Rùciua: Do tác động của sự hoan hỷ, hưng phấn, tức là 
do Hỷ tâm sở (piticetasika) tác động. 


7.. Akãparapariuiakkeng: Do sự suy nghiệm, tức là dựa 
vào kinh nghiệm đã có để nhận định. 


8. Dữthimj?hanakhanfiua: Do có nền tảng trí tuệ và chủ 
kiến đúng đắn tác động, như tiền thân Bồ tát là vị Đạo sĩ thờ 
thần lửa, một hôm Ngài xuống phố tìm muối và dấm. Khi trở 
về hang động, ngọn lửa bị gió thổi tắt, Ngài suy nghĩ “ngọn 
lửa này không thể tự bảo vệ được mình, thì bảo vệ được ai ? 
Sự lễ bái lửa thật là vô ích”. 

9. Nanakammabdlena: Do sức mạnh của nghiệp tác 
động, tức là điềm nghiệp (như Hoàng Hậu Yasodhara nằm 
mộng thấy con bò chúa của hoàng cung bỏ đi, báo hiệu Bồ tát 
xuất gia) hay cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng lúc cận tử. 

10.Nana I1ddhibalena: Do sức mạnh của tha nhân tác 
động, như trường hợp thôi miên thuật chẳng hạn. 

11. DeUaftopasamharauasena: Do thần lực Thiên nhân 
khích động, như trường hợp ác ma DusI tác động đến hai dân 
làng trong kinh Hàng Ma. 

12. Dhatukhobhauoasena: Do rối loạn cơ thể, như bị lên 
cơn sốt, hay bị cảm mạo làm tứ đại trong thân bị rối loạn. 


Quụ trình Tâm Pháp 83 


13. Anubodhauasena: Do có tri kiến đúng đắn về Tứ Đế, 
tức là dựa trên ba loại trí: trí văn, trí tư và trí tu. 

14. PaHuedhauasena: Do Thánh trí tác động. 

II. CÁNH CỦA LỘ Ý MÔN. 

Ngoại trừ năm cảnh (sắc, thính, mùi, vị và xúc) trong 
thời hiện tại do lộ ngũ bắt lấy, tất cả những cảnh còn lại đều 
do lộ ý lãnh nạp. 

Lộ Ngũ chỉ nhận cảnh thời hiện tại, riêng lộ Ý nhận 
cảnh cả ba thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) lẫn cảnh ngoại 
thời. 

Sở dĩ, lộ ý môn nhận cảnh đa dạng và phức tạp như thế 
là do ảnh hưởng của môn (duara). 

Ý môn (manodvära) là 1o tâm Tục sinh thuộc về danh 
pháp, nên có sức mạnh hơn ngũ môn thuộc về sắc pháp. 

Cảnh của ngũ môn thuần sắc pháp hiện tại, trái lại cảnh 
của ý môn có thể là sắc pháp hiện tại (ngoại trừ 7 sắc cảnh), 
sắc pháp quá khứ, sắc pháp vị lai, danh pháp lẫn chế định. 

Tuy nhiên, cho dù lộ ý môn bắt cảnh đa dạng, phức tạp 
cũng không vượt khỏi 2 mô thức là: 

- Theo Abhidhammatthasangaha (Thắng pháp tập yếu 
luận) cảnh của lộ ý có 2 là: cảnh rõ (uibhutarammana) và 
cảnh không rõ (auibhutarammannd) 

— Theo Atthakatha và Tika, cảnh của lộ ý có bốn: 

Cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. 

IV. HỮU PHẦN (BHAVANGA ) CỦA LỘ Ý. 

Trong lộ ngũ, bất kỳ cảnh nào cũng phải có hữu phần 
vừa qua (afitabhauanga), riêng trong lộ ý môn, có khi không 
có HPVQ điều này là do bản chất của cảnh. 


94 Quụ trình Tâm Pháp 


Trong lộ ngũ, cảnh hoàn toàn là sắc pháp, đó là loại sắc 
paccupannanipphannarupa (sắc thành tựu hiện tại), trong lộ 
ý khi nào nhận sắc pháp thành tựu hiện tại, khi ấy tâm lộ mới 
có HPVQ, còn nhận cảnh là danh pháp hoặc chế định 
(paññaffi) thì không có HPVQ, sắc quá khứ hay sắc vị lai đều 
là loại sắc Tưởng, sắc Tưởng chính là Tưởng tâm sở 
(saññacetasika) cũng là danh pháp. 


Vì sắc thành tựu hiện tại là chướng ngại đối với danh 
pháp (ở đây là dòng tâm hữu phần), nên dòng tâm thức có sự 
chần chừ, cứng sượng khi đối xúc với cảnh, do đó nãy sinh 
sát-na HPVQ, sát-na này có công dụng “bào mòn cảnh cho 
trơn láng” để tâm nhận cảnh dễ dàng “trôi chảy”. Ví như nước 
đang chảy chạm vào đá sẽ khựng lên rồi trôi chảy tiếp. 


Còn cảnh danh pháp hay cảnh chế định dễ dàng hòa 
nhập với hữu phần vì cùng “họ danh pháp”, như nước dễ hòa 
tan sữa bất cứ tỷ lệ nào, do đó không cần HPVQ để làm “trơn 
láng” cảnh. 


Quụ trình Tâm Pháp 85 


` 


BAI o 


LỘ Ý MÔN THỜI BÌNH NHẬT 


I ĐỊNH NGHĨA. 


Lộ ý môn thời bình nhật là diễn hoạt của ý thức khi 
nhận cảnh qua lộ ý môn trong thời bình thường. 


IIL PHÂN TÍCH. 


Quy trình diễn hoạt của ý thức được nêu bày theo 2 
cách: lộ ý môn thông thường và lộ ý môn đặc biệt 
(appanacrttauithi - lộ tâm An chỉ). 


Lộ ý môn thông thường là tâm lộ diễn hoạt phổ cập 
trong sinh hoạt tâm thức chúng sanh. 


Còn lộ ý môn đặc biệt là tâm lộ diễn hoạt do sự tu tiến 
(bhauang) thành đạt được Thiền định (samadhi), Đạo quả 
(Maggaphala) hoặc chứng đạt Thông lực (Iddhinađa). 

Lộ ý môn thông thường được phân chia theo hai thời: 
Thời bình nhật và thời cận tử. 

Lộ ý môn thông thường thời bình nhật diễn hoạt theo 
bốn cảnh: 


Cảnh cực rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. 
Tổng cộng có tất cả là 41 lộ tâm, phân ra như sau: 


— Cảnh cực rõ có 22 lộ 
— Cảnh rõ có 16 lộ 


— Cảnh không rõ có 2 lộ 


86 Quụ trình Tâm Pháp 


— Cảnh mơ hồ có 1 lộ 


A- LỘ Ý MÔN CẢNH RẤT RÕ 

I ĐỊNH NGHĨA. 

Cảnh cực rõ là cảnh hiện bày rố ràng những chỉ tiết nhỏ 
nhặt sắc nét. 

II CÁC MÔ THỨC LỘ Ý MÔN CÁNH RẤT RÕ. 

Tương tự như lộ ngũ môn cảnh rất lớn, dòng tâm thức 
diễn hoạt qua ý môn cảnh rất rõ cũng có ba mô thức: chót Na 
cảnh, chót đồng lực và chót hữu phầm Khách. 

a. Lộ Ú môn cảnh cực rõ chót Na cảnh. 

Khi sắc thành tựu hiện tại làm cảnh cho ý thức, đó là 
chướng ngại cho dòng hữu phần. Tùy theo mức độ chướng 
ngại và cảnh lực, dòng hữu phần khởi lên từ 1 đến 5 sát-na 
HPVQ, rồi hữu phần mới bị Rúng động. 

Nếu cảnh là danh pháp hoặc chế định thì không có 
HPVQ. 


Như vậy, mô thức này có được 6 lộ: 1 lộ không HPVQ và 
5 lộ có HPVQ. 


Biểu đồ 
17- Lộ ý môn cảnh rất rõ, chót Na cảnh không HPVQ. 
Kú hiệu 
@øX5XPXsXeXeXeXcXeEXSXeXXEXm) 
Ky: Hướng ý môn (manoduarqua†?anacitta) 
Lộ này có được: 


- Sát-na: 10 sát-na tâm khách (1 sát-na Hướng ý môn, 7 
sát-na đổng lực, 2 sát-na Na cảnh). 


Quụ trình Tâm Pháp 87 


- Ba chặng (thana): khai môn, đổng lực và Na cảnh. 


- Thứ tâm: 41 thứ tâm khách (54 tâm Dục giới trừ Ngũ 
song thức, 2 Tiếp thâu và Hướng ngũ môn). 


- Người: 8 hạng người (trừ 4 người Đạo). 
- Cối : 11 cối dục gIới. 
2”- Lộ ý môn cảnh rất rõ, chót Na cảnh có 1 HPVQ diễn 
tiến như sau: 


Lộ này có được: 
— Sát-na: 10 sát-na tâm khách. 


Thứ tâm: 41 thứ tâm khách. 


— Chặng: 3 chặng 


Người: 8 người 

— Cối: 11 cối Dục 

Bốn lộ còn lại tương tự như lộ trên, chỉ thêm đần mỗi lộ 
một sát-na HPVQ. 


b. Lô Ú môn cảnh rất rõ, chót đổng lực. 
Trong mô thức này, dòng tâm lộ diễn tiến đến sát-na 
đổng lực thứ 7 thì trở về hữu phần cơ bản. 


Khi dòng tâm thức nhận danh pháp hoặc chế định làm 
cảnh thì không cóHPVQ, khi nhận sắc pháp làm cảnh thì có 
từ 1 đến 7 sát-na HPVQ. 


Như vậy mô thức này có được 8 lộ. 


88 Quụ trình Tâm Pháp 
Biểu đồ. 


17- Lộ ý môn cảnh rất rõ, chót đổng lực không HPVQ 
diễn tiến như sau : 


GÌ) CC) €D 9©) CÓ €0 (2,/42G0.L0 


Lộ này có được: 

— 8 sát-na tâm khách: 1 sát-na Hướng ý môn, 7 sát-na 
đổng lực. 

Thứ tâm: 3o thứ tâm khách (tâm Hướng ý môn và 2o 
tâm đổng lực Dục giới). 


— Chặng: 2 chặng (khai môn và đổng lực) 


Người: 8 hạng người. 

— Cõi: 30 cõi hữu tâm (trừ cõi Vô tưởng) 

2”- Lộ ý môn cảnh rất rõ chót, đổng lực có 1 HPVQ diễn 
tiến như sau: 


@G&XSXS6XeXXXe£xXxxX® 


Lộ này có được: 
— Sát-na: 8 sát-na tâm khách 
— Thứ tâm: 3o thứ tâm khách. 


Chặng: 2 chặng (khai môn và đống lực) 
— Người: 8 hạng người. 
— Cõi: 26 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cối Vô sắc và cối Vô tưởng). 
Sáu lộ còn lại tương tự, chỉ thêm đần mỗi lộ là một sát- 
na HPVQ. 


Quụ trình Tâm Pháp 8o 


c. Lộ Ú môn cảnh rất rõ, chót hữu phần Khách. 





Ở mô thức cảnh rất rõ chót hữu phần Khách, cũng có 8 
lộ như mô thức chót đống lực. Tức là có 1 lộ không HPVQ, 7 lộ 
có từ 1 đến 7 HPVQ. 


Biều đồ. 
1”- Lộ ý môn cảnh rất rõ, chót hữu phần Khách không 
HPVQ diễn tiến như sau: 


@XxXeX<XcXcXcXcXcXcXXaX®) 
Kú hiệu. 
A: hữu phần Khách. 
Lộ này có được: 


— Sát-na: 8 sát-na tâm khách (Hướng ý môn và 7 sát-na 
đổng lực). 


— Thứ tâm: 3 thứ (tâm Hướng ý môn, 2 tâm sân). 
— Chặng: 2 chặng (khai môn và đổng lực) 


— Người: 4 người (người Nhị nhân, Tam nhân, Sơ quả, 
Nhị quả tục sinh bằng tâm quả Dục giới hỷ thọ) 


— Gối: 7 cõi vui Dục giới. 
2”- Lộ ý môn cảnh rất rõ, chót hữu phần Khách, có 1 
HPVQ diễn tiến như sau: 


@G XS X XE XX®%XSXSSð 


Lộ này có: 
Tám sát-na tâm khách, 2 chặng, 3 thứ tâm khách, 4 
hạng người, ở 7 cõi vui Dục giới. 


90 Quụ trình Tâm Pháp 


Sáu lộ còn lại cũng tương tự, chỉ thêm đần mỗi lộ 1 sát- 
na HPVQ mà thôi. 


TỔNG KẾT 
Lộ ý môn cảnh cực rố thời bình nhật có được 22 lộ: 
— Chót Na cảnh có 6 lộ: 
ok Không HPVQ: 1 Lộ 
o Có HPVQ: 5 Lộ 
— Chót Đổng lực có 8 lộ: 
ok Không HPVQ: 1 Lộ 
o6 Có HPVQ 7 Lộ 
— Chót hữu phần Khách có 8 lộ: 
o Không HPVQ: 1 lộ 


o Có HPVQ: 7 Lộ 





Quụ trình Tâm Pháp 91 


BÀI 1o 
LỘ Ý MÔN CẢNH RÕ 
LỘ Ý MÔN CẢNH KHÔNG RÕ 
LỘ Ý MÔN CẢNH MƠ HỒ 


A- LỘ Ý MÔN CẢNH RÕ. 
I ĐỊNH NGHĨA. 


Gọi là cảnh rõ vì cảnh này nêu bày trọn vẹn những chi 
tiết của cảnh nhưng không sắc nét như cảnh cực rõ. 


Cảnh cực rõ có tiềm lực mạnh hơn cảnh rõ, ví như sóng 
ngầm bình thường và sóng xoáy (ám chỉ cảnh cực rõ). 


I. PHÂN TÍCH. 


Cảnh rõ trong trong lộ ý môn mang hai mô thức: chót 
đổng lực và chót hữu phần Khách. 


Mỗi mô thức có 8 Lộ: 1 lộ không HPVQ và 7 lộ có HPVQ 
theo thứ tự. 


Tổng cộng hai mô thức có được 16 tâm lộ . 


1. Biểu đồ. 
a) Mô thức chót đổng lực. 


17- Tâm lộ cảnh rõ, chót đổng lực không HPVQ diễn tiến 
như sau: 


92 Quụ trình Tâm Pháp 


@G@XÐXSEXSSEXSXXSSsS9 


Lộ này có được: 
— Chặng: 2 chặng (khai môn, đổng lực). 


— Tám sát-na tâm khách (sát-na Hướng ý môn và 7 sát- 
na đổng lực) 


— Thứ tâm: 3o thứ tâm khách là: tâm Hướng ý môn, 2o 
tâm đổng lực Dục giới. 


— Người: 8 người ( 4 phàm + 4 quả). 
— Cõi: 30 cõi hữu tâm (trừ cõi Vô tưởng) 
2”- Tâm lộ chót đổng lực, có i HPVQ. 


@XX#Ø®XS€Xe€XXXSXEXX%S) 


Lộ này giống như lộ trên, chỉ khác là có thêm 1 HPVQ. 


Sáu lộ còn lại cũng tương tự, chỉ thêm dần mỗi lộ một 
sát-na HPVQ. 


b) Mô thức chót hữu phần khách. 


17- Tâm lộ cảnh rõ, chót hữu phần Khách, không HPVQ 
diễn tiến như sau: 


Lộ này có được: 
- Chặng: 2 chặng (khai môn, đổng lực) 


Quụ trình Tâm Pháp 93 
- Tám sát-na tâm khách: sát-na Hướng ý môn và 7 sát- 
na đổng lực. 


- Thứ tâm: 3 thứ tâm khách (tâm Hướng ý môn và 2 
tâm sân) 


- Người: 4 người (2 phàm cao, 2 quả thấp tục sinh bằng 
tâm quả Dục giới hỷ thọ). 


- CốI: 7 cốI vui Dục giới. 
2”-Tâm lộ cảnh rõ, chót hữu phần Khách có i HPVQ 
diễn tiến như sau: 


Lộ này giống như trên, chỉ khác là có 1 HPVQ. 


Sáu lộ còn lại cũng tương tự, chỉ thêm mỗi lộ 1 sát-na 
HPVQ. 


B- LỘ Ý MÔN CÁNH KHÔNG RÕ 


Cảnh không rõ là loại cảnh thoáng hiện, thoáng mất, 
nên tâm khách không thể nhận rõ, để làm phát sanh đổng lực 
xử lý cảnh. Do đó, chỉ phát sanh tâm Hướng ý môn mà thôi, 
cảnh này chỉ thuần là danh pháp hay chế định. 


Cảnh không rõ có hai tâm lộ, 1 lộ có 3 sát-na Hướng ý 
môn và 1 lộ có 2 sát-na Hướng ý môn. 


Biểu đồ như sau: 


1- Tâm lộ có 3 sát-na Hướng ý môn: 


2- Tâm lộ có 2 sát-na Hướng ý môn: 


94 Quụ trình Tâm Pháp 


Hai lộ này có được 1 chặng (khai môn), 3 hay 2 sát-na 
tâm Khách là tâm Hướng ý môn, có cho 8 hạng người trong 
3o cối hữu tâm. 

Nên ghi nhận rằng: Ở thời bình thường, lộ ý môn cảnh 
không rõ chỉ khởi lên khi người ta nhớ lại 6 cảnh 1 cách hời 
hợt, khi ấy tâm tư vẫn hững hờ thờ ơ. 

C- LỘ Ý MÔN CÁNH MƠ HÔ. 

Cảnh mơ hồ thường chỉ khởi lên trong giấc ngủ. 

Cảnh ở đây là 1 nét gợn (nữnrfta) của dòng ý thức đang 
tuôn chảy, nó chỉ đủ sức làm cho dòng hữu phần Rúng động 
mà thôi, vì thế đương sự đang nằm ngủ dường như không hề 
biết gì đến sự dao động ấy và chỉ khởi lên 2 hữu phần Rúng 
động rồi lại trở về hữu phần cơ bản. 


Diễn tiến tâm lộ cảnh mơ hồ như sau: 


Cảnh mơ hồ chỉ có 1 lộ, hiện khởi cho 8 hạng người 
trong 30 cối hữu tâm, không tâm khách, không chặng. 


TỔNG KẾT 
Lộ ý môn thông thường có được 41 lộ như đã giải: 


— Cảnh cực rõ có: 22 lộ 
— Cảnh rõ có: 16 lộ 
— Cảnh không rõ có: 2 lộ 
— Cảnh mơ hồ: 1 lộ 


Tổng Cộng: 41 Lộ 


Quụ trình Tâm Pháp 95 


BÀI 11 


GIẢI VỀ LỘ Ý MÔN THÔNG THƯỜNG 


___I, BÀN VỀ SỐ LƯỢNG HỮU PHÂN TRONG TÂM 
LỘ Ý MÔN. 
Đối với lộ ngũ môn, cảnh rất lớn chỉ có 1 HPVQ, cảnh 
lớn có 2 hay 3 HPVQ, trái lại trong Lộ ý cảnh cực rõ có đến 
5HPVQ, cảnh rõ có đến 7 HPVQ, vì sao vậy ? 


Điều này là do bản chất loại sắc đang làm cảnh cho tâm. 


Sắc pháp có 2 loại: sắc thô gồm 12 sắc là: Đất, lửa, gió, 4 
sắc cảnh và 5 sắc thần kinh (pasadarupa), sắc tế gồm 16 sắc 
pháp còn lại. 


Bảy sắc thô: sắc cảnh Sắc, sắc cảnh Thinh, sắc cảnh Mùi 
(hương), sắc cảnh VỊ (gọi chung là 4 sắc cảnh), đất+lửa+gió 
làm thành cảnh Xúc. 

Tâm lộ ngũ môn chỉ nhận được 7 loại sắc này làm cảnh, 
tất cả những sắc còn lại làm cảnh, đều do lộ ý môn nhận bắt. 

Trong vấn đề này phải kể đến vai trò của Tầm tâm sở 
(uitakkacetasika), đặc tánh chính của Tầm là đưa các pháp 
đồng sanh đến cảnh và được Tác ý tâm sở 
(manasikaracetasika) hổ trợ. 

Đặc tánh chính của Tác ý là hướng các pháp đồng sanh 
đến cảnh. 

Khi cảnh đồng sanh vào sát-na HPVQ, cảnh Chủ bị hấp 
lực của cảnh mới làm dao động thì Tác ý tâm sở và Tầm tâm 


96 Quụ trình Tâm Pháp 


sở hướng về đối tượng lạ đang xâm nhập vào luồng hữu 
phần. 


Nếu là loại sắc thô làm cảnh thì cảnh dễ hiện bày hơn, 
do đó tâm sở Tầm nhanh chóng có sức mạnh để đưa các pháp 
đồng sanh đến đối tượng mới. 


Tùy theo sức mạnh của cảnh, chỉ cần từ 1 đến 3 sát-na 
HPVQ cảnh đã hiện bày rõ ràng và 2 tâm sở trên đã áp đặt 
trọn vẹn các pháp đồng sanh lên đối tượng mới. 


Khi sắc tế làm cảnh, vì bản chất sắc tế khó nhận hơn sắc 
thô, nên 2 sở hữu trên khó hiển lộ sức mạnh so với khi sắc 
thô làm cảnh, vì thế phải trải qua nhiều HPVQ, cảnh mới 
hiện bày rõ ràng và 2 sở hữu này mới có đủ sức mạnh đưa các 
pháp đồng sanh nhận lãnh đối tượng mới. 

Ví như hố cạn người không cần nhiều sức mạnh cũng 
nhanh chóng lên được, trái lại hố càng sâu thì phải có nhiều 
sức mạnh và phải có thời gian lâu hơn. 


Cũng vậy, khi sắc thô làm cảnh tâm sở Tầm chỉ cần có 
sức mạnh vừa đủ là tâm bắt được cảnh mới, trái lại khi sắc tế 
làm cảnh, tâm sở Tầm phải phát huy sức mạnh của mình mới 
đưa tâm lãnh nạp cảnh mới. 


Trong lộ ý, sắc thô làm cảnh hiện tại cho tâm là 5 sắc 
thần kinh. Như tự nhận biết mắtmình tỉnh hay mờ, tai thính 
hay lãng, mũi nhạy hay không... 


Ở đây, cũng nên ghi nhận rằng: cảnh của lộ ngũ mang 
tính rộng, còn cảnh của lộ ý mang tính sâu, ví như có hai 
người đi xem vải, một người quan sát khổ vải rộng hẹp (ví 
như cảnh của lộ ngũ), một người xem chất liệu của vải tốt hay 
xấu, độ dày - mỏng của vải (ví như cảnh của lộ ý). 


Mặt khác, trong lộ ý nếu sắc pháp làm cảnh cho tâm lộ, 
cũng không thể trải qua quá 7 sát-na HPVQ, nếu sắc pháp trải 


Quụ trình Tâm Pháp 97 


qua 8 sát-na HPVQ thì không đủ thời gian cho đổng lực sanh 
khởi. 

Lại nữa, sắc pháp hiển lộ sức mạnh rõ nhất ở sát-na 
Quyền (sát-na thứ 26), nếu trải qua 8 sát-na HPVQ, đến sát- 
na Hướng ý môn đã có tuổi thọ 3o sát-na tiểu, cảnh không 
còn rõ nét vì đã muội lược không còn là cảnh cực rõ hay rõ 
nữa. 


Chúng ta nhận thấy rõ rằng: Đối với cảnh cực rõ chót Ña 
cảnh, chỉ có nhiều nhất 5s HPVQ. Khi vượt qua giới hạn này, 
tâm lộ không có Na cảnh, vì không đủ thời gian cho 2 sát-na 
Na cảnh. 


II. CHẶNG (thãna) CỦA LỘ NGŨ VÀ LỘ Ý. 


Trong lộ ý có nhiều nhất là 3 chặng tâm khách: khai 
môn, đổng lực và Na cảnh. Trái lại trong lộ ngũ đôi khi có đến 
7 chặng. Vì sao thế? 


Vì lộ ngũ không có sức mạnh bằng lộ ý, đồng thời đổng 
lực trong lộ ngũ phải nương vào cảnh lực để sanh lên, các tâm 
khách sanh lên trước đó sàng lọc cảnh kỹ luỡng, tạo điều kiện 
cho đổng lực sanh lên. 


Đổng lực trong lộ ý không cần phải nương dựa vào sức 
mạnh của cảnh, chủ yếu nương dựa vào sức mạnh của tâm, dĩ 
nhiên danh lực mạnh hơn sắc lực, nên đổng lực ở đây không 
cần phải nhờ vả nhiều đến cảnh Khách, chỉ cần tâm Hướng ý 
môn sanh khởi làm nhiệm vụ “ mở cửa” là chúng có thể sinh 
lên ngay. 

Do đó, lộ ý có nhiều lắm là 3 chặng thôi. Có kệ paÏ như 
Sau: 


o8 Quụ trình Tâm Pháp 


“Vithicittami tineuda. 
Cittuppada daserrta 
Vittharena panetthekha 
Cattahsa uibhquque. 

“Trong lộ Ú môn có 3 thứ tâm khách 

Có 10 sát-na tâm khách sanh lên 

Tổng cộng có 41 tâm Dục giới” 

— 3 thứ tâm khách là: Hướng ý môn, đổng lực và Na cảnh. 


— 10 sát-na tâm khách: 1 Hướng ý môn, 7 sát-na đổng lực, 
2 sát-na Na cảnh 


— 41 tâm Dục giới là : 54 tâm Dục giới trừ đi ngũ song 
thức, 2 tâm Tiếp thâu và tâm Hướng ngũ môn. 

Mỗi thứ tâm khách là một chặng, nên lộ ý môn có nhiều 
nhất là 3 chặng. 


II. TÂM LỘ KHÔNG SANH TÂM KHÁCH. 


Trong lộ ngũ có cảnh cực tiểu, trong lộ ý có cảnh mơ hồ. 
Hai phần này đều không sinh khởi tâm khách, vì sao cũng 
được xếp vào hệ thống tâm lộ (ciftauithì) ? 


Tuy chúng không làm khởi sanh tâm khách, các Ngài gọi 
là "ngoại lộ” (uừnutficittaurthi) nhưng vẫn được xếp vào hệ 
thống tâm lộ, là vì: 

Tuy cảnh không có khả năng làm tâm khách sanh khởi, 
nhưng vẫn làm "ảnh hưởng” đến dòng tâm thức đang trôi 
chảy, phát sanh rúng động nơi dòng hữu phần. 

Sự rúng động ấy báo hiệu có cảnh lạ sắp hiện ra trong 
hữu phần. Ví như con ruồi bay đến lưới nhện, tuy chưa chạm 
vào lưới, nhưng gió từ cánh của nó làm lay động mạng nhện, 


Quụ trình Tâm Pháp 99 


báo hiệu cho nhện biết: “Con mồi sắp lao uào”, nhưng sau đó 
con ruồi chuyển hướng khác thì thôi vậy. 


IV. ĐỔNG LỰC CỦA HAI TÂM LỘ. 


Đổng lực nơi lộ ý có sức mạnh hơn lộ ngũ, tuy nhiên 
trong thời điểm thông thường, đổng lực trong lộ ý bị chướng 
ngại nên sức mạnh ấy không hiển lộ, nhưng tiềm tàng một 
năng lực lớn. Những năng lực đặc biệt đều được thành tựu 
trong lộ ý như: chứng Thiền, đạt Đạo, nhập Thiền, thành tựu 
Thắng trí (abhrññana). 


Đổng lực nơi lộ ngũ tuy không có sức mạnh bằng trong 
lộ ý nhưng lại cho quả nhanh hơn. Chúng ta thấy rõ điều này 
là: khi mắng chưỡi ai, đánh đập aI. lập tức bị mắng hay bị 
đánh lại ngay, hoặc là khi vị Thánh xả thiền Diệt thọ tưởng 
định, để tế độ người có duyên, các Ngài thường quán xét 
rằng: “Thiện gia tử này có đức tin nơi ta không?”, khi thấy 
người ấy có đức tin nơi Ngài, Ngài lại quán xét tiếp: “Người 
này có cúng dường chi đến ta không?”. Nếu thấy có, Ngài đi 
đến tế độ, nếu thấy không có, Ngài lại tìm đến người khác, vì 
năng lực của thiền này sẽ cho quả trong vòng 7 ngày, nếu 
không tạo phước cúng dường sẽ không có kết quả. 


Tuy vậy, lộ ngũ cho quả nhanh thì hoại nhanh so với lộ 
ý, lộ ý tuy chậm cho quả nhưng lại "dai dẳng " hơn. 


Trong lộ ngũ, đổng lực Sinh tiếu của vị A-la-hán phát 
sinh ngay nụ cười máy móc, trái lại trong lộ ý chỉ là thoáng 
nét vui tươi trên gương mặt hiền thiện của Ngài mà thôi. 


Những đống lực hỷ thọ khác trong lộ ý tạo thành sự 
hoan hỷ biểu hiện trên gương mặt, đôi khi tạo nụ cười thành 
tiếng, còn trong lộ ngũ, chúng tạo ngay nụ cười thoải mái. 

Sở dĩ đổng lực lộ ngũ yếu hơn đổng lực lộ ý, vì trú ở sắc 
ý vật phải hướng về 5 môn nhận cảnh, còn đổng lực lộ ý trú 
tại sắc ý vật, nhận cảnh tại sắc ý vật. 


100 Quụ trình Tâm Pháp 


Quụ trình Tâm Pháp 101 


BÀI 12 


Các Luận Sư A-tỳ-đàm có dạy rằng: Lộ ý môn đổng lực 
dục giới (kama?auanarnanoduardautthi) có hai loại là: 


— Suddhamanoduarqurthi: Lộ ý môn thuần túy 

- 7adanuuattikamanoduaraurthi: Lộ ý thành tựu tiếp 
nối . Nghĩa là lộ ý nối tiếp theo lộ ngũ môn. 

I ĐỊNH NGHĨA: 

1. Lộ Ú thuầm túu: 

Là những loại lộ ý phát sanh độc lập, tự sinh khởi không 
có giai đoạn nối tiếp. 

Lộ ý này có hai trường hợp : 


a) Chuyên bắt cảnh sắc thành tựu hiện tại 
(paccuppannanipphannarupa), nên tâm lộ có HPVQ. 


b) Nhận cảnh là sắc thành tựu quá khứ 
(añitanpphannarupa) hoặc sắc thành tựu vị lai 
(anagatanipphannarupg), cảnh danh pháp, cảnh chế định và 
Níp-bàn. Những tâm lộ ý môn này không có HPVQ. 


2. Lộ ú nối tiếp lộ ngũ: 
Là lộ ý môn bắt nguồn từ lộ ngũ. 


Phần này nói về lộ ý nối tiếp lộ ngũ. 


102 Quụ trình Tâm Pháp 


II PHÂN TÍCH. 

Lộ ý bắt nguồn từ lộ ngũ có tất cả là năm loại: Lộ ý nối 
tiếp lộ nhãn môn, lộ ý nối tiếp lộ nhĩ môn, lộ ý nối tiếp lộ tỷ 
môn, lộ ý nối tiếp lộ thiệt môn và lộ ý nối tiếp lộ thân môn. 

Ở đây trình bày sự điễn hoạt của hai lộ ý nối tiếp : Lộ ý 
nối tiếp lộ nhãn môn và Lộ ý nối tiếp lộ nhĩ môn. 

Lộ ý nối tiếp từ tỷ môn, thiệt môn và thân môn cũng 
tương tự. 

A - Lộ Ú nối tiếp lộ nhãn môn. 

Lộ ý môn nối tiếp theo lộ nhãn môn, có được bốn lộ cơ 
bản là: 


ARtagahanautthi: Lộ chuyển tiếp theo lộ trước 


— Samuhaggahandqurthi: Lộ kế tiếp gom gọn. 


Atthaggahanquithi: Lộ định nghĩa. 
— Namaggahandutthr: Lộ định danh. 
* AtitagahanavIthi (lộ nối riếp). 


AHta là phía trước, gahana là bám lấy, nên 
atitagahanquithi là lộ bám theo lộ trước. 


Khi lộ nhãn môn diệt đi, trải qua hàng ngàn sát-na hữu 
phần cơ bản, cảnh sắc trong lộ nhãn môn đã diệt, trở thành 
cảnh sắc quá khứ khởi lên qua ý môn, nên tâm lộ nối tiếp này 
không có HPVQ, dòng hữu phần khởi lên Rúng động, rồi Dứt 
dòng, tiếp theo là sát-na tâm Hướng ý môn sanh lên, khi tâm 
Hướng ý môn diệt, thì 7 sát-na tâm đổng lực dục giới sanh 
lên. 


Nếu lộ nhãn môn có Na cảnh thì lộ ý nối tiếp cũng có Na 
cảnh và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh cực rõ. 


Quụ trình Tâm Pháp 103 


Nếu lộ nhãn môn không có Na cảnh thì lộ mối tiếp chỉ 
đến đổng lực rồi trở về hữu phần căn bản và cảnh sắc quá khứ 
ở lộ này là cảnh rõ. 

*Samuihagsgahanavithi (lộ thu uén). Samùha là gom 
góp lại, nên dịch là lộ gom gọn cảnh. 


Khi lộ nối tiếp (afitagahanautthi) diệt đi, trải qua hàng 
trăm hàng ngàn hữu phần cơ bản, một tâm lộ ý môn khác 
sanh lên để thu vén cảnh sắc quá khứ. 


Diễn tiến tâm lộ như sau: Rúng động, Dứt dòng, Hướng 
ý môn, 7 sát-na đổng lực. 

Nếu cảnh cực rõ thì có Na cảnh, rồi tâm lộ trở về hữu 
phần cơ bản. 

* AtthaggahanavrIthi (lộ định nghĩa). 


Khi lộ gom gọn cảnh diệt đi, trải qua hàng ngàn hữu 
phần cơ bản, tiếp theo là lộ định nghĩa cảnh sắc. Sự định 
nghĩa này theo chế định (atthapafñatf)). 


Dòng tâm diễn ra như sau: Rúng động, Dứt dòng, 
Hướng ý môn, 7 sát-na đổng lực, sau đó trở về hữu phần cơ 
bản. 


Ở tâm lộ này dù cảnh cực rõ hay cảnh rõ cũng không có 
Na cảnh, cảnh ở đây là Paññatri (chế định) nên không có 
thực tính cảnh, do đó tâm đổng lực không “ níu kéo” cảnh. 


* Namaggahanavrithi (Lộ đừnth danh). 


Tiếp theo lộ định nghĩa, trải qua hàng ngàn hữu phần cơ 
bản, một tâm lộ khác khởi lên để định danh cảnh sắc, tức là 
nó có phận sự đặt cho cảnh sắc một cái tên thích ứng theo 
ngoại hình (sanfhana), cái tên này đã từng biết, nên lộ này có 
tên lộ định danh. 


104 Quụ trình Tâm Pháp 


Diễn tiến tâm lộ như sau: Rúng động, Dứt dòng, Hướng 
ý môn, 7 sát-na đổng lực rồi trở về hữu phần cơ bản, lộ này 
bắt cảnh Danh chế định nên không có Na cảnh. 

Đến đây chấm dứt một quy trình lộ ý môn nối từ nhãn 
môn. 


S°^Z 


B - Lộ Ú nốt tiếp từ lộ nhĩ môn. 

Tiếp theo lộ nhĩ thức là tâm lộ ý thức nối tiếp. Tùy theo 
tính cách của cảnh thỉnh mà lộ ý môn nối tiếp lộ nhĩ có 4 lộ 
hoặc 3 lộ. 

Nếu bốn lộ sẽ tuần tự như sau: 

* AtitagahanavIthi (lộ nối tiếp). 

Sau khi tâm hữu phần kế tục lộ nhĩ thức diệt, âm hưởng 
cảnh thỉnh quá khứ lại tiếp tục xâm nhập vào ý thức. Ơ đây, 
nói rõ hơn là những tiếng động có âm hưởng “ di truyền” như 


tiếng chuông ngân, tiếng tụng kinh.... khi ấy lộ nối tiếp 
khởi lên. 


Diễn tiến tâm lộ nối tiếp như sau: Rúng động, Dứt dòng, 
Hướng ý môn. 7 sát-na đổng lực, 2 sát-na Na cảnh (nếu tâm 
lộ nhĩ môn có Na cảnh và cảnh trong lộ này là cảnh cực rõ) rồi 
trở về hữu phần cơ bản. 

* SamuhagsgahanavIthi (Lộ thu uén). 


Trải qua hằng trăm hằng ngàn sát-na hữu phần cơ bản 
sau lộ nối tiếp, kế đến là lộ thu uén cảnh thỉnh. 


Lộ này có phận sự thu vén cảnh thinh quá khứ qua âm 
hưởng di truyền của cảnh thỉnh. 


Diễn tiến tâm lộ như sau: Rúng động, Dứt dòng, Hướng 
ý môn, 7 sát na đổng lực và 2 sát-na Na cảnh (nếu 2 lộ trước 
có Na cảnh và cảnh ở lộ này là cảnh rất rõ), rồi trở về hữu 
phần cơ bản. 


Quụ trình Tâm Pháp 105 


* AtthaggahanavIthi (Lộ định danh). 

Khác với lộ ý nối lộ nhãn môn, ở đây lộ định danh lại 
xuất hiện trước lộ định nghĩa. 

Sau khi lộ thu vén cảnh thinh quá khứ diệt đi, trải qua 
hàng ngàn sát-na hữu phần cơ bản, tiếp theo 1 tâm lộ sanh 
lên có phận sự đặt cho âm thanh quá khứ 1 tên gọi thích ứng 
theo tính cách thế tục, như tiếng người, tiếng thú, tiếng gió, 
tiếng gào thét .... nên lộ này có tên gọi lộ định danh. 

Diễn tiến cũng giống như lộ thu vén và không có Na 
cảnh vì nhận chế định làm cảnh. 

* AtthaggahanavIthi (Lộ định nghĩa). 

Kế tiếp lộ định danh cảnh thính là lộ định đặt ý nghĩa 
cảnh thinh ấy. Lộ này có phận sự nhận diện ý nghĩa của cảnh 
thinh như sự van nài, sự ra lịnh, sự hờn đỗi... . 

Diễn tiến tâm lộ này hoàn toàn giống lộ định danh vì 
cũng nhận cảnh là chế định. 

Thế là dứt 1 quy trình tâm lộ ý thức nối tiếp từ nhĩ môn. 

“Lộ Ú nối tiếp từ nhĩ môn có ba lộ nối tiếp” là 
trừ đi lộ thu uén cảnh thính, vì cảnh thỉnh ở đầy chỉ là những 
tiếng quá ngắn gọn như: A, Á .... dòng tâm thức nối tiếp sau 
chúng sẽ đơn giản hơn, do đó lộ thu vén không cần thiết phải 
hiện khởi. 

Có kệ ngôn như sau: 

“Saddamn pa†hamacrttamn 

Tưam dutiuacetasa 

Namam tafiuacittena 


Attham catutthacetasa 


106 Quụ trình Tâm Pháp 


“Trong quá trình tiếp nhận cảnh thính đầu đủ, tâm lộ 
đầu tiên là lộ nhĩ môn, tâm lộ thứ hai là lộ nối tiếp 
(attagahana) khởi lên bắt cảnh thỉnh quá khứ. Thứ ba là lộ 
định danh cảnh thỉnh, thứ tư là lộ định nghĩa”. 


IH. THÍCH GIẢI. 


Trên đây là trình bày diễn tiến theo mô thức cơ bản, 
thực ra tâm lộ diễn ra phức tạp hơn, chúng không tuần tự 
diễn tiến theo thứ tự đơn thuần như thế. 


Đối với cảnh ngũ mà chúng nhận được, tùy theo cường 
lực của cảnh mà số lượng mỗi tâm lộ nối tiếp nhiều hay ít. 

Đối với cảnh sắc, lộ nhấn môn và lộ nối tiếp 
(afItagahandautthi) sinh diễn nối tiếp nhau liên tục hàng mấy 
trăm mấy ngàn lượt sau đó là lộ thu vén 
(samuhaggahanquithi) khởi lên, lộ này cũng lập đi lập lại 
hàng trăm hằng ngàn lần, mới đến lộ định danh, lộ này cũng 
sinh diễn hàng trăm hàng ngàn lần, sau cùng là lộ định 
nghĩa. 

Còn đối với lộ nhĩ môn, khi lộ thu vén 
(samuhaggahangauithi) xuất hiện, lộ này diễn tiến nhiều hay 
ít là tùy thuộc vào cảnh thỉnh ấy. Cảnh thính càng có nhiều 
âm thì lộ thu vén càng sinh khởi nhiều để làm phận sự gom 
góp, thậm chí có thể đếm không xiết, hoặc không có lộ thu 
vén nào đối với những cảnh thỉnh có đơn âm. 

Các Ngài dạy rằng: “ khi cảnh ngũ xuất hiện rõ ràng nơi 
năm uột, lập tức chúng cũng xâm nhập uào ú môn”. Giống 
như con chim khi đậu ở cành cây, lập tức bóng của nó cũng 
chiếu ngay xuống đất (con chim ví như cảnh, cành cây ví như 
năm vật, mặt đất ví như ý môn). 


Vậy tại sao lộ ngũ môn và lộ ý môn nối tiếp không cùng 
khởi lên, mà lộ ngũ khởi lên trước?”. 


Quụ trình Tâm Pháp 107 


Lộ ý tùy thuộc không thể đồng sanh cùng lộ ngũ cũng 
không thể sanh trước lộ ngũ, vì lộ ý tùy thuộc là quả của lộ 
ngũ. 


Đành rằng: cảnh ngũ cùng xuất hiện ở ngũ môn lẫn ý 
môn, nhưng cảnh ngũ là nhân, cảnh ngũ tùy thuộc (bóng dọi 
xuống ý môn) là quả, quả không thể nào có trước nhân. 


Vì sao không có lộ ngũ tùu thuộc lộ ú? 


Cảnh của lộ ngũ là cảnh thô thuộc bên ngoài (ngoại 
phần) trong thời hiện tại, là cảnh có thật, trái lại cảnh của ý 
môn đa dạng, có cả thô cảnh lẫn tế cảnh, có đủ cả ba thởi, 
nhưng đều là cảnh ở bên trong (nội phần). 


Hơn nữa, ý thức luôn trú ở bên trong nên ngoại cảnh đi 
vào bên trong là tất yếu, không có trường hợp cảnh từ bên 
trong thoát ra ngoài trở thành cảnh ngũ được, không thể có 
trường hợp người nhớ đến cha mẹ đã mất (cảnh ngũ quá 
khứ) thì cha mẹ trở thành hiện thực (cảnh ngũ hiện tại), hay 
ví như đá từ bờ vực (ngoại phần) rơi xuống vực (nội phần) thì 
dễ dàng, không thể có trường hợp đá từ vực sâu lăn lên bờ 
vực. 


Do vậy, không có trường hợp lộ ngũ nối tiếp theo lộ ý. 

Bốn lộ ý nối tiếp lộ ngũ là những lộ cơ bản, nhưng 
không phải hoàn toàn lúc nào cũng có bốn lộ (hay ba lộ đối 
với cảnh thinh), đôi khi chúng phát sanh 5 hay 6 lộ ý tùy 
thuộc như: 

a- Trường hợp thấu người uẫu tau gọi mình. 

Trước tiên là lộ nhấn môn khởi lên để thấy được cái vẫy 
tay, chỉ là thấy thôi chưa có ý niệm gì ở đây. 

Tiếp theo có 5 lộ ý tùy thuộc lộ nhãn môn như sau: 

1”- Lộ nối tiếp (afitaggahandauithi) sanh khởi nhận cảnh 

sắc quá khứ (là “cái vẫy tay” đã diệt mất). 


108 Quụ trình Tâm Pháp 


2”- Lộ thu vén (samuhaggahanauith), thu vén cái vẫy tay 
quá khứ. 

37”- Lộ định nghĩa (atthaggahanaurthi) khởi lên theo sau lộ 
thu vén cảnh sắc, để biết được ý nghĩa cái vẫy tay. 

4”- Kauaurññattigahandaurthi (lộ thân bày tỏ) khởi lên tiếp 
theo sau lộ định nghĩa, để biết sự kiện (cái vẫy tay). 

5”- Adhippayaggahandaurthi (lộ hiểu nghĩa cao nhất) sanh 
khởi kế tục lộ thân biểu tri, để hiểu ý của đối tượng (nhân vật 
vẫy tay). 

b- Trường hợp nghe người khác kêu tên, biết họ gọi 
mình. 


Có 6 lộ ý tùy thuộc diễn tiến như sau: 


Trước tiên là lộ nhĩ môn (sotaduàraurth)), chỉ nghe một 
cách đơn thuần, chưa có ý niệm về danh hay nghĩa chế định. 

17- Lộ nối tiếp lộ nhĩ, để nắm bắt cảnh thỉnh quá khứ. 

Cả hai tâm lộ này nối tiếp nhau lập đi lập lại hàng trăm 
hàng ngàn lần. 

2”- Lộ thu vén kế tục lộ nối tiếp để thu vén những âm 
hưởng “di truyền”. Tâm lộ này cũng sinh diệt hàng trăm hàng 
ngàn lần tùy theo âm hưởng cảnh thính nhiều hay ít. 

3”- Lộ định danh kế tục lộ thu vén, có phận sự định 
danh cảnh thinh theo danh chế định. 

4 ”- Lộ định nghĩa khởi lên sau lộ định danh, để hiểu 
cảnh thinh theo nghĩa chế định. 

5”. Lộ ngữ bày tỏ (Uuactuifñattigahanauithi) khởi lên 
tiếp theo lộ định nghĩa, để ý thức được “ý nghĩa” tiếng gọi. 

6”- Lộ “hiểu nghĩa cao nhất”, nối đuôi theo lộ ngữ bày 
tỏ, để nhận biết ý muốn của nhân vật, ý nghĩa hay mục đích 
tiếng gọi. 


Quụ trình Tâm Pháp 100 


BÀI 13 


LỘ CHIÊM BAO 
(Supinactttautthì). 


I. ĐỊNH NGHĨA: 

Tâm lộ chiêm bao là sự diễn tiến tâm khách nơi ý môn 
trong lúc chúng sanh ấy đang ngủ. 

Thông thường chúng sanh đi vào giấc ngũ, dòng hữu 
phần trôi chảy bình thưòng. 

Khi cơ thể có biến động, khiến dòng hữu phần bị dao 
động làm sanh khởi một quy trình sinh diệt của một số tâm 
khách và sự kiện này lại xảy ra khi ngũ nên gọi là tâm lộ 
chiêm bao (supinacittaurthi). 

II. NHÂN SINH LỘ CHIÊẾM BAO: 

Có bốn nhân phát sanh tâm lộ chiêm bao: 

1. Do rối loạn tiêu hóa uật thực. 

Chính sự rối loạn tiêu hóa vật thực làm tứ đại trong 
thân bất hòa, khiến người ta mộng thấy những cảnh tượng 
hải hùng như : bị rơi từ trên núi xuống, bị rượt đuổi bởi thú 
dữ, người dữ... 

Cũng do rối loạn tiêu hóa vật thực, chiêm bao phát sanh 
lên: 

- Do gió kích thích. 


110 Quụ trình Tâm Pháp 


Ở đây là sáu loại gió trong cơ thể (gió thổi từ trước ra 
sau - từ sau ra trước, gió thổi từ trên xuống - từ dưới lên, gió 
thổi từ trái qua phải - từ phải qua trái) . 

Máu lưu thông dễ dàng là do gió đưa đi, khi gió bị rối 
lọan, khiến máu bị nghẽn hay đồn dập, kích thích mạnh đến 
sắc ý vật, phát sanh cảnh lạ trong giấc ngũ, tạo thành sự diễn 
họat tâm lộ. 


- Do mật kích thích. 


Mật là một chất nước được tích trữ trong cơ thể, nhằm 
điều hòa tính chất của máu. 


Khi mật quá ít hay dư thừa làm thay đổi cơ chế của máu 
và nó kích thích đến sắc ý vật, tạo thành cảnh lạ trong giấc 
ngũ. 

- Do đàn kích thích. 


Đàm cũng là một chất nước trong cơ thể, có phận sự 
làm trôi tuột những chướng ngại, nhưng khi chúng quá ít thì 
chướng ngại khó tuôn, hoặc quá nhiều thì chúng lại là 
chướng ngại ngăn cản gió làm máu khó lưu thông, kích thích 
đến sắc Ý vật, nảy sinh sự diễn tiến tâm khách trong giấc ngủ. 

Ba nhân này gọi chung là œfauarana (tầm bị chướng 
ngạ!). 

(Citauarana = citfta + quarana, chữ auarana nghĩa là 
bị ngăn cản). 

- Do bệnh kích thích. 

Sự rối loạn tiêu hóa đôi khi tạo ra bịnh hoạn trong cơ 


thể, ngoài ra bịnh cũng có thể phát sanh do thời tiết nóng- 
lạnh... 


Bấy giờ chất lửa trong cơ thể không được điều hòa, 
khiến bị sốt cao hoặc bị rét lạnh, kích thích đến sắc Y vật 


Quụ trình Tâm Pháp 111 


trong lúc ngũ, khiến dòng tâm thức bị xáo trộn bởi cảnh lạ, 
sanh khởi một quy trrình diễn hoạt mới. 


Tóm lại, rối loạn tiêu hóa vật thực làm tứ đại bất hòa, từ 
đó sanh khởi cảnh lạ trong khi ngũ, gọi là chiêm bao. 


2- Do rthữmg kinh nghiệm quá khứ trạng lại. 


Người nằm mộng thấy những gì đã từng thấy, nghe 
những øì đã từng nghe, hoặc đang sử dụng những gì đã từng 
sử dụng... 


3- Do thần lực chư Thiên (deuasamnharanga). 


Nói rõ hơn loại chiêm bao này phát sanh là do tha lực 
tác động, tha lực này có thể là chư thiên như vị chư thiên báo 
mộng cho Hoàng hậu Asandhimitta (vợ vua Aduc), hay vua 
trời Đế thích báo mộng... hoặc do thần lực của người tác động 
như trường hợp thôi miên thuật, hay do ngạ quỷ kích động 
như giấc mộng của vua Bình sa vương... 

4- Do Nghiệp tác động (còn gọi là điềm nghiệp). 

Tức là quả tốt hay quả xấu sắp trổ cho chúng sanh ấy, 
nghiệp lực tác động đến như điềm báo trước, ví như mây đen 
kéo đến báo hiệu sắp có mưa. Sự báo hiệu này xảy ra trong 
thời điểm chúng sanh ấy ngủ, phát sinh lộ chiêm bao. 

Trong bốn loại mộng này: 

- Mộng do rối loạn vật thực, mộng do kinh nghiệm quá 
khứ trạo lại thường không đúng. 

- Mộng do tha lực có khi đúng có khi không, chư thiên 
khi phẫn nộ, thường cho thấy những cảnh sai sự thật như một 
mưu mẹo gây tai họa cho người nằm mộng. 

- Mộng do điềm nghiệp báo, sẽ diễn ra sau này y như 
giấc mộng. 


112 Quụ trình Tâm Pháp 


III- SỐ LƯỢNG TÂM LỘ CHIÊM BAO: 

Tâm lộ chiêm bao có được 12 lộ như sau: 

Cảnh cực rõ có 6 lộ: 

- Chót Na cảnh có 2 lộ: Không HPVQ và có 1 HPVQ. 
- Chót đổng lực có 2lộ: ˆ Không HPVQ và có 1 HPVQ. 


- Chót hữu phần Khách có 2 lộ: Không HPVQ và có 1 
HPVQ. 


Cảnh rố có 4 lộ: 
- Chót đổng lực có 2 lộ: Không HPVQ và có 1 HPVQ. 


- Chót hữu phần Khách có 2 lộ: Không HPVQ và có 1 
HPVQ. 

Cảnh không rõ: có 1 lộ (có 2 sát-na Hướng ý môn). 

Cảnh mơ hồ: có 1 lộ. 

Tổng cộng có 12 lộ tâm chiêm bao. 

IV- THÍCH GIẢI. 

1. Thời điểm nào có tâm lộ chiêm bao? 

Dĩ nhiên đối với những người đang tỉnh táo sẽ không có 
tâm lộ chiêm bao, đối với người ngủ say lộ chiêm bao cũng 
không khởi lên. 

Lộ chiêm bao chỉ khởi lên trong thời điểm gián đoạn 
giữa hai giấc ngủ, tức là vào lúc giấc ngủ chập chờn. 

2. Có cho hạng người nào ? 


Lộ chiêm bao chỉ cho có 4 phàm nhân và 3 quả Hữu học. 
VỊ Thánh A-la-hán không bao giờ có trạng thái mộng mỊị, cho 
dù Ngài có bị dị ứng vật thực làm rối loạn cơ thể sinh bệnh 
hoạn, nhưng tâm các Ngài đã tận diệt mọi phiền não, không 
có lực nào có thể làm rối loạn tâm các Ngài được. 


Quụ trình Tâm Pháp 113 


Chúng sanh khi ngủ là do tác động của tâm sở hôn trầm 
và tâm sở thụy miên, vị A-la-hán tuy cũng nghỉ ngơi, nhưng 
không do 2 tâm sở này chi phối. Sau thời gian hoạt động, sắc 
pháp là cơ thể của Ngài cần nghỉ ngơi, bấy giờ tâm vị A-la- 
hán đi vào hữu phần ngay có thế thôi. Một số cây cũng biểu lộ 
sự nghỉ ngơi của sắc pháp như co cụp lá lại... sắc thân của vị 
A-la-hán cũng thế. 


VỊ Thánh Tam quả đã viên mãn Định, lẽ ra các Ngài 
cũng không có lộ chiêm bao, nhưng vì các Ngài còn bị chỉ 
phối bởi phiền não vô minh và phiền não ái nên vẫn có thể 
phát sinh lộ chiêm bao. 

Mặt khác, chúng sanh ở địa ngục không nằm mộng bao 
giờ, vì lửa địa ngục đốt thiêu suốt đêm ngày. Chư Thiên cũng 
không nằm mơ được, vì sắc nghiệp (kamma7arupa) của họ 
quá vi tế, vả lại trên Thiên giới không bao giờ có một trong 4 
nhân trợ sanh chiêm bao: chướng ngại tâm (cittavarana), do 
tha lực (devasamharana), dị ứng vật thực và do nghiệp tác 
động. 

Vật thực của Chư Thiên là loại tịnh thực, khi vào cơ thể 
sẽ tan biến tất cả rồi lan khắp cơ thể, không lưu cặn bã như 
người địa cầu và không hề bị bịnh như nhân loại. 

Nói về điềm nghiệp, tuy cối chư Thiên vẫn có hiện tượng 
báo tử của vị chư Thiên như: Vòng hoa trang điểm héo úa, Ÿ 
phục bị bạc màu thành cũ, hào quang từ thân bị phai nhạt, 
mồ hôi từ nách nhảy ra, tâm dã dượi sầu muộn. 

Điềm nghiệp báo tử này khởi lên lúc thường nhật, 
không phải trong giấc ngủ. 

3. Tâm lộ có hữu phần Vừa qua 


Những tâm lộ chiêm bao có HPVQ chỉ khởi lên khi sắc 
thành tựu hiện tại làm cảnh. 


114 Quụ trình Tâm Pháp 


Trường hợp đang ngủ có người kêu hoặc lay động thân, 
khi ấy chỉ khởi lên lộ nhĩ môn hoặc lộ thân môn, tiếp theo là 
lộ nối tiếp (attaggahanqurthi) rồi dứt, không có những tâm 
lộ khác nối tiếp, bấy giờ mới có lộ chiêm bao và tâm nhận 
cảnh thinh hoặc cảnh xúc, đó cũng là loại sắc thành tựu hiện 
tại, nên có HPVQ. 


4. Vì sao chỉ có 1 mà không có 2 hau 3 HPVQ 


Vì sắc thành tựu làm cảnh trong lộ chiêm bao là loại sắc 
thô. Trong trạng thái chập chờn, chúng tác động đến dòng 
hữu phần đang muội lược, nên chỉ cần 1 sát-na HPVQ thì tâm 
hữu phần bị Rúng động ngay. 


Mặt khác sắc tế không thể hiển lộ sức mạnh để làm cảnh 
cho dòng tâm thức đang trong trạng thái muội lược. 

Khi nào sắc tế làm cảnh cho tâm khi ấy mới có nhiều 
HPVQ. 

Điều nên ghi nhận rằng: Tuy tâm lộ chiêm bao vẫn có 
đổng lực sanh khởi, nhưng chúng không tạo thành quả dị 
thục, vì khi ấy tâm có trạng thái muội lược, bị xáo động nên 
Tư tâm sở (cefanacetasika) không có sức mạnh lưu giữ chủng 
tử (ba) tạo thành nghiệp dị thời. 


Quụ trình Tâm Pháp 115 


CHƯƠNG III 
BÀI 14 
TÂM LỘ AN CHÍ 
(Appanactittautthi) 


I ĐỊNH NGHĨA. 


Gọi là tâm lộ An chỉ (appanacrttauithi), vì vào thời 
điểm này, tâm an trụ vào cảnh (arammana) thành một điểm 
(ekaggarn). 

Phân tích từ ngữ appana là: 

Ngữ căn I + tiếp đầu ngữ ape + ang. 

Ngữ căn I là ĐI cộng, tiếp đầu ngữ Ape là “nguyên 
nhân”. 

Khi nối liền (sandhj) thì xóa I, P thành PP 

I+ APE= APPE 


E gặp A thành A, A gặp PP trở thành A, lại xóa A, trở 
thành Appana. 


APPE + ANA = APPA + ANA = APPA + ANA 
APPA + ANA = APPANA. 


116 Quụ trình Tâm Pháp 
Trưởng lão Buddhaghosa (Phật Âm) định nghĩa từ 
Appana là “Hướng về hay khắn khít thành một”. Như sau: 
- Ekaggam cittamn ara1nmaie aDDenFi. 
* Tâm và đối tượng gom thành một điểm” 


Appana (an chỉ) là một hình thức của Tầm tâm sở 
(uitakkacetasika) đã phát triển cao độ, trở thành chi Thiền. 


Vậy: Lộ tâm An chỉ là tiến trình diễn hoạt của tâm khi 
chi thiền đã phát triển cao độ. 


IIL. KHÁI LƯỢC VỀ THIÊN: 


Thiền (hang) xuất nguyên từ Ngữ căn Jhe nghĩa là 
SUY GÂM. 


Ngài Buddhaghosa giải thích chữ.Jhang như sau: 


Arammana upanjjhãanato paccamka jhãpanafto 0ã 
Jhanam. 


“Gọi là Thiền vì suy gãm chính chắn trên đối tượng”. 

hay “vì thiêu đốt nghịch pháp (muarana - chướng ngại) 
nên gọi là Thiền. 

Thiền có hai loại: Samathakamatthana (Chỉ tịnh 
nghiệp xứ) và uipassanakammna{†hana (Quán nghiệp xứ). 


A. Chỉ tịnh nghiệp xứ: 


Hành giả khi tu tập Chỉ tịnh sẽ chọn lấy 1 trong 4o đề 
mục của pháp Chánh Định làm đề mục chính để tu tập. Bốn 
mươi đề mục đó là: 


— 10 đề mục Hoàn tịnh (Kasina) 
— 10 đề mục Tử thi 


— 10 đề mục Tùy niệm (anusati) 


Quụ trình Tâm Pháp 117 


4 đề mục Tứ vô lượng: Từ (metta), Bi (karuna), Hỷ 
(mudrta), Xả (upekkha) 

— 1 đề mục hơi thở ra - vào (anapana ) 

— Đề mục thể trược (asubha - bất mỹ) 

— 4 đề mục vô sắc (arupa) 

1- Đề ruục đưa đến chứng đắc Thiền. 

- 10 đề mục Tùy niệm (anusafi) là: Niệm ân đức Phật, 
niệm ân đức Pháp, niệm ân đức Tăng, niệm ân đức Giới, niệm 
ân đức (bố) Thí, niệm ân đức (chư) Thiên, niệm Tịch tịnh (tức 
là Níp-bàn), niệm sự chết, quán tưởng vật thực và phân tích 
tứ đại chỉ đưa hành giả đến Cận Định (upacarasamadhi), 
không thể tiến xa hơn được. Tức là không thể hiển lộ sức 
mạnh để nhập vào thiền cảnh (7hanarammana), chỉ có thể 
tiếp cận với thiền cảnh mà thôi. 

- 3o đề mục còn lại đưa Hành giả chứng đắc thiền An chỉ 
(appanasamadhi) hay gọi là đắc Định. 

Tùy theo tính chất của đề mục, sự tiến đạt của thiền 
định có cao , thấp khác nhau. 

Trong 3o đề mục này: 

— Mười đề mục tử thi, đề mục thể trược (asubha) chỉ đưa 
đến tầng Sơ thiền. 

—Ba đề mục Từ (mettq), Bì (karuna) và Hỷ (mudita) 
đắc được Sơ, Nhị, Tam thiền (thiền bốn bậc). 

— Đề mục Xả (upekkha) chỉ chứng đắc Tứ thiền Sắc giới 
(thiền bốn bậc). 

— 11 đề mục đạt từ Sơ thiền đến Tứ thiền sắc giới là 1o đề 
mục kasdïnga và đề mục hơi thở. 


118 Quụ trình Tâm Pháp 

—4 đề mục Vô sắc giới: Không vô biên xứ, Thức vô biên 
xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ không đắc 
thiền Sắc giới mà chỉ đắc thiền Vô sắc (arupa7hanga). 

Đề mục thiền thích hợp uới cơ tánh (carttq). 

Mỗi hành giả đều tiềm ẩn 6 tánh là: tánh tham, tánh 
sân, tánh sĩ, tánh tín, tánh giác và tánh tầm. 

Trong đời sống bình nhật, 1 trong 6 tánh này nổi bật 
được gọi là người có tánh ấy, như người có tánh tham, người 
có tánh sân... 

Đề mục tử thi, thể trược, niệm sự chết thích hợp với 
người có tánh tham mạnh. 

Sáu đề mục tùy niệm ân đức Phật, Pháp, Tăng, Giới, 
Thí, Thiên thích hợp với người có tánh tín mạnh. 

Bốn đề mục Tứ Vô Lượng tâm thích hợp với người có 
tánh sân nặng. 

Người thiên về tánh Giác thì thích hợp với đề mục niệm 
Tịch tịnh, phân tích tứ đại, quán tưởng vật thực và hơi thở. 

Mười đề mục Kasina thích hợp cho mọi cơ tánh. 

2- Lụ giải. 

Hành giả tu tập Chỉ tịnh cần hiểu rằng: “sự tu tiến 
(bhauang) này, lấy Niệm (sai) và Tưởng (sañña) làm Chủ”. 

Tuy lấy chân đế (paramattha) làm phương tiện, nhưng 
lại định đặt danh xưng như: Đất, lửa, gió ... nên cảnh thiền 
của án xứ chỉ là 1 khái niệm, tức cảnh chế định, không phải là 
một thực thể. 

Quá trình tu tập Chỉ tịnh của hành giả, được diễn tiến 
như sau: 

Trước tiên hành giả chọn một đề mục thích hợp với cơ 
tánh của mình để kiến tạo án xứ. 


Quụ trình Tâm Pháp 110 


Ví dụ như lấy đất làm đề mục, hành giả tạo một vòng 
tròn Kasina có đường kính khoảng 3 tấc, dùng đất sét có màu 
hồng như màu mặt trời lúc bình minh, tô trét cho kín kasina, 
cạo gọt cho trơn láng án xứ. Vòng kasina này được gọi là Sơ 
tướng (parikamanimrria). 


Hành giả chú niệm “pafhau, pathau!t (đất, đất)”..... h1 
nhận vòng tròn Kasina ấy, cố gắng gạt bỏ những tạp niệm, 
tâm hoàn toàn chú mục vào án xứ, một thời gian sau chỉ Tâm 
hiển lộ sức mạnh, Hành giả nhắm mắt vẫn thấy được Sơ 
tướng trong tâm, khi ấy được gọi là Tợ tướng. 


Vì Sơ tướng này khi mờ khi tỏ, lúc hiện lúc mất, hành 
giả cố gắng chú niệm để giử lấy nên còn gọi là Trì tướng 
(uggahanimrita). 

Hành giả kiên trì gom tâm chú niệm, bấy giờ Trì tướng 
(uggahanimrtta) được vững mạnh, nghĩa là khi ấy chỉ Tứ của 
Thiền được hiển lộ. Hành giả lại gia công chú niệm vào Trì 
tướng liên tục, phát sanh chi Hỷÿ. 


Khi chi Hỷ hiến lộ sức mạnh (tức là đạt đến sung mãn 
hỷ) phát sanh ấn tướng mới, có tên gọi là Pafibhaganimirta 
(Quang tướng hay Tịnh tướng). 


Quang tướng khác với Trì tướng ở điểm: Trì tướng vẫn 
giữ nguyên hình ảnh của án xứ ban đầu 
(parikarmnmmanimrtta), nghĩa là án xứ kasina ban đầu có lồi 
lõm, có vết nứt rạn của đất sét khi bị khô.... thì Trì tướng vẫn 
như thế ấy. Trái lại Quang tướng thì hoàn chỉnh những 
khuyết điểm ấy, vòng án xứ bây giờ được chiếu sáng, trơn 
láng như vỏ ốc xà cừ được đánh bóng, những vết nứt cũng 
liền lạc tròn bích, vòng án xứ khi ấy như 1 viên Hồng ngọc lớn 
được treo lơ lửng giữa hư không. 

Khi chi Lạc hiển lộ sức mạnh trọn vẹn thì Quang Tướng 
càng vững vàng và Hành giả đạt đến Cận định 
(upacarasamadlhì). 


120 Quụ trình Tâm Pháp 


Hành giả lại kiên trì chú niệm pafhiut, pathiUT ... vào 
Quang tướng, vào 1 thời điểm nào đó bất thần phá vỡ được 
“hàng rào ngăn” là chướng ngại cuối cùng, tâm thể nhập vào 
thiền cảnh trọn vẹn trở thành nhất điểm, gọi là đắc Định. 

Sở dĩ 1o đề mục Tùy niệm (anusari) không đắc định là 
VÌ: 

Sáu đề mục tùy niệm Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí và 
Thiên có ân đức rất sâu thắm, hành giả không thể vượt qua 
chướng ngại sau cùng là “hàng rào cản” để tiến vào định vức, 
tức là tâm không thể hòa nhập với ân đức sâu rộng ấy được. 
không thể hòa nhập vào ấn tướng (nữniia) để trở hành nhất 
điểm, do đó chỉ đạt cận định thôi. 


Đề mục Tịch tịnh chính là ân đức sâu rộng của Níp-bàn 
(nibbana), hành giả cũng không thể phá vỡ “hàng rào cản” 
nên cũng chỉ đạt đến Cận định. 


Quán sự chết, ấn tướng Pafibhaga lại là sự diệt mất, nên 
chi Định cũng không thể an trú vào “diệt” (vì khi ấy cả tâm 
lẫn cảnh đều mất). 

Quán tưởng vật thực và phân tích tứ đại, tâm Hành giả 
mãi phân tích thiền cảnh của án xứ, nên không đình trụ vào 
một điểm. 

Mười đề mục tử thi và đề mục thể trược vì sao chỉ đạt 
đến Sơ định mà không thể tiến xa hơn?. 


Quang tướng của những đề mục này được hiện khởi và 
vững mạnh là do nương vào sức mạnh của chỉ Tầm. Khi chi 
Tầm mất thì Quang tướng của các đề mục này không thể hiện 
khởi được, mà muốn đạt được Nhị thiền phải mất Tầm - Tứ, 
thế là thiền cảnh không có. Ví như nước (chi tầm) là nơi 
nương nhờ cho cá (thiền cảnh), nước mất thì cá chết. 


Các đề mục khác tuy ấn tướng (nimitta) hiến lộ là do sức 
mạnh của chi Tầm, nhưng khi ấn tướng vững mạnh rồi có thể 


Quụ trình Tâm Pháp 121 


không cần đến chỉ Tầm vẫn hiển lộ được. Ví như người học 
trò nương vào người thầy để trở nên tài giỏi, khi giỏi rồi có 
thể không nhờ đến thầy vẫn phát huy được tài năng của 
mình. 


Ở giai đoạn Sơ thiền, ba đề mục Từ - Bi - Hỷ muốn phá 
vỡ hàng rào ngăn để nhập vào thiền cảnh, phải có trạng thái 
đồng nhất đối tượng. 


Như đề mục Từ chẳng hạn, khi Quang tướng sanh khởi, 
hành giả phải có tâm lý hòa nhập không còn phân biệt mình 
với đối tượng. 

Ngài Buddhaghosa có cho một ví dụ như sau: Có bọn 
cướp bắt được 4 người, bọn cướp bảo 1 người trong nhóm 
rằng “Chúng ta cần máu của 1 người để tế thần lửa, vậy ngươi 
hãy chọn một người để hy sinh”. 


Trong ba người đó, có kẻ thù, người thân và người 
không thân không thù. Vì có tâm từ nên người ấy không chọn 
1 trong ba người kia, nhưng nếu chọn ngay chính mình, cũng 
không thể gọi là đồng nhất vì còn phân biệt ta và người. 


Người ấy sẽ suy nghĩ rằng: “Mỗi chúng sanh sẽ duyên 
theo nghiệp của mình, hãy để bọn cướp chọn lấy”, khi ấy gọi 
là đồng nhất đối tượng. 


Khi chưa đồng nhất đối tượng thì chưa phá vỡ hàng rào 
ngăn của định, khi phá vỡ hàng rào của định thì thể nhập vào 
Định xứ. 


Do từ Sơ, Nhị, Tam thiền, hành giả đã huân tập như thế, 
khi tu tiến muốn đạt đến Tứ thiền, hành giả phải hướng tâm 
xả bỏ chỉ lạc của thiền, điều này thích hợp với trạng thái của 
Upekkha (xả), do đó đề mục Xả chỉ đạt được duy nhất là Tứ 
thiền và trạng thái thản nhiên trước đối tượng chỉ có cho Xả 
mà thôi, Từ - Bi - Hỷ mà thản nhiên trước đối tượng thì 
không còn là Từ - Bi - Hỷ. 


122 Quụ trình Tâm Pháp 


Về cơ tánh (cartta) của hành giả. 


Một số Giáo Thọ sư cho là “do nhân cảnh giới ở đời 
trước”. 


Như một số chúng sanh từ cối Rồng, cối Asuradeua (A- 
tu-la thiên), cối địa ngục sinh lại cõi người, sẽ là người có 
tánh sân nặng, 


Cõi ngạ quỷ (petabhumn) sanh lại làm người, sẽ nặng về 
tham tánh. Cõi bàng sanh sanh lại làm người sẽ nặng về sĩ 
tánh. 


Ở cõi chư Thiên hay Phạm thiên sanh làm người, sẽ là 
người có tánh Tín hay tánh Giác. Chúng ta ghi nhận ý kiến 
này. 

Các Giáo Thọ Luận Sư bảo rằng “do lúc lâm chung của 
chúng sanh ấu”. 


Khi lâm chung có nhân (hefu) nào mạnh sẽ ảnh hưởng 
đến cơ tánh của chúng sanh ấy ở kiếp sau. 


Nhân có sáu là : tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô s1. 


Nếu người sắp lâm chung có nhân tham mạnh, sân yếu, 
sỉ yếu, vô tham yếu, vô sân mạnh, vô sỉ mạnh, khi tục sinh 
làm người sẽ là người vui vẻ (do nhân sân yếu - vô sân mạnh), 
có trí (do nhân sĩ yếu — nhân vô sĩ mạnh) nhưng lại đa tham 
(vì nhân tham mạnh — nhân vô tham yếu). 


Người sắp lâm chung có nhân vô tham mạnh, nhân vô sĩ 
yếu, nhân sân mạnh, khi tái sanh làm người sẽ là người ít 
tham, kém trí và dễ nổi nóng . 

Người sắp lâm chung có nhân sân mạnh, nhân vô tham 
mạnh, nhân vô si mạnh, khi tái sanh làm người sẽ là người có 
tánh đa sân, đa trí, ít tham... 


Quụ trình Tâm Pháp 123 


B- Quán ninh nghiệp xứ. 


Hành giả tu tập Quán nghiệp xứ, tức là tu tập pháp môn 
Tứ Niệm xứ (safipa†thana). Đó là: 


— Quán thân trong thân. 
— Quán thọ trong thọ. 

— Quán tâm trong tâm. 

— Quán pháp trong pháp. 


Khi tu tập Viữoassanakammafthàna (Quán nghiệp xứ), 
chủ yếu là phát huy sức mạnh của niệm (sai) và trí (ñana). 


Muốn tiến đạt pháp hành uipassana, hành giả phải y cứ 
vào hai nền tảng thiền Chỉ, đó là Cận định (upacarasamnadhi) 
và An chỉ định (appana samadhi), sátna định 
(khanasamadh?) được quy vào Cận định. 


1. LÚ giải 

Sở dĩ Tứ Niệm xứ có bốn phần như vậy, nhằm mực đích 
trừ diệt những pháp điên đảo (uipallasadhamma). 

Quán thân để diệt trừ Tịnh tưởng (subhasañña). 

Quán thọ để trừ diệt Lạc tưởng (sukhasañña). 

Quán tâm để diệt trừ Thường tưởng (niccasañña). 

Quán pháp dể diệt trừ Ngã tưởng (aftasañña). 

Đối với người có ái dục thô, tức nặng về tham dục, Đức 
Phật dạy niệm thân để diệt trừ ái dục thô. 

Đối với người ái dục vi tế, tức là những chúng sanh thích 
thú sự an lạc của pháp hữu vi, Đức Phật day niệm Thọ để trừ 
ái dục vi tế. 


124 Quụ trình Tâm Pháp 


Đối với người có tà kiến nặng, chấp vào “thường hằng 
bất biến” Đức Thế Tôn dạy niệm tâm để thấy rõ tính vô 
thường của pháp hữu vi. 

Đối với người có tà kiến vi tế, Đức Phật dạy niệm pháp 
để trừ tư tưởng chấp vào 1 thực ngã. 

Tóm lại, pháp Tứ Niệm xứ có mục đích ngăn trừ và diệt 
tận ái (tanha). 

Hành giả cần hiểu rõ rằng: Trong bốn pháp Niệm xứ ấy, 
hai pháp niệm thân - niệm thọ được thành tựu từ sức mạnh 
của Đô tham (alobha) và 0ô sân (adosa), niệm tâm - niệm 
pháp thành tựu nhờ sức mạnh của 0ô sỉ (amoha). Do đó, 
người có tánh tham mạnh sẽ quán thân trong thân, người có 
tánh sân mạnh sẽ quán thọ trong thọ, người có tánh Giác 
mạnh sẽ dễ dàng trong pháp niệm Tâm và niệm Pháp. 


Cũng nên ghi nhận rằng: Đối với pháp Chỉ tịnh, thì Trí 
hổ trợ cho Định hiển lộ sức mạnh, trái lại trong pháp Quán 
thì Định lại hổ trợ cho Trí tiến đắc Thánh Đạo. Vì thế, hành 
giả khi tu tập thiên Quán cũng phải nương vào Định, tối thiểu 
cũng phải là cận định. 

2. Lợiích của Định Chỉ tịnh. 

Vị thánh đắc quả Siêu thế, nhưng chưa đắc được An chỉ 
định, được gọi là bậc Lạc quán (sukhauipassang). VỊ Thánh 
Lạc quán không thể an trú vào lộ tâm nhập thiền Quả để 
hưởng Níp-bàn lạc. 

VỊ Thánh trước khi đắc Đạo, có chứng đạt An chỉ định, 
có thể an trú vào tầng thiền đã đắc (trước khi đắc Đạo) nhận 
Níp-bàn làm cảnh để hưởng Níp-bàn lạc. 


Ngoài ra còn có 5 lợi ích do thiền Chỉ tịnh mang lại là: 


Quụ trình Tâm Pháp 125 


a) Hiện tại lạc trú. 


Đối với phàm nhân hay vị Thánh Hữu học, khi cảm thấy 
khó chịu do 5 trần cảnh quấy nhiễu, sẽ an trú vào thiền Chỉ 
tịnh để được an lạc. 


VỊ Thánh A-la-hán tuy đã phá hủy xong các lậu hoặc 
(asava) vẫn tu tập thiền Chỉ tịnh vì nghĩ rằng: Ta sẽ chứng và 
an trú nhất tâm một ngày ... giúp cho thân tứ đại không bị 
quấy nhiễu bởi thời tiết. 

b) Là nền tảng tiến đến sự giải thoát. 

Là phàm phu hay vị Thánh Hữu học khi tu tập Quán 
Minh, phải cần phải có định, ít nhất là định Cận hành 
(upacarasamadhì), vì định này mang lại lợi ích cho tuệ, giúp 
hành giả chứng đạt Đạo - quả Siêu thế. 

Như lời dạy của Đức Phật: -”Nàu các Tù-kheo, hãu tu 
tập Định, một uị Tù-kheo định tĩnh thì biết đúng.” (Tiểu Bộ 
Kinh). 

c) Chứng đắc các thắng trí (abhinññana). 

Thắng trí ở đây là tên gọi của các loại thần thông như: 
Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Túc mạng thông, Thần 
túc thông và Tha tâm thông. 

đ) Sinh uê Phạm Thiên giới. 

Khi phàm nhân chứng đắc Định, không làm hoại Định 
ấy, khi mệnh chung sẽ sinh vào cối thiền (jhanabhumi) mà 
mình đã chứng đắc. 

Mặt khác, nếu hành giả chưa chứng đắc được định An 
chỉ, chỉ đạt đến Cận định khi mệnh chung cũng được tái sinh 
về cối trời Dục giới. 


126 Quụ trình Tâm Pháp 


e) Hưởng trạng thái Vô dư Níp-bàn tạm thời. 


Đối với các vị Thánh Tam quả, hay vị Thánh Vô Lậu, có 
nền tảng thiền Định là Phi tưởng phi phi tưởng xứ, sẽ dễ dàng 
đạt đến định Diệt Thọ Tưởng hưởng Vô dư Níp-bàn lạc tạm 
thời trong hiện tại. 


Quụ trình Tâm Pháp 127 


BAI 15 


TÂM LỘ CHỨNG THIỀN VÀ NHẬP ĐỊNH 


(Adikanunikqjhãanauithi ca Jhãnasarnapdattiuitht) 


Tâm lộ An chỉ (appanacittauith1) gồm có 7 phần: 

1. Tâm lộ chứng thiền (adikammikqajhana uith1), có 36 
lộ. 

2. Tâm lộ nhập Định (7hanasamapatfiuith) để hưởng 
Thiền lạc, có 36 lộ. 

3. Tâm lộ nhập thiền Cơ (Padaka7hànautrhi) là lộ nhập 
thiền để chuẩn bị hiện thông, có 4 lộ. 

Padakdajhana là danh từ chuyên môn để gọi Ngũ thiền 
(pañcakajhana) hay Tứ thiền (thiền bốn bậc). 

4. Tâm lộ Đắc Thánh Đạo (Maggaurth)) có 4o lộ. 
thần thông, có 4 lộ. 

6. Tâm lộ nhập Quả định (phalasamapdoffi uithì) là tầm 
lộ nhập Định để hưởng Níp-bàn lạc, có được 4o lộ. 

7. Tâm lộ nhập Thiền Diệt (Nirodhasamàpatfi utthi) là 
tâm lộ nhập Định để tạm thời giải thoát khỏi danh uẩn, có 4 
lộ. 

Tổng cộng lộ tâm An chỉ thời bình nhật có 164 lộ. 

Cảnh trong tâm lộ An chỉ là cảnh cực rõ hoặc rõ và chót 
Đống lực. 


128 Quụ trình Tâm Pháp 


Ở đây trình bày tâm lộ Chứng thiền và tâm lộ nhập 
Định. 


I ĐỊNH NGHĨA. 
1. Thế nào là Chứng thiên?. 


Hành giả sau một thời gian tu tập Chỉ tịnh với một 
trong 3o đề mục chứng đạt định An chỉ (appanasamadhì) áp 
chế được 5 triền cái, tâm an trú vào Thiền cảnh thành một 
điểm (ekaggam), gọi là Chứng thiên. 


2. Thế nào là nhập Định?. 


Tuy chứng đắc được thiền Định, nhưng hành giả không 
có khả năng an trú lâu trong Thiền cảnh. Hành giả lại tiếp tục 
tỉnh cần, thời gian sau tâm hành giả thuần phục an trú trong 
Thiền cảnh (Thanarammmana) bao lâu tùy theo ý, khi ấy gọi là 
nhập Định . 


Theo Kinh tạng, thiên Sắc giới có bốn bậc, theo Luận 
tạng các ngài chia tầng Nhị thiền của Kinh tạng thành hai 
bậc: Khi mất chi Tầm gọi là Nhị thiền, khi mất cả chỉ Tứ thì 
gọi là Tam thiền. 


Sở dĩ gọi thiên năm bậc là chia theo thời sát-na 
(khanakala). Thật ra khi chi Tầm diệt đi, tiếp theo (vài trắm 
hay vài ngàn lộ tâm sau) chi Tứ cũng diệt, khoảng thời gian 
chênh lệch này diễn ra rất nhanh gần như không có, nên Kinh 
văn ghi: “ VỊ Tù-kheo lụ Tầm - Tứ, chứng uà trú Nhị thiền, 
một trạng thái hủ lạc do Định sanh”. 

Từ đây trở về sau xin dùng thiền năm bậc để tiện trình 
bày tâm lộ. 

IIL “TÂM LỘ ĐẮC ĐỊNH. 


Hành giả tu tập Chỉ tịnh, khi gần đắc định, một Quang 
tướng chế định (paññattipafibhaga nimitta) nào đó của Ấn 


Quụ trình Tâm Pháp 120 
xứ mà Hành giả chọn để tu tập, sẽ phát triển rực rỡ đưa tâm 
hành giả thể nhập vào Định vức. 

Diễn tiến như sau: 

1-_ Lộ tâm người độn căn khi đắc Định. 


GXãXpXxXzXzXuXe£@XGÉG-XbXRXXSXeXe€Xe£XeXeXe€XØ®XĐ) 
2- Lộ tâm người lợi căn khi đắc Định. 


Ký hiệu: 

Ấ: sát-na Chuẩn bị (parikarmmmna) 

Ậ: sát-na Cận hành (upacära) 

U: sát-na Thuận thứ (anuloma) 

G: sát-na Chuyển tánh (gotrabhu) 

Ê: sát-na tâm Thiền (Jhãna) 

Lộ tâm đắc Định có được: 

— Sát-na: 6 sát-na tâm khách (người độn căn) hay 5 sát- 
na tâm khách (người lợi căn) 

— Chặng: 2 chặng (khai môn và đổng lực) 

— Thứ tâm: 27 thứ tâm khách (Hướng ý môn, 8 đổng lực 
dục giới có trí và 18 đổng lực thiền). 

- Người: 5 hạng người (phàm Tam nhân và 4 Thánh 
quả). 

- Cõi: 26 cối vui hữu tâm (trừ 4 cối Khổ và cối Vô 
tưởng). 


130 Quụ trình Tâm Pháp 


II. TÂM LỘ NHẬP ĐỊNH 


Sau khi đắc Định, hành giả tính cần tu tập, thời gian sau 
sẽ an trú vào thiền cảnh bao lâu tùy ý, tâm lộ diễn ra trong 
thời điểm này gọi là lộ nhập Định. 


Diễn tiến như sau: 


1- Lộ tâm người độn căn. 


GXEXPX<XzXiXvXeX) ** @X6XÐX&XPX<Xð% 
2- Lộ tâm người lợi căn. 


@XAXÐXXX2XUXSXGXE) ”° GX®ðXÐXK<XSĐ) 


Lộ tâm nhập định cũng giống như lộ tâm đắc định, chỉ 
khác là sát-na tâm thiền bất định số, vì tâm thiền (7hanacrtta) 
sanh khởi nhiều hay ít là do thời gian hành giả an trú trong 
Định vức lầu hay mau. 


Lộ này có được: 2 chặng: khai môn, đổng lực. 


- Khởi sanh cho 5 hạng người : phàm Tam nhân + 4 
Thánh quả. 


- Có trong 26 cối vui hữu tâm. 


IV. THÍCH GIẢI. 
1- Sự đắc định. 


Hành giả tu tập Chỉ tịnh, khi phát sanh 
Pafibhaganimiita (Quang tướng), muốn chứng đắc định, cần 
phải quân bình năm quyền: tín, tấn, niệm, định và tuệ quyền. 


Quụ trình Tâm Pháp 131 


Trước tiên là quân bình tín quyền với tuệ quyền, tấn 
quyền với định quyền. Tiếp đến quân bình tín, định và tuệ 
quyền. 

Vì hành giả tu tiến (bhauang) định An chỉ cần có Tín 
quyền mạnh làm nền sanh khởi Định, Định được vững vàng 
tăng trưởng là do Trí hổ trợ. Niệm vẫn là chủ yếu trong mọi 
trường hợp, Niệm giúp tâm không rơi vào phóng dật, Niệm 
giống như vị Tướng quốc của Đức vua trông nom mọi việc cần 
yếu. 

Khi năm quyền đã quân bình, Hành giả hướng tâm đến 
sự ly dục, ly bất thiện pháp. Như Kinh Văn đã ghi: “Vị Tù- 
kheo Iụ dục, lụ bất thiện pháp, chứng 0uà trú Sơ 
thiên, một trạng thái hủ lạc do lụ dục sanh”. 


Dục ở đây ám chỉ cho Dục tham (kamacchanda), tức là 
những khoái lạc của giác quan. 


Bất thiện pháp ở đây ám chỉ năm chướng ngại 
(muarana) của thiền là: hôn trầm, hoài nghĩ, sân, phóng dật 
và tham dục. 


Sơ thiền sanh khởi khi hội đủ năm chỉ: tầm, tứ, hỷ, lạc 
và định. Năm chỉ này phát triển vững mạnh, trở thành năm 
chi thiền. Hành giả an trú vào Thiền cảnh lần đầu, gọi là đắc 
thiền hay đắc định. 

Diễn tiến như sau: Hữu phần Rúng động, hữu phần Dứt 
dòng, Hướng ý môn, bốn sát-na Đại thiện hợp trí (cùng một 
loại tâm) lần lượt xuất hiện với các tên gọi theo thuật ngữ 
như sau: Parikamma (Chuẩn bị), Upacara (Cận hành), 
Anuloma (Thuận thứ) và Gotrabhu (Chuyển tánh) tiếp theo 
là tâm Thiền khởi hiện để thể nhập nhất điểm với cảnh 
Quang tướng chế định. Sát-na tâm thiền này có tên là đổng 
lực An chỉ (appanasamnadhjauang), sau đó hữu phần cơ bản 
lại tái hiện. 


132 Quụ trình Tâm Pháp 


Kế tục giai đoạn hữu phần sẽ là một tâm lộ ý môn có 
đổng lực là đại thiện có trí khởi lên để làm phận sự xem xét 
lại chi thiền, ta gọi tâm lộ này là lộ Phản khán 
(paccauekkhandqurthi), tâm lộ này tái hiện nhiều lần một cách 
thích ứng rồi diệt đi. 

Thế nào là người độn căn?. 

Người có trí tuệ yếu gọi là người độn căn. 

Thế nào là người lợi căn?. 

Người có trí tuệ mạnh là người lợi căn. 

Nguyên nhân lợi căn hay độn căn là do: 

- Tục sinh: Thông thường người tục sinh bằng tâm đại 
quả có trí vô trợ, sẽ có trí nhanh nhẹn hơn người tục sinh 
bằng tâm đại quả có trí hữu trợ. 

- Sự tu tiến có thuần thục hay không? Tức là hành giả tu 
tiến thuần thục, tâm lộ không cần phải có sát-na Chuẩn bị. 

Trong hai yếu tố ấy, yếu tố tu tập là chủ yếu để thành 
tựu tuệ mạnh hay yếu. 

Người lợi căn thì tâm lộ không có sát-na Chuẩn bị 
(parikarnma). 

Nếu là vị Thánh A-la-hán, bốn sát-na Chuẩn bị, Cận 
hành, Thuận thứ và Chuyển tánh là tâm đại Hạnh có trí, tâm 
thiền là tâm thiền Hạnh (kriua7hana7auanacrfta) và đồng lực 
phản khán chỉ thiền cũng là đại Hạnh có trí. 

Từ Sơ thiền đến Tứ thiền (thiền năm bậc) thì các đổng 
lực là thọ hỷ. 

Từ Ngũ thiền sắc giới đến thiền Vô sắc giới thì đổng lực 
là thọ xả. 

Vì sao người Nhị nhân không chứng đắc thiên?. 


Quụ trình Tâm Pháp 133 


Vì thiếu căn bản trí trong cơ tánh, trong thiền Chỉ tịnh 
thì Trí hổ trợ cho Định tăng trưởng và hiển lộ sức mạnh. Đây 
là loại trí “tự có” không phải là trí “vay mượn”, người Nhị 
nhân không có loại trí “tự có”, nên Định không đủ sức mạnh 
áp chế Dục dục cái (kamacchanda nruarana), một chướng 
ngại lớn nhất ngăn cản tâm không cho tâm thể nhập vào 
Thiền cảnh. Định có sức mạnh áp chế được dục dục cái, phải 
do trí “tự có” hổ trợ. 


Vì sao trong tâm lộ thông thường có đến bảu sát-na 
đổng lực, trong tâm lộ đắc thiên chỉ có năm sát-na đổng 
lực?. 


Theo thông lệ những lộ ý môn thông thường, có 7 sát- 
na đổng lực, có 3 trường hợp có 5 sát-na đổng lực là: Người bị 
hôn mê bât tỉnh và người sắp lâm chung, khi ấy triều tâm yếu 
ớt, nên chỉ có 5 sát-na đổng lực. 


Đức Thế Tôn khi thể hiện Song thông lực, vì quá gấp 
rút, nên cũng chỉ có 5 sát-na đổng lực. 


Trong lộ tâm đắc định cũng có 5 sát-na đổng lực, việc 
này chẳng liên quan gì đến 3 trường hợp trên. 

Sở dĩ tâm lộ đắc định có 5 sát-na đổng lực là vì: 

Dục giới vức và Thiền vức là 2 lãnh vực cách biệt, lần 
đầu Hành giả nhờ sức mạnh của Chuyển tánh (goftrabhu) 
nâng tâm thể nhập vào thiền cảnh, nhưng không thể trú lâu 
được, khi tâm thiền diệt đi, tâm rơi vào hữu phần ngay. Có ví 
dụ như sau: Một người có sức mạnh, nhảy vọt lên bám vào 
cành cây cao, nhưng lần đầu chưa thuần thục, khi vừa chạm 
vào cành cây thì lại rơi xuống đất ngay. Cũng vậy, tâm hành 
giả lần đầu thể nhập thiền cảnh, nhưng vì chưa thuần thục do 
đó khi tâm thiền diệt đi, tâm rơi vào hữu phần cơ bản. 

Nhưng tại sao không rơi trở Uuề tâm đổng lực Dục 
giới?. 


134 Quy trình Tâm Pháp 


Là do phận sự của Chuyển tánh, Chuyển tánh cắt đứt 
dục giới chủng để thể nhập vào thiền chủng. Khi tâm không 
bám được thiền cảnh thì rơi vào hữu phần cơ bản chứ không 
thể trở lại đổng lực dục giới. Các Ngài Giáo thọ Luận sư có 
cho ví dụ: “ Sát-na Chuyển tánh ví như người nhảy từ bờ vực 
này sang bờ vực kia, khi sang bên kia bờ, không trú vững thì 
rơi xuống vực chứ không thể trở lại bờ bên này”. 

Lộ tâm đắc thiền có tên gọi là Adikammmikajhandqutthi. 
Chữ Adi nghĩa là khởi lên đầu tiên, tức là tâm lộ nhập thiền 
cảnh lần đầu. 

Nên ghi nhận rằng: Mỗi tâng thiền đều có thiền cảnh 
riêng, tuy cùng có tên gọi là Quang tướng nhưng mỗi Thiền 
cảnh đều có sự sai biệt nhau, như Quang tướng của cận định 
không sánh bằng Quang tướng của Sơ thiền, vì còn chướng 
ngại là Dục dục cái, Quang tướng của Sơ thiền không bằng 
Quang tướng Nhị thiền, vì còn chướng ngại là Tầm ... Quang 
tướng của Tứ thiền không tỉnh anh bằng Quang tướng Ngũ 
thiền vì còn chướng ngại là Lạc ... 


Tóm lại, tâm nhập thiền cảnh của tầng thiền nào đó lần 
đầu, tâm lộ ấy có tên gọi là Adikammnika]handqutthi. 

2- Sự nhập định. 

Sau khi đắc định, hành giả cần quán sát kỹ phương thức 
mang lại sự đắc định. 

Như người thợ bắn tên, khi đã bắn được mũi tên trúng 
mục tiêu lần đầu, người bắn tên sẽ quán sát kỹ lưỡng: VỊ trí 
đặt chân như thế này, vị trí cây cung như vầy, dây cung căng 
với mức độ này, mãi tên đặt trên dây cung ở vị trí như vầy ... 

Cũng vậy, hành giả sau khi đắc định cần quán sát kỹ 
những yếu tố sau: 

— Trú xứ đang ngụ như thế nào ? 


— Thời tiết khi ấy ra sao? 


Quụ trình Tâm Pháp 135 


— Loại vật thực đã dùng ra sao? 
- Sự đáắc định khởi lên trong oal nghi nào?. 
— Trạng thái tâm khi ấy ra sao?. 


Sự quán sát kỹ giúp hành giả khi mất Định tướng sẽ tìm 
lại được dễ dàng và đắc định trở lại. 


Sau khi thành công trong sự đắc định thuần thục, hành 
giả muốn an trú trong định lâu dài, phải tu tiến thuần thục 5 
pháp uãsï (trú ngụ) đó là: 


— Làm chủ sự tác ý. 

— Làm chủ sự đắc định. 

— Làm chủ sự nhập định (bao lâu tùy ý). 

— Làm chủ sự xuất định. 

— Làm chủ trong sự phản khán chỉ thiền. 

*Làm chủ tác ý. 

Là khi hành giả tác ý đến chi thiền nào, chi thiền ấy 
sanh khởi lên theo ý muốn lâu hay mau tùy ý. 

* Làm chủ sự đắc định. 


Là hành giả muốn đắc định trong bất cứ hành oai nghỉ 
nào, hay bất luận thời điểm nào cũng đều được, không còn bị 
lệ thuộc vào trú xứ, thời tiết hay vật thực. 

* Làm chủ sự nhập định. 

Là hành giả muốn nhập định trong oai nghỉ nào, bất cứ 
thời điểm nào, bất cứ nơi đâu đều được như ý. Như Ngài 
Subhufi an trú trong định tâm từ khi đi khất thực, bà 
Dppalaua„nna nhập định trong oal nghi đứng khi bị thanh 
niên Nanda làm hại... 


136 Quụ trình Tâm Pháp 


* Làm chủ sự trú định. 


Hành giả an trú trong thiền cảnh bất cứ lúc nào, sự an 
trú lâu mau không bị xáo trộn, như muốn an trú 5 phút sẽ 
kéo dài 5 phút, không là 4 hay 6 phút... 

* Làm chủ phản khán chỉ thiên. 

Hành giả muốn xem xét chi thiền nào, chi thiền ấy hiện 
bày rõ ràng cho vị ấy, lâu mau tùy theo ý. 

Hành giả cần phân biệt rõ các trạng thái của chỉ thiền để 
không bị nhầm lẩn. Vì người vừa đắc thiền, các chi thiền còn 
yếu và sống sít quyện vào nhau rất khó quan sát rõ ràng. 


Thiền giả (7hanalabhi) muốn nhập định, chú nguyện 
rằng: “Mong rằng tâm...(sơ thiền ... ngũ thiền) mà tôi đã đắc, 
hãy khởi lên trong thời gian ... (tùy theo ý hành giả)”. Rồi tập 

trung tâm lực vào Quang tướng mà mình đã đắc định, 
niệm đề mục của Quang tướng ấy như pathaquï... pathqu!... 


Trước khi tâm thiền sanh khởi, tâm lộ diễn tiến như 
sau: Rúng động, Dứt dòng, Hướng ý môn, bốn hay ba đổng 
lực dục giới có trí (tùy theo người) sanh lên với tư cách là 
Chuẩn bị (Ä) (parikamma), Cận hành (Ậ) (upacara), Thuận 
thứ (U) (anuloma) và Chuyển tánh (G) (gotrabhu). 


Người lợi căn không có sát-na Chuẩn bị, khi sát-na 
Chuyển tánh diệt, tâm Thiền sanh lên bất định số lượng trong 
khoảng thời gian hành giả chú nguyện. 


Điều cần lưu ý là: Định nhập lâu hay mau là do sự thanh 
lọc chướng ngại, nếu chướng ngại chưa thanh lọc hoàn toàn, 
định nhập sẽ không kéo dài. 


Năm triền cái là chướng ngại của sơ thiền, Tầm là 
chướng ngại của Nhị thiền, Tứ là chướng ngại của Tam thiền, 
Hỷ là chướng ngại của Tứ thiền và Lạc là chướng ngại của 
Ngũ thiền. 


Quụ trình Tâm Pháp 137 


Ví như con ong đi vào tổ, nếu tổ không sạch thì nó sẽ 
không ở lâu, hay ví như Đức Vua đi vào vườn Thượng Uyển, 
nếu vườn hoa dơ bẩn Đức Vua sẽ quay ra nhanh chóng. 
Cũngvậy, hành giả khi chưa làm chủ được Định trú, là do các 
pháp chướng ngại chưa được thanh lọc hoàn toàn. 

3- Đổng lực trong lộ phản khán chỉ thiên 
(paccauekkhna ?hqũnauttht)) 

Tuy chủ yếu là đổng lực Dục giới có trí, nhưng khi hành 
giả đã thuần thục sự phản khán, thì đống lực dục giới ly trí 
cũng có thể sanh khởi để xem xét chi thiền. 

v- SỐ LƯỢNG TÂM LỘ. 

Có 72 lộ tâm thiền (jhanacittavIthi) như sau: 

Lộ đác thiền có 36 lộ là: o tầng thiền Thiện với o tầng 
thiền Hạnh thành ra 18 lộ, nhân với 2 hạng người (độn và lợi 
căn) thành 36 lộ. 

Lộ nhập Định cũng tương tự, thành ra lộ thiền tâm 
(phanqutthì) có 72 lộ. 

Ghi chú: 

Tâm thiền của vị Thánh A-la-hán gọi là thiền Hạnh hay 
thiền Tố. 

Tâm lộ phản khán chỉ thiền có đến 1536 lộ, cách tính 
như sau: 

Trước tiên nói về tầng Sơ thiền. 

Lấy tâm Sơ thiền thiện và tâm Sơ thiên Tố nhân với 2 
hạng người, nhân với 2 lộ (đắc thiền và nhập định) thành 8 
(số cơ bản), nhân với 5 chỉ thiền (tầm, tứ, hỷ, lạc và định) 
dùng để phản khán thành 4o lộ. 


Trong 4o lộ ấy có 2o lộ thiền Thiện và 2o lộ thiền Hạnh 
(của vị A-la-hán). 


138 Quụ trình Tâm Pháp 


Nếu thiền thiện thì phản khán bằng đổng lực đại thiện, 
nếu là thiền Hạnh thì phản khán bằng đổng lực đại Hạnh . 
Như vậy đem 4o lộ nhân với 8 đổng lực phản khán thành ra 
32o lộ. 

- Tầng nhị thiền (dufiua7hana): 

Ta lấy số 8 cơ bản nhân với 4 chỉ thiền làm cảnh để 
phản khán (tứ, hỷ, lạc và định), thành ra 32 lộ, mỗi lộ có 8 
đổng lực phản khán, thành ra 256 lộ. 

- Tầng Tam thiền (tafiua7hana): 

Dùng số 8 cơ bản nhân với 3 chỉ thiền (hỷ, lạc và định), 
nhân với 8 đổng lực phản khán thành ra 192 lộ phản khán (8 
x3x8). 

- Tầng Tứ thiền (cafuttha7hana): 

Đem số 8 cơ bản nhân cho 2 chi thiền (lạc và định) 
thành 16 lộ, nhân với 8 đổng lực phản khán thành ra 128 lộ 
phản khán. 

- Tầng Ngũ thiền (pañcamahanga): 

Có tất cả là 5 tầng Ngũ thiền (Ngũ thiền Sắc giới và 4 
tâng thiền Vô sắc). 

Lấy số 8 cơ bản nhân với 2 chi thiền (Xả và Định), nhân 
với 8 đổng lực phản khán thành 128 lộ phản khán, nhân 5 
tâng Ngũ thiền thành ra 64o lộ (8 x 2 x8 x5). 

Tổng cộng có 1.536 lộ phản khán chỉ thiền. 


Quụ trình Tâm Pháp 139 


TÂM LỘ ĐẶC ĐẠO 
(Maggauttht) 


I ĐỊNH NGHĨA. 


Tâm lộ đắc Đạo là quy trình sinh diễn của tâm thức khi 
nhận Níp-bàn làm cảnh để sát trừ phiền nảo, diệt trừ kiết sử 
trói buộc trong luân hồi. 

Tâm có năng lực sát trừ phiên nảo gọi là tâm Đạo 
(maggacrtta). 


I. PHÂN TÍCH 


Bậc Thánh chia làm 4 bậc, phàm nhân chứng Đạo lần 
đầu tiên gọi là Sơ Đạo (pathamamagg9), sau sát-na Sơ Đạo 
là sát-na Sơ Quả, kể từ khi ấy trở đi vị này đã nhập vào Thánh 
tộc, không còn lui sụt xuống làm phàm nhân, cho đến khi 
nào Vô dư Níp-bàn (parimmbbana) thì giải thoát hoàn tòan. 


VỊ ấy tu tiến Minh sát lần lượt chứng Đạo lần thứ 2 gọi 
là Nhị Đạo (dutiuamnagga), chứng đạo lần thứ 3 gọi là Tam 
Đạo (tatiuamagga). Ba bậc Thánh đạo này tuy sát trừ phần 
lớn những phiền não, nhưng chưa trọn vẹn nên 3 bậc Thánh 
này gọi là Thánh Hữu học (sekkhaka). 


Khi nhận Níp-bàn làm cảnh thứ 4 sát trừ mọi kiết sử và 
phiền não gọi là đạt Tứ Đạo (catutthamagga) trở thành vị 
Thánh Vô lậu hay vị A-la-hán (arahanra), tâm Tứ Đạo có tên 
gọi là Arahoaftamaggo, vị ấy trở thành Thánh Vô học 
(asekkhaka). 


140 Quụ trình Tâm Pháp 


Tâm Sơ Đạo có tên là Đạo Dự Lưu (hay Nhập Lưu) 
(sotapatfimagg9), nghĩa là nhập vào dòng Thánh vức, sẽ xuôi 
chảy chắc chắn đến Vô dư Níp-bàn. 


Như vậy lộ Đạo (maggautth)) có 2 cách: 


- Lộ đắc Sơ Đạo, chỉ cho từ phàm chủng sang Thánh 
chủng. 


- Lộ đắc 3 Đạo sau chỉ cho Vị Thánh tiến lên cao đạt 
được sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi. 


1. Lộ đắc Sơ Đạo. 
Lộ này diễn tiến như sau: 
Người độn căn: 


6%6XxXPX&XzX¿XUXSX:X:X¿X9@XEXPXSXð6 


Người lợi căn: 


6X6XEXÐXX<X¿XUXeX:X:X:X: Xi XRXÐXSXð) 








` 


bay 
=E 
Œœ> 
= 


Chuẩn bị ( parikamma) 
: Cận hành (Upacara) 
: Thuận thứ (Anuloma) 
: Chuyển tánh (Gotrabhu). 
: Đạo (Magga) 
: Quả (Phala) 
Lộ nàu có được: 


>> GÌ CỊ Đo pm 


Quụ trình Tâm Pháp 141 


— 8 sát-na tâm khách: Hướng ý môn, 4 (hay 3) sát-na 
đổng lực dục giới có trí, sát-na tâm Sơ Đạo và 2 (hay 3) sát-na 
tâm Sơ Quả. 


— Chặng: 2 chặng (khai môn - đổng lực) 


— Thứ tâm: Có 15 thứ tâm khách (Hướng ý môn + 4 đại 
thiện dục giới có trí + 5 tâm Sơ đạo + 5 tâm Sơ quả). 


— Người: 3 người (phàm Tam nhân, người Sơ Đạo và 
người Sơ Quả) 


— Cối: 17 cõi phàm Vui (trừ 4 cõi khổ, cối Vô tưởng, 5 
cối Tịnh cư và 4 cõi Vô sắc). 

2. Lộ đắc ba Đạo cao: 

Diễn tiến dòng tâm thức như sau: 

- Người độn căn: 


@X=XÐXSXiXaXUXYX:X:X: 6ĐXSXOXSX9ðG@Xm) 


- Người lợi căn: 


@nXRXPX&X4XuXvYX:XaXaX¿X6nXãXPX<XGX) 
Ký hiệu : 
V: Tiến bậc (uodana) 
Lộ này có được: 
— Sát-na: có 8 sát-na tâm khách 


— Chặng: 2 chặng (khai môn và đổng lực) 


142 Quụ trình Tâm Pháp 


— Thứ tâm: 35 thứ tâm khách (Hướng ý môn, 4 đại thiện 
hợp trí, 5 tâm Nhị Đạo, 5 tâm Tam đạo, 5 tâm Tứ đạo, 5 tâm 
Nhị quả, 5 tam quả, 5 tâm Tứ quả). 

— Người: 7 bậc Thánh (trừ Thánh Sơ đạo). 

— Cõi: 26 cõi vui hữu tâm (trừ 4 cõi khổ và cối Vô tưởng). 

II. LÝ GIẢI. 

1. Giải Uề các đổng lực thiện hợp trí trong lộ đắc Đạo. 

Trong lộ đắc Đạo, đổng lực thiện hợp trí xuất hiện 4 hay 
3 sát-na (tùy theo người), có tên gọi theo thuật ngữ Siêu lý là: 
Chuẩn bị (Â) (parikamma), Cận hành (|) (upacarg), Thuận 
thứ (U) (anuloma), Chuyển tánh (G) (gotrabhu), hay Tiến 
bậc (V) (uodana). 

Luồng đổng lực trong lộ đắc Đạo luôn có túc số là 7 sát- 
na, người độn căn có 2 sát-na Quả sanh kế tiếp sát-na tâm 
Đạo, người lợi căn có đến 3 sát-na tâm Quả sanh kế tục sát-na 
tâm Đạo. 

*Thế nào là tâm Chuẩn b†?. 


Vì có phận sự bố trí, sắp xếp môi trường cho đổng lực 
An chỉ thuận tiện sanh khởi, như tâm thiền (7hanacrirta), tầm 
Đạo (maggacrita), tâm Quả Siêu thế (lokuftaraphalacitia), 


parikammacitta (tầm Chuẩn bị). 

Các Ngài đã giải tự như sau: 

— Indriuasamatadthi parttobhagehi qppana kriuafi 
Sa/Tyatl etengafi parikammnam 


“Tâm bố trí môi trường cho tâm An chỉ sanh khởi, 
bằng các phận sự như quân bình hóa các quuền, thanh lọc 
cảnh thêm trong sạch... Gọi là Chuẩn bị”. 


Hay là giải tự cách khác: 


Quụ trình Tâm Pháp 143 


— Parikaroti appanian abhisankharoti parikammna1mn 


“Tâm đống lực hổ trợ giúp tâm An chỉ: sanh lên, gọi là 
Chuẩn bŸ”. 


* Thế nào là tâm Cận hành ? 


Đống lực nào sanh khởi gần giới tuyến của đổng lực An 
chỉ, gọi là Cận hành. 


Các Ngài giải tự như sau: 
— ADpanquq upqccardafIfI Iipacaro 


“ Sanh khởi gần tâm An chỉ, gọi là Cận hành 
(upacara)”. 


Hay: 

- Sqm1pe cargdfIfi upacaro (nghĩa như trên). 

* Thế nào là tâm Thuận thứ ? 

Đổng lực Dục giới tương hợp với tâm An chỉ trên khía 
cạnh, đào thải các pháp đối lập (patipakkhadhamma hay 
paccanTkadhamma) (như năm triền cái ở Sơ Thiền... đào thải 
Nghi và Kiến ở Sơ đạo, loại trừ dục tham và sân thô thiển ở 
Nhị Đạo..). Tâm đổng lực ấy có tên là Thuận Thứ 
(anulornacrttq). 

Các Ngài giải thích như sau: 

- Paccamkadhammnautdhamanena appanqua anukulanti 
anuloma 
“ Đào thởi pháp đối lập của tâm An chỉ, gọi là thuận thứ”. 

Hay cách giải thích khác: 


- Pubbàparànam anulometiti aqnulomam: 


144 Quụ trình Tâm Pháp 


“Sanh lên hòa nhịp uới đổng lực phía trước (parikam=ng7quana) 
lấn đổng lực An chỉ ở sau, gọi là tâm thuận thứ 
(anulomacrtta)”. 


*Thế nào là tâm Chuuến tánh? 
Chữ Gotrabhu chỉ cho “đang vượt qua ranh”. 


Gọi là Chuyển tánh là chỉ cho đổng lực nào sanh lên cắt 
đứt tánh cũ (hay lãnh vực cũ) trở thành tánh mới (hay lãnh 
vực mới), như từ lãnh vực Dục giới lên lãnh vực thiền, từ 
Phàm chủng sang Thánh chủng, hoặc từ lãnh vực cũ sang 
lãnh vực mới như từ Sơ thiền sang Nhị thiền.... 


Các Ngài có giải tự tiếng Gotrabhu như sau: 
- Gottam bhaueti uaddhetIHi gotrabhu 


“Có nhiệm uụ nâng cao (uaddha) chủng tánh (gotta) (từ 
Phàm sang Thánh, từ dục giới sang thiên giớt...) gọi là tâm 
Chuuếển tánh (gotrabhucttta)” 


Hay là : 
- Gottamn abhibhuuuafi chữ?afi etthaHi gotrabhu 


“Có đặc tánh chấm dứt phàm tánh hay dục giới tánh, gọi là 
Chuuển tánh (gotrabhu)”. 


* Thế nào là Tiến bậc ?. 


Là tâm đổng lực Dục giới sanh lên để tịnh khiết hóa nội 
tâm của các bậc Thánh Hữu học, bằng cách tiến đạt những 
tâng Thánh cao hơn. 


Có lời giải tự như sau: 
— Vodanetii uodanam: 


“Thanh khiết hóa (nội tâm uị Thánh Hữu học), gọi là tâm 
Tiến bậc (uodanacrtta)”. 


2. Cảnh của đổng lực Dục giới trong lộ đắc Đạo. 


Quụ trình Tâm Pháp 145 


Trong lộ thiền tâm (7hanacittaurthi) cảnh của 4 sát-na 
Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tánh là Quang tướng 
chế định, trong lộ đắc Đạo cảnh của chúng là một trong ba 
tướng hữu vi: Vô thường tướng (aniccalakkhana), Khổ tướng 
(dukkhalakkhand) và Vô ngã tướng (anattalakkhana). Tức là 
nhận tướng hữu vi pháp làm cảnh. 


Riêng về sát-na Chuyển tánh hay Tiến bậc thì thì nhận 
cảnh là Níp-bàn nhưng chưa sát trừ được phiền não. 

3. Giải uUỀ Chuyến tánh uà Tiến bậc. 

Trong lộ thiền tâm, mỗi khi chứng đạt Thiền đều có 
Chuyển tánh, trái lại trong lộ đắc Đạo, Chuyển tánh chỉ xuất 
hiện một lần, 3 lộ đắc Đạo sau do Tiến bậc (uodana) đảm 
trách là vì: 

- Nói về lãnh vực có 2 loại: lãnh vực hiện thể 
(uatthabhurn)) và lãnh vực trừu tượng (auatthabhum). 

Trong lộ thiền, hành giả Chỉ tịnh có mục đích tiến đạt 
lên lãnh vực thiền theo tầng cấp bậc, mà thiền vức là lãnh uực 
hiện thế, mỗi thiền vức có cảnh khác nhau, do đó tâm Chuyển 
tánh phải xuất hiện để làm phận sự này. 

Trong lộ đắc Đạo, hành giả Quán minh có mục đích đạt 
Níp-bàn cảnh để sát trừ phiền não, phiền não thuộc lãnh vực 
trừu tượng, còn Níp-bàn không trừu tượng cũng không hiện 
thể. 

Ông Visakha có hỏi bà Dhammadinnä ; 

- Thưa Ni cô, Níp-bàn lấy gì làm tương đương?. 

- Hiền giả Visakha, câu hỏi đã đi quá xa, vượt qua giới 
hạn câu trả lời.... 

(Kinh Culavedalla — Trung Bộ ]). 


Lần đầu tâm Chuyển tánh xuất hiện nhận cảnh Níp-bàn 
cắt đứt phàm tánh trở thành bậc Thánh, những lộ sau không 


146 Quụ trình Tâm Pháp 


cần tâm Chuyển tánh làm phận sự “cắt đứt” này nữa, vì 
Thánh chủng là chủng tánh Siêu việt vượt ngoài Tam giới, 
không còn một chủng tánh nào cao thượng hơn. 


Tuy bậc thánh có cao thấp khác nhau như: Bậc Dự lưu 
thấp hơn bậc Nhất Lai.. nhưng bậc Dự Lưu cũng vẫn thuộc về 
Thánh chủng, ví như tân Tỳ-kheo, trung Tỳ-kheo, thượng Ty- 
kheo, tất cả đều là Tỳ-kheo chỉ khác nhau qua hạ lạp. Cũng 
vậy, các bậc Thánh cao thấp khác nhau do thanh lọc được 
phiền não nhiều hay ít, nhưng tất cả đều là bậc Thánh. 


Vì lý do này, những tâm Đạo và tâm Quả Siêu thế gọi 
chung là tâm Siêu thế (lokuttaracrtta). Và cũng không có tâm 
nào trong Tam giới có năng lực cắt đứt được Thánh chủng. 


Mặt khác, Níp-bàn cảnh không hề thay đổi cho dù tầng 
đắc Đạo có thay đổi, khác với thiền cảnh là cảnh thay đổi tùy 
theo từng bậc thiền, nên trong 3 lộ đắc Đạo cao thay vào sát- 
na Chuyển tánh là sát-na Tiến bậc. Sát-na này có công năng 
thanh khiết hóa nội tâm của vị Thánh ấy. 


Ví như nước bùn đưa vào bình lọc trở thành trong sạch 
nhưng còn vương mùi bùn, người lọc nước không còn dùng 
bình lọc nữa, chỉ cần dùng những phương tiện khác làm mất 
mùi bùn, để nước hoàn toàn thanh khiết. 


Bình lọc ví như sát-na tâm Chuyển tánh, những phương 
tiện khác ví như sát-na tâm Tiến bậc trong 3 lộ đắc Đạo sau. 


4. Sự sát trừ phiền não của tâm Đạo uà tâm Quả Siêu 
thế trong lộ đặc Đạo. 


Tâm Sơ Đạo sát trừ tuyệt hai phiền não nghỉ (vicikiccha) 
và kiến (ditthi) cùng những loại phiền não thô thiển đưa 
chúng sanh rơi vào 4 khổ cảnh (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh 
và atula). VỊ ấy được gọi là bậc Dự lưu đạo (sotapaffi) hay Dự 
Lưu Quả (sotapanng). 


Quụ trình Tâm Pháp 147 


Trí nhận cảnh Níp-bàn đang sát trừ phiền não trong 
tâm Sơ đạo được gọi là V‡ tr quyền (anafññiatqanassamnfndriua) 
(tức là biết rõ cái chưa từng biết, ở đây ám chỉ Níp-bàn cảnh). 

Tâm Nhị đạo sát trừ phần lớn tham dục và sân cùng với 
các phiền não tùy tùng, tuy chưa dứt tuyệt được tham dục và 
sân nhưng chúng không thể hồi phục sức mạnh được. Ví như 
rễ cây bị chặt đi phần lớn, tuy còn nhưng không thể tái phát 
triển vững mạnh. 


VỊ Thánh này gọi là bậc Nhất la đạo 
(sakadagamrmagga) hay bậc Nhất lai. 


Tâm Tam đạo sát tuyệt mọi phiền não thô và phiền não 
trung bình, chỉ còn lại những phiền não vi tế, nhất là sát tuyệt 
tham dục và sân. Vị thánh này gọi là bậc Bất lai đạo 
(anagamimagga) hay bậc Bất Lai. 


Tâm Tứ đạo sát tuyệt mọi phiền não còn dư sót, đạt đến 
trạng thái giải thoát hoàn toàn mọi phiền não, trở thành bậc 
A-la-hán đạo (arahantamagga) hay bậc A-la-hán.. 

Trí sát phiền não từ Sơ quả đến A-la-hán đạo, gọi là Dĩ 
trì quuền (aññindriua) (tức biết Níp-bàn, cảnh đã từng 
biết). 

Trí trong A-la-hán quả được gọi là Cụ tri quyên 
(aññatquindriua) (tức là biết trọn vẹn Níp-bàn cảnh). 

Như vậy : Tâm Chuyển tánh, tâm Tiến bậc nhận Níp- 
bàn làm cảnh nhưng chưa sát trừ phiền não. 

- Tâm Đạo nhận Níp-bàn làm cảnh đang sát trừ phiền 
não 

- Tâm Quả Siêu thế nhận Níp-bàn làm cảnh đã sát trừ 
phiền não. 

Cũng nên ghi nhận rằng : 4 tâm Đạo (Sơ, Nhị, Tam và 
Tứ đạo) mỗi tâm chỉ sinh lên một lần mà thôi, sau tâm Đạo là 


148 Quụ trình Tâm Pháp 


sát-na tâm quả Siêu thế tương ứng ngay, tức là khi đắc Đạo 
thì đắc Quả ngay không gián đoạn. 


Tâm Quả Siêu thế trong lộ đắc Đạo có sát trừ phiên 
não không ? 


Tâm Quả Siêu thế là kết quả từ tâm Đạo, tuy không trực 
tiếp sát trừ phiền não như tâm Đạo, nhưng tâm Quả Siêu thế 
trong lộ đắc Đạo gián tiếp góp phần vào việc tận trừ phiền 
não, bằng cách làm tắt lịm “hơi tàn” của phiền não đã bị sát 
trừ. 

Có ví dụ như sau: Có một đống lửa đang cháy, một 
người mang một thùng nước lớn đến tạt vào đống lửa, lửa tắt 
nhưng vẫn còn bốc khói và còn hơi nóng âm ỉ. Người ấy mang 
thêm 2 hay 3 thùng nước nữa tạt vào, hơi khói và sức nóng 
nguội lạnh hoàn toàn. 


Thùng nước đầu ví như tâm Sơ đạo, 2 hay 3 thùng sau ví 
như 2 hay 3 sát-na tâm Quả Siêu thế trong lộ đắc Đạo. 


5. Tương quan giữa các quuền nơi uị Thánh. 
Ngài Buddhaghosa có giải rằng: 


Hành giả có Tín quyền mạnh, tướng Vô thường hiện rõ 
hơn, hành giả này quán tướng Vô thường chứng đắc Sơ đạo, 
gọi là bậc Tùy tín hành, từ Sơ quả đến A-la-hán quả gọi là bậc 
Tín giải. 

Hành giả có Định quyền mạnh, Khổ tướng hiện rõ hơn, 
hành giả quán Khổ tướng chứng đắc Đạo - Quả Siêu thế (4 
Đạo lẫn 4 Quả Siêu thế), gọi là bậc Thân chứng. 

Hành giả có Tuệ quyền mạnh, tướng Vô ngã tướng hiện 
rõ hơn, quán tướng vô ngã chứng Sơ Đạo gọi là bậc Tùy pháp 
hành, chứng đắc 7 bậc cao kế tiếp là bậc Kiến đắc. 

Vị Thánh Sơ quả có tuệ quyền mạnh chỉ trở lại cõi dục 1 
lần, gọi là bậc Nhất sanh Dự lưu. 


Quụ trình Tâm Pháp 140 


Vị Thánh Sơ quả có tuệ quyền ngang với định quyền, sẽ 
trở lại cối dục từ 2 — 6 lần, gọi là bậc Lục sanh Dự lưu. 

VỊ thánh Sơ quả có tuệ quyền yếu, sẽ trở lại cối dục 7 
lần, gọi là bậc Thất sanh Dự lưu. 

6. Lộ phản khán trong tâm lộ đắc Đạo. 

Tiếp theo tâm lộ đắc Đạo là hữu phần cơ bản sanh khởi 
hàng trăm hàng ngàn sát-na, rôi một tâm lộ ý môn khởi lên 
có phận sự xem xét (phản khán) lại lộ đắc Đạo, gọi là tâm lộ 
phản khán Đạo (paccauekkhanamaggacittaurthi). 

Đối với 3 lộ đắc Đạo đầu thì do một trong bốn đại thiện 
có trí làm đổng lực phản khán. 

Đối với lộ đắc Tứ đạo thì 1 trong 4 tâm đại Hạnh có trí 
đảm trách. 

Diễn tiến như sau: Rúng động, Dứt dòng, Hướng ý môn, 
7 sát-na đổng lực rồi trở về hữu phần cơ bản, tâm lộ này tái 
hiện nhiều lần theo thích ứng rồi diệt đi. 

Trong giai đoạn tái hiện lộ phản khán, nếu hành giả tu 
tiến thuần thục, đổng lực ly trí cũng có thể phản khán được. 


Phản khán lộ đạo có 5 cách: 


Phản khán Đạo vừa chứng đắc. 
Phản khán Quả vừa đạt thành. 
Phản khán Níp-bàn được chứng ngộ. 


Phản khán phiền não đã sát trừ. 


Phản khán phiền não còn dư sót. 


Trong 5 cách phản khán, phản khán Đạo, Quả và Níp- 
bàn do tâm đổng lực có trí đảm nhận. 

Vị Thánh Tứ Quả không còn phiền não dư sót nên chỉ có 
4 cách phản khán. 


150 Quụ trình Tâm Pháp 


Các Ngài bảo rằng: Tuệ phản khán có 1o thứ, tức là: 3 lộ 
Đạo của vị Thánh Hữu học có 15 tuệ phản khán, lộ Tứ Đạo có 
4 tuệ phản khán, thành ra 1o tuệ phản khán. 


Số lượng tâm lộ phản khán: 
Tất cả có 368 lộ phản khán Đạo, cách tính như sau: 


Lấy Đạo, Quả và Níp-bàn làm cảnh để phản khán, nhân 
với 4 đổng lực có trí thành 12 lộ. 

Tổng cộng 2 loại phiền não: đã sát trừ và còn dư sót là 
10 loại, nhân với 8 đổng lực phản khán thành 8o lộ (đổng lực 
thiện cho ba lộ đắc Đạo đầu, đổng lực đại Hạnh cho lộ đắc tứ 
Đạo). 

Tổng cộng là o2 lộ phản khán cho mỗi lộ đắc Đạo. 


Nhân cho 4 lộ đắcĐạo thành 368 tâm lộ phản khán Đạo. 


Quụ trình Tâm Pháp 151 


BAI 17 


TÂM LỘ THIỀN CƠ VÀ LỘ HIỆN THÔNG 


(Padakq?hanautthica abh†ffiauttht ca) 


I. ĐỊNH NGHĨA: 


Padakqjhana là một thuật ngữ dùng để chỉ Ngũ thiền 
Sắc giới (pañcama†hana), pada nghĩa là nền tảng, ở đây có 
nghĩa là eơ bản. Đây là tâm lộ chuẩn bị cho những năng lực 
thần thông sắp xuất hiện theo ý muốn của hành giả. 


°~.~— 


khi vị ấy thi triển những năng lực thần thông (iddhiuidha). 


~T~— 


Chữ abhiñña là hợp từ abhi + ngữ căn ña, tiếp đầu ngữ 
abhi là cao tột, abhrñña là Thắng trí. 

I. DẪN GIẢI: 

Vị muốn hiện thông lực phải nhập vào tâm lộ thiền Cơ 
(padakqajhanaurthi), đây là tâm lộ làm nền tảng cho việc thực 
hiện thông lực, lộ tâm thiền Cơ bắt buộc phải có trước khi 
những năng lực phi thường hiện khởi. 


Lộ này cũng giống như lộ nhập Ngũ thiền Sắc giới, 
nhưng tiếp theo sau là lộ hiện năng lực thần thông chứ không 
phải là lộ phản khán Thiền. 

Diễn tiến của lộ tâm thiền Cơ như sau: 

Người độn căn: 


@XSXĐXSXXXUXSSGEXĐsGX»®6) 


152 Quụ trình Tâm Pháp 
Người lợi căn: 


GX=XPXSGXUXSSGXĐsGXeXS») 


Tiếp theo lộ Thiên Cơ là lộ hiện Thông, diễn tiến như 
sau: 


Người độn căn: 
GXXXPXSXZX¿XuXeXðXm) 


Người lợi căn: 


Kú hiệu: 

Ô: Thông lực (abhinññä). 

Lộ hiện Thông có được: 

— Sát-na: 6 sát-na tâm khách (hoặc 5 sát-na với người 

lợi căn) 

— Thứ tâm: 7 thứ tâm khách (Hướng ý môn + 2 đổng lực 
thiện dục giới xả thọ có trí + 2 đổng lực Hạnh dục giới xả thọ 
có trí + 2 tâm Thông). 

- Chặng: 2 chặng (khai môn + đổng lực). 

- Người: 5 hạng người (phàm Tam nhân + 4 Thánh 
quả). 

— Cối: 22 cõi vui ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ, cõi Vô tưởng và 
4 cõi Vô sắc). 


Quụ trình Tâm Pháp 153 


IH. LÝ GIẢI: 
1. Trước khi hiện thông. 


Vị Thiền giả muốn hóa hiện thông lực, trước hết phải 
nhập thiền Cơ, chú nguyện rằng: “Ngũ thiền Sắc giới mà tôi 
đã chứng đạt, hãy khởi lên nơi tôi”. Rồi vị ấy chú niệm vào án 
xứ Kasina (không thể dùng án xứ khác để hiện thông). 

Quy trình diển hoạt của tâm lộ này như sau: Rúng động, 
Dứt lòng, Hướng ý môn, Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, 
Chuyển tánh rồi tâm Ngũ thiền Sắc giới sanh khởi liên tục 
suốt thời gian 1 sao hay 1 giây (uinadI — nadđI) rồi trở về hữu 
phần cơ bản. 

VỊ Thiền giả sau khi xuất Ngũ thiền sẽ chú nguyện điểu 
mình cần hóa thông, như độn thổ, đằng vân, hóa thân thành 
nhiều người khác hoặc biến ra dạng khác... Nói chung, muốn 
thực hiện cái gì thì chú nguyện điều đó. 


Tâm lộ diễn tiến trong lúc chú nguyện là lộ ý môn thông 
thường nhưng vào thời điểm này có tên là “Lộ chuẩn bị” 
(parikammnquithi). 


Diễn tiến như sau: Rúng động, Dứt dòng, Hướng ý môn, 
7 sát-na đổng lực Dục giới có trí, rồi trở về hữu phần cơ bản, 
cứ như thế lộ chuẩn bị này tái hiện nhiều lần trong suốt thời 
gian chú nguyện. 

Sau khi chú nguyện xong, vị Thiền giả lại nhập thiên Cơ 
1 lần nữa. Tức là lúc các tâm lộ chuẩn bị diệt đi, một tâm lộ 
thiền Cơ lại sanh lên, tâm lộ thiền cơ này có tên là “lộ thuận 
thứ” (anulomauithi). 

Khi vừa xuất khỏi lộ thiên Cơ lần này, lộ hiện Thông 
khởi lên và những gì vị Thiền giả ước nguyện sẽ thành tựu. 


°~.~— 


Rúng động, Dứt dòng, Hướng ý môn, Chuẩn bị, Cận hành, 


154 Quy trình Tâm Pháp 


Thuận thứ, Chuyển tánh (bốn sát-na đổng lực này là xả thọ), 
sát-na mà thôi, tâm trở về hữu phần cơ bản (người lợi căn 
không có sát-na Chuẩn bị). 

2. Các loại thần thông. 


Iddhiuidha (thần thông), theo nghĩa đen là sự thành tựu 
những năng lực đặc biệt. 


Trong Pafisambhidamagga (Vô ngại giải đạo) có giải 
rộng về 1o loại thần thông là: 


a. Thành tựu thân thông do quyết định 


Tức là với 1 thân, vị ấy muốn hóa thành trăm, thành 
ngàn thân, vị ấy quyết định: “Ta hãy hóa thành nhiều thân”, 
trí lực này nương vào Tư tâm sở (cetanacetasika), như trường 
hợp Ngài Culapanthaka. 


b. Thành tựu thần thông do biến hóa 


Tức là từ bỏ thân bình thường để hóa thành một thân 
khác, do năng lực Định. Như trường hợp Đề bà đạt đa 
(Deuadatta) hóa thần thành một thanh niên để mê hoặc Thái 
tử A Xà Thế (A7atasatftu). 


c. Thành tựu thần thông do trí đạo A-la-hán 


Như mọi phiền não được sát tuyệt trong tâm Tứ Đạo, 
đây là thành tựu của trí đạo A-la-hán. Trường hợp Ngài 
Bakula bị cá nuốt không chết, hay Ngài Sankicca bị thiêu 
không chết khi còn trong thai bào người mẹ, đây là năng lực 
thần thông được thành tựu do trí Tứ Đạo sẽ sanh. 


d. Thành tựu thân thông do ý 


Tức là tạo ra từ thân vị ấy 1 thân sắc khác y như vậy, do ý 
sanh. Như trường hợp Đức Phật hóa hiện vị Hóa Phật thay 
Ngài thuyết Abhidhamma tại cối Tauatiửmsa (Đạo lợi) trong 
khi Ngài đi khất thực tại Uftarakuru (Bắc Cưu Lô Châu) 


Quụ trình Tâm Pháp 155 


e. Thành tựu thần thông do Định tướng 


Như thành tựu Sơ thiền do mục đích từ bỏ năm triền 
cái, đây là sự thành tựu do định tướng sẽ sanh. 


Trường hợp Ngài Saripufta an trú trong định Diệt thọ 
tưởng, bị Dạ xoa Nanda đánh chùy vào đầu vẫn vô sự, đây là 
sự thành tựu do định tướng đang sanh. 


Trường hợp nàng Uffara rải tâm từ (metta) đến nàng 
Sữrima, khi nàng Sirina tạt đầu nóng vào nàng, nàng vẫn vô 
sự. Hay như nàng Samaquafi làm quay ngược mũi tên của Vua 
Udena do năng lực Từ tâm, đây là sự thành tựu do định tướng 
đã sanh. 

f. Thành tựu thân thông do xả niệm 

Tức là hành giả không ghê tởm đối với những vật đáng 
ghê tởm, do nhờ xả niệm được vững mạnh, như trường hợp 
Ngài Maha Kassapa (Đại Ca-diếp) dùng vật thực do một 
người cùi dâng, Ngài vẫn không thấy nhờm gớm loại thực vật 
ấy. 

g. Thành tựu thân thông do quả nghiệp. 

Như trường hợp chim bay giữa hư không thoải mái, 
hoặc một số loài NÑgạ quỷ du hành giữa không trung, đây là 
năng lực thần thông do quả của nghiệp. 

h. Thành tựu thần thông do phước. 

Như Vua Chuyển Luân du hành khắp bốn Châu cùng với 
4 binh chủng, hay Trưởng giả Jofika không bị cướp tài sản 
nếu như Ngài không muốn, hoặc như gia đình Trưởng giả 
Mendaka, đầy là thần thông thành tựu do phước. 

I1. Thành tựu thân thông do năng lực chú thuật 
(manta) 


Như các Chú thuật gia phi hành giữa hư không. 


156 Quụ trình Tâm Pháp 


k. Thành tựu năng lực thân thông do tỉnh tấn 


Như các môn nghệ thuật được thiện xảo do tỉnh cần rèn 
luyện. 


Thần thông trong tâm lộ hiện thông ám chỉ : 3 loại 
thành tựu là : Thành tựu do quyết định, do biến hóa và do ý. 


Trong phần tâm lộ hiện Thông này, đề cập đến 5 loại 
thông lực thế gian (loka rddhiuidha), tức là nói đến: 


—_ Iddhiuidha (Thần thông) 
Dibbasota (Thiên nhĩ thông) 


— CetoparTñfñana (Tha tâm thông) 


Pubbeniuasanussdafi (Túc mạng thông) 
- Dibbakkhu (Thiên nhãn thông). 


Quụ trình Tâm Pháp 157 


LỘ NHẬP THIỀN QUÁ 
(Phalasamapdatficittauith) 


I  ĐỊNHNGHĨA 


VỊ Thánh muốn hưởng Níp-bàn lạc đã chứng được, an 
trú vào định nhập để hưởng giải thoát lạc (umuffisukha) ấy. 


Tiến trình diễn hoạt của tâm thức trong thời gian này, 
gọi là tâm lộ nhập Thiền quả (tức là thiền Siêu thế). 


II. PHÂN TÍCH 

Về hình thức thì thiền Chỉ tịnh và thiên Quả giống nhau, 
tức là Thiền giả (hanalabh1) đều an trú trong định nhập với 
thời gian mà mình muốn, nhưng về nội dung thì sai biệt. 

Thiền giả Chỉ tịnh an trú với tâm thiền mà mình đã 
chứng với cảnh Quang tướng chế định, trái lại bậc Thánh an 
trú trong Níp-bàn cảnh với tâm Quả Siêu thế. 

Thiền Chỉ tịnh là thiền hiệp thế (lokiua7hana), còn thiền 
Quả là thiền Siêu thế (lokuttara7hana). 

Biểu đồ tâm lộ an trú trong thiền Quả như sau: 

Người độn căn 

bđ 
GXRXDXSXUXvXvXuXSX®) "5 @)6nXRXPXEX/ð6%®) 


Người lợi căn 


GXEXPXSXUXYXUXSS) ** @XGXRGXSXðXĐ 


158 Quụ trình Tâm Pháp 
Kú hiệu : 
êäả : thiền Quả (phala7hang). 
U : Thuận thứ (anuloma). 
Lộ này có được: 
— Sát-na: Vô số sát-na tâm khách. 
- Chặng : 2 chặng (khai môn + đổng lực). 


- Thứ tâm: 2o thứ tâm khách (Hướng ý, môn, 8 đổng 
lực dục giới có trí, 2o tâm Quả Siêu thế). 

— Người: 4 người Quả. 

— Cõi: 26 cối hữu tâm (trừ 4 cối khổ, cõi Vô tưởng). 

II. LÝ GIẢI. 

1. Diễn tiến. 

Trước khi nhập Quả định, vị Thánh phải chú nguyện: 
“Siêu thế pháp nào mà tôi đã chứng đắc, hãy khởi lên trong 
tôi trong suốt thời gian... Trong suốt thời gian đó, xin cho 
hữu vi cảnh vắng mặt.” 

Đây là việc phải làm trước tiên của vị Thánh. 

Sau khi chú nguyện xong, vị Thánh tác ý quán Tứ Niệm 
xứ để ghi nhận danh sắc nội thân, tuần tự tiến lên đến Hành 
xả tuệ (sankharupekkhañana) khi năm quyền đồng đăng, 
phát sanh Thuận thứ tuệ (anulormnañana), dứt tuệ Thuận thứ 
vị nhập vào Quả Định. 

Vài vị Giáo Thọ sư bảo rằng: “Chỉ có bậc Tam quả và bậc 
Tứ quả mới nhập Quả định, còn bậc Dự lưu và bậc Nhất lai 
không thể an trú trong Quả định”. 

Bậc Sơ và Nhị quả chỉ viên mãn Giới, nhưng Định còn 
khiếm khuyết. 


Quụ trình Tâm Pháp 159 


Bậc Tam quả thì Giới và Định đã viên mãn, tuệ còn 
khiếm khuyết. 

Bậc Tứ quả thì Giới - Định - Tuệ đều viên mãn. 

Do định viên mãn nên bậc Tam - Tứ quả nhập được quả 
Định, do định còn khiếm khuyết nên bậc Sơ - Nhị quả không 
thể nhập Quả định. 


Đây là ý kiến của những vị Giáo Thọ sư ấy, nhưng luận 
cứ này đã bị các vị A Xà Lê khác bác bỏ, rằng: 

“Chúng ta đều biết ngay cả phàm phu cũng an trú được 
trong định thế gian (lokiyasamadh) khi họ làm chủ được 
loại định ấy. Vậy vì sao vị Thánh không an trú được trong 
định Siêu thế khi vị ấy làm chủ được loại định này ?”. 


Vì mục đích nào các bậcThánh an trú uào Quả Định? 


Để được hiện tại lạc trú, như Đức vua hưởng Vương lạc 
mà mình có, chư thiên hưởng thiên lạc, các bậc Thánh cũng 
nghĩ rằng: Ta sẽ an hưởng Thánh lạc Siêu thế. 


2. Vé bốn sát-na Thuận thứ trong lộ nhập Quả Định. 


Khác với lộ phàm định (lokiasamnapoffi uith) lộ nhập 
Quả Định (phalasamapoattiutthi) bốn sát-na đổng lực Dục 
giới đều chỉ mang 1 tên là Thuận thứ. Có hai lý do: 

a- Mục đích của Thiên giả. 


Đối với phàm định Thiền giả có mục đích an trú trong 
phàm lạc, nhận cảnh là chế định, nên tâm có sự “vướng mắc” 
với phàm lạc, do đó để đạt được mục đích này, những tâm 
đổng lực dục giới phải thực thi phận sự riêng để đạt đến mục 
đích, thế là phải có Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ và phải 
Chuyển tánh (như đã giải ở lộ nhập thiền). 

Đối với Thánh định, vị Thánh muốn hưởng lạc Siêu thế, 
không “vướng mắc” lạc thế gian, nên chỉ cần Thuận thứ dẫn 
nhập theo phận sự “thuận theo” đạt đến Níp-bàn cảnh là đủ. 


16O Quụ trình Tâm Pháp 


b- Loại tâm. 


Các đổng lực Chuẩn bị, Cận hành và Chuyển tánh chỉ 
khởi lên khi có đổng lực An chỉ cùng giống. Vì sao vậy? Vì đó 
là “ngõ ra” của các đổng lực này. 


Các tâm thiền hiệp thế hoặc giống thiện (kusalajati) 
hoặc giống Hạnh (kriyajati) nên trong lộ đắc hay nhập thiền 
hiệp thế thì tâm thiền là “ngõ ra” vì cùng giống, trong lộ đắc 
Đạo thì tâm Đạo là “ngõ ra” vì cùng giống. 


Tâm thiền Quả là loại tâm Quả Siêu thế, thuộc giống 
quả (uipaka7afi), nên các sát-na Chuẩn bĩ, Cận hành, Chuyển 
tánh không thể sanh lên vì không có “ngõ ra” (khác giống), 
chỉ có sát-na Thuận thứ là phù hợp, vì sát-na này có phận sự 
“chìu theo” cảnh hữu vi (danh - sắc) lẫn cảnh vô vi (Níp-bàn), 
để dẫn nhập tâm nhận Níp-bàn làm cảnh. 


Mặt khác, vì Thuận thứ hòa đồng với sát-na trước và 
đổng lực An chỉ phía sau kế tiếp, bất luận là thiện, Hạnh hay 
Quả Siêu thế. Do vậy cả bốn sát-na này đều có tên là Thuận 
thứ. 


3. Điều kiện để nhập thiên Quả. 


Vị Thánh muốn nhập Quả Định, vị ấy phải chứng đạt 
định Chỉ tịnh trước khi đắc Đạo. 


Nếu đạt được Sơ thiền rồi sau đó chứng Đạo, như Sơ 
Đạo chăng hạn, vị ấy sẽ nhập Sơ Quả Sơ thiền, tức là tâm vị 
Thánh này an trú trong tầng Sơ thiền với tâm Sơ Quả sanh 
khởi liên tục trong thời gian nhập định. 


Giả như sau này, vị Thánh ấy tu tập Chỉ tịnh đắc được 
Nhị thiền mà chua chứng đắc Đạo cao hơn, khi nhập thiền 
Quả cũng chỉ nhập được Sơ Quả Sơ thiền mà thôi, không thể 
an trú trong Sơ quả Nhị thiền được. Do đó mới nói rằng “phải 
chứng đạt định Chỉ tịnh trước khi chứng Đạo”. 


Tương tự như thế với các tầng thiền và tâng Thánh đạo. 


Quụ trình Tâm Pháp 1Ó1 


Vì sao phải chứng thiên Chỉ tịnh trước khi chứng Đạo, 
mới nhập được thiền Quả? 


Vì thiếu duyên cận hành. 


Chúng ta biết rằng “ tâm Quả Siêu thế là kết quả của 
tâm Đạo, tâm Đạo như thế nào tâm Quả Siêu thế cũng như 
thế ấy, tâm Quả Siêu thế không thể thay đổi thành phần tâm 
sở (cetasika) hòa hợp được.” 


Chúng ta hãy lấy hình ảnh tâm Quả Siêu thế Sơ thiền 
để xem xét. 

Tâm Quả Siêu thế Sơ thiền có năm chi thiền, nếu vị 
Thánh nhập Nhị thiền Quả định thì tâm Quả Siêu thế này chỉ 
có 4 chỉ thiền, điều này không thể xảy ra, còn như tâm Quả 
Siêu thế vẫn tròn đủ năm chỉ thiền thì tầng thiền này phải là 
tâng Sơ thiền. 

Có câu hỏi rằng: VỊ Thánh Lạc quán (sukhauipassana) 
có được tâm Quả Siêu thế với 5 chỉ thiền, vì sao lại không 
nhập được định Sơ quả Sơ thiền? 


Do tác ý của hành giả và duyên cận hành. 
- Do tác ú. 


Hành giả hành uipassana với mục đích chứng đạt Níp- 
bàn sát trừ phiền não, không phải an trú trong thiền lạc, trái 
lại mục đích của hành giả Chỉ tịnh là an trú trong thiền lạc. 


Do tác ý của hai cách tu tiến (Chỉ hoặc Quán) mà kết 
quả khác nhau. Tu tiến Chỉ tịnh, định tâm sở 
(ekaggatacetasika) được trí hổ trợ nên có sức mạnh áp chế 
được tham dục, phá vỡ “hàng rào cản” thể nhập vào thiền 
cảnh trọn vẹn, sau đó vị này chứng đắc Đạo, sức mạnh của 
định rất vững mạnh. 


Trái lại, hành giả tu Quán, định chỉ ở giai đoạn Cận 
định, lại phải hổ trợ cho trí sát trừ phiền não nên càng giảm 


162 Quụ trình Tâm Pháp 


sức mạnh trước “hàng rào cản”, khi hành giả đắc Đạo, loại 
định này lại trở thành Quả trong tâm quả Siêu thế. Trước 
chưa phá vỡ “hàng rào cản” để an trú trong định thế gian, tất 
nhiên nay cũng không thể phá vỡ “hàng rào cản” để an trú 
trong định Siêu thế. 


Như vậy: định trong tâm quả Siêu thế lạc quán không có 
sức mạnh bằng định An chỉ trong tâm quả Siêu thế Sơ thiền 
và dĩ nhiên vị Thánh lạc quán không thể nhập thiền Quả 
định. 


- Do duuên cận hành. 


Tức là Cận y duyên (upamissauapaccag), hành giả đắc 
thiền Chỉ tịnh trước, sau khi an trú trong thiền lạc, xuất thiền 
dùng An chỉ định làm nền tảng để quán Danh - sắc, khi đạt 
Đạo, Cận y duyên này có đủ sức mạnh giúp vị Thánh an trú 
trong Quả định, trái lại vị Lạc quán chỉ dùng Cận định 
(upacarasamadhi) làm nền tảng để quán sát danh sắc nội 
thân, khi đạt Đạo, Cận y duyên này chỉ đủ sức đưa tâm vị 
Thánh đến Cận định. 


Do đó vị Thánh Lạc quán không thể an trú trong Định 
quả Siêu Thế, mặc dù tâm Sơ quả có đủ năm chỉ thiền (tuy 
nhiên, ở trường hợp đặc biệt do trí quá mạnh vị ấy vẫn có thể 
nhập được thiền Quả Sơ định). 

Mặt khác, đối với lộ nhập định Quả Siêu thế, VỊ Thánh 
chỉ an trú trong Định Siêu thế với Quả cao nhất mình có, 
không an trú trong Quả thấp hơn. Như vị Tam quả chẳng hạn 
chỉ có lộ nhập thiền Tam quả, không thể có lộ thiền Sơ quả 
hay Nhị quả. 

Tóm lại: tâm lộ nhập thiền Quả có 2 điều: 


— Tầng thiền an trú là tầng thiền đạt được trước khi 
chứng Đạo Siêu thế. 


Quụ trình Tâm Pháp 163 


— Tâm Quả Siêu thế là quả cao nhất trong tầng thiền 

đó. 

4. Số lượng tâm lộ. 

Có tất cả 4o lộ tâm nhập Quả định, cách tính như sau: 

Bốn tầng Thánh Quả nhân với 5 bậc thiền nhân với 2 
hạng người (độn căn + lợi căn) thành 4o lộ. 

Sở dĩ nhân 5 bậc Thiền, vì vị Thánh nhập Quả định, phải 
lấy danh sắc làm cảnh trong tiến trình đạt đến Định quả. Do 
đó, tuy chứng đạt 4 thiên Vô Sắc, nhưng vị Thánh cũng phải 
dùng 2 chỉ thiền là Xả và Định để dẫn nhập vào Quả định, 
nên chỉ tính 5 bậc thiền mà thôi. 





164 Quụ trình Tâm Pháp 


Quụ trình Tâm Pháp 165 


BÀI 1o 


LỘ NHẬP THIÊN DIỆT THỌ TƯỞNG 
(Nừodhasamapattiutthi) 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Vị Thánh A-la-hán hay Tam Quả muốn tịnh chỉ các 
danh uẩn, hưởng Vô dư Níp-bàn (parinibbana) tạm thời. 


Tâm lộ diễn ra truớc khi danh uẩn diệt gọi là tâm lộ 
nhập thiền Diệt (nirodhasamapatti). 


II. NGUYÊN NHÂN NHẬP ĐỊNH DIỆT 

VỊ Thánh Tam quả hay Tứ quả chán nản sự sinh diệt của 
pháp hành, nên tu tiến để đạt đến Định Diệt, với ý nghĩ rằng: 
“Ƒa tạm thời hưởng hương vị Vô dư Níp-bàn, bằng cách nhập 
vào Định không tâm ”. 

Biểu đồ tâm lộ. 

Tâm lộ nhập Diệt thọ tưởng định diễn tiến như sau: 

Người độn căn. 

ngs 


@X®@&X%@@%@@XSmx80X®@@@ 


Người lợi căn. 
Tâm không sanh 


6XEXPXSX4XUXGXEXS) ----(KiznXãXPXKXðĐ 


—_ Sát-na: 8 hay 7 sát-na tâm khách 


166 Quụ trình Tâm Pháp 


—_ Thứ tâm: o thứ tâm khách (Hướng ý môn, 4 đổng 
lực dục giới xả thọ có trí, 2 đổng lực thiền Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tâm Tam Quả Ngũ thiền và tâm Tứ Quả Ngũ thiền). 

— _ Chặng: 2 chặng ( khai môn, đổng lực). 

— Người: 2 bậc Thánh ( Tam quả và Tứ quả ). 

—_ Cối: 22 cõi vui ngũ uẩn (trừ 4 cõi Vô sắc, 4 cối khổ 
và cối Vô tưởng). 

II. LÝ GIẢI. 

1. Những uiệc làm trước khi nhập định Diệt. 

Vị Thánh Tam quả hay Tứ quả trước khi muốn nhập 
thiền Diệt, phải làm 4 phận sự trước tiên (pubbakicca) như 
sau: 

a)Nanabaddha- auikopana: Chú nguyện cho các vật 
dụng (parikkhara) ngoại thân của mình không vì một lý do 
nào bị hư họaI. 

b) Sanghapafmanana: Chú nguyện tự xuất khởi 
thiền Diệt khi chư Tăng muốn triệu tập. 

c) Satthupakkosana: Chú nguyện tự xuất khởi thiền 
Diệt khi Bậc Đạo sư muốn gặp mặt. 

d) Addhanapariccheda: Quán xét tuổi thọ của 
mình, có sống được tối thiểu 7 ngày hay không? Khi quán xét 
thấy tuổi thọ mình không thể sống đến 1 tuần lễ nữa, vị 
Thánh Bất lai sẽ không nhập thiền Diệt, dành thời gian đó để 
tu tiến thành đạt A-la-hán. Còn vị Thánh A La Hán sẽ: 

— Hoặc chú nguyện xuất khỏi thiền Diệt trước ngày 
viên tịch, để giáo giới các đệ tử hay từ giả các bậc đồng phạm 
hạnh. 

—_ Hoặc không nhập thiền Diệt. 


Quụ trình Tâm Pháp 167 


Trong bốn việc tiên quyết ấy, ba điều đầu có thể không 
chú nguyện cũng được, nhưng điều thứ tư bắt buộc phải làm 
nếu vị ấy ở cõi người. Nếu ở cối chư Thiên hay Phạm thiên 
giới có thể không làm điều gì cả (nếu có cũng chỉ là điều thứ 
tư). Trong lúc nhập thiền Diệt, không một tai hại nào xảy ra 
đến tính mạng cũng như những vật tùy thuộc của vị ấy. Như 
Tôn giả Sañ/iua đang nhập Diệt định, một nhóm mục đồng 
thấy thế tưởng Ngài đã chết, chúng đem cỏ khô phân bò chất 
lên người Ngài để hỏa táng, nhưng ngay cả một chéo y của 
Ngài cũng không bị cháy. 


Cho dù Ngài không chú nguyện, nhưng khi Đức Đạo sư 
hay chư Tăng muốn gặp mặt, cử một vị Tỳ-kheo sứ giả đến 
đứng vừa tâm nghe của vị ấy bảo rằng: “Thưa Tôn giả, Đức 
Đạo sư (hay chư tăng) muốn gặp Ngài, xin Ngài hãy lập tức xả 
Thiền diệt ngay bây giờ”. Chỉ vậy thôi, vị Thánh đang nhập 
thiền Diệt, lập tức xuất định ngay. 


Tuy nhiên, vị Thánh có chú nguyện 3 điều trên, khi Đức 
thế Tôn giảng pháp hoặc chế định học giới hay chư Tăng 
nhóm họp, không cần phải cử Sứ giả đến, tự khắc vị ấy xuất 
định đi đến gặp Đức phật hay chư Tăng, nếu không chú 
nguyện và không có Sứ giả thông báo, vị Thánh không xuất 
định. Như trường hợp Ngài Rohana nhập thiền Diệt, trong 
khi chư Tăng đang hội nhau tìm vị có nhân duyên nhiếp phục 
vua Milanda, Ngài Rohana vắng mặt nên bị chư Tăng phạt. 

2. Diễn tiến. 

Vị Thánh muốn nhập thiền Diệt, tìm 1 trú xứ thanh 
vắng, lần lượt an trú vào thiền tịnh theo thứ tự từ Sơ thiền 
đến Vô sở hữu xứ thiền, khi xả thiền Vô sở hữu xứ, Ngài thực 
hiện 4 việc cần làm trước ở trên rồi nhập vào thiền Diệt. 

Diễn tiến tâm lộ như sau: Rúng động, Dứt dòng, Hướng 
ý môn, Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tánh, 2 sát- 
na thiền Phi tưởng phi phi tưởng, dứt sát-na thứ 2 thiên Phi 


168 Quụ trình Tâm Pháp 


tưởng phi phi tưởng xứ, danh uẩn diệt mất trong vòng 7 
ngày. Khi xuất định Diệt, tâm Thánh quả mà vị ấy có (Tam 
Quả hay Tứ Quả) sanh khởi trước tiên, tiếp theo là 14 hữu 
phần cơ bản, tiếp theo là lộ ý môn bình nhật sanh khởi. 

Nên ghi nhận rằng : Đối với cõi người tâm không sanh 
trong vòng 7 ngày, riêng cõi chư Thiên, Phạm Thiên thời gian 
tâm không sanh bao lâu là theo ý vị ấy. 


: Tầng thiền uị Thánh nhập định Diệt phải có trước khi 
đắc Tam haụ Tứ Đạo. 


Vị Thánh Tam quả và Tứ quả muốn an trú vào định 
Diệt, phải là vị có được Ngũ thiền trước khi chứng đắc Tam 
Đạo hay Tứ Đạo. 


Theo quy luật, thọ (vedana) đổng lực phải cùng một 
loại, từ sát-na Chuẩn bị cho đến hai sát-na tâm thiền Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ đều là xả thọ, như vậy tâm Quả Siêu 
thế sanh khởi trước tiên trong lộ xuất Định cũng phải câu 
hành với Xả thọ. 


Điều này đưa đến hệ luận: “không phải uị Thánh Tam 
Quả haụ Tứ Quả nào cũng nhập định Diệt được, uị Thánh 
Tam haụ Tứ Quả muốn nhập định Diệt, phải đắc Ngũ thiên 
trước khi chứng Tam Đạo haqụ Tứ Đạo”. 

Lại nữa, vị Thánh Tam Quả hay Tứ Quả phải làm chủ 
được các tầng thiền, tức là phải an trú trong thiền Chỉ tịnh từ 
Sơ thiền cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền theo như 
ý. 

Vì sao tâm thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ chỉ có 2 
sát-na, không ít hau nhiêu hơn?. 

Đáp: Do tác Ú của uị Thánh. 

VỊ Thánh có tác ý “đạt được trạng thái không tâm, 
hưởng Vô dư Níp-bàn tạm thời”, không có tác ý an trú trong 
thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nói cách khác vị Thánh chỉ 


Quụ trình Tâm Pháp 160 


mượn o9 bậc thiền để đi đến trạng thái không tâm, chứ 
không trú lại bất cứ tầng thiền nào. 


Ví như Đức vua đi từ Sauatthr đến Saketfa, con đường từ 
Squotthi đến Saketa có thù diệu tốt đẹp, Đức vua tỏ lời khen 
ngợi “con đường này thật tốt đẹp” nhưng Đức vua không có ý 
trú lại bất cứ nơi nào trên con đường ấy. 


Cũng vậy, vị Thánh tuy nhận biết rằng thiền Phi tưởng 
phi phi tưởng là an tịnh thù thắng hơn tất cả các tâng thiền, 
nhưng Ngài chỉ mượn “đường”, để đến trạng thái Vô dư Níp- 
bàn tạm thời, chứ không an trú trong bất cứ tầng thiền nào. 


- Về 2 sát-na tâm thiền. 


Tâm sinh diệt rất nhanh, để cắt đứt cảnh đang có không 
thể làm ngay được, phải có ít nhất 2 sát-na (như 2Hữu phần 
Rúng động- Dứt dòng hay 2 sát-na Na cảnh) thì cảnh Khách 
mới chấm dứt. 

Đối với lộ ý thông thường sau sát-na đổng lực thứ 7, tâm 
trở lại hữu phần là do cảnh đã muội lược nên tự diệt, còn 
cảnh thiền trong lộ đắc thiền cũng tự diệt, sự diệt này không 
do tác ý của hành giả. Còn lộ nhập thiền thì đã trải qua nhiều 
sát-na tâm thiền. 


` 


Trong lộ nhập thiền Diệt, tác ý của vị Thánh là “cắt đứt 
mọi cảnh, cho dù đó là cảnh chế định, hữu vi hay vô vi, để đạt 
đến trạng thái không tâm”. 


Lại nữa, phải là 2 sát-na Phi tưởng phi phi tưởng để tịnh 
chỉ tâm hành (Thọ và Tưởng), vì Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiền là trạng thái dường như có (thọ) Tưởng dường như 
không có (thọ) Tưởng, rất thuận lợi trong việc tịnh chỉ tâm 
hành, các sát-na thiên khác không có tiêu chuẩn này vì các 
danh pháp hiện rõ. 


170 Quụ trình Tâm Pháp 


Có ví dụ về thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ như sau: VỊ 
trưởng lão cùng với đệ tử đi khất thực, gặp một vũng nước 
trên đường, vị đệ tử nói: “Bạch Ngài có nước” 

- Vậy hãy mang nước đến cho ta tắm rửa. 

- Bạch Ngài! Không có nước. 

Ý nghĩa này như thế nào? Tuy có nước nhưng không đủ 
để rửa mặt, tắm... . Cũng vậy tầng thiền Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tuy các danh pháp có nhưng “không đủ” sức hiện 
bày, tức là ở trạng thái cực kỳ vi tế, dường như có dường như 
không. 

3. Ở cối nào?. 

Lộ tâm này chỉ có ở cõi ngũ uẩn đắc thiền, vì ở cõi Vô 
Sắc không thể tuần tự nhập từ Sơ thiền đến Phi tưởng phi phi 
tưởng thiền đạt đến định Diệt. 

Có 4 lộ tâm Diệt thọ tưởng định là: 2 bậc Thánh nhân 
(Tam, Tứ Quả) với 2 hạng người (độn căn lợi căn), thành ra 
bốn lộ. 


Quụ trình Tâm Pháp 171 


BÀI 2o 


GIẢI VỀ TÂM LỘ AN CHÍ 


_ I, LÝ GIẢI SỐ LƯỢNG SÁT-NA ĐỔNG LỰC DỤC 
GIỚI VÀ ĐỔNG LỰC AN CHÍ. 


Đổng lực An chỉ xuất hiện chớp nhoáng chỉ có 1 sát-na, 
khi tối đa thì vô số. Trái lại đổng lực Dục giới (thiện hay 
Hạnh) ít nhất cũng là 3 sát-na còn nhiều nhất cũng chỉ 7 sát- 
na mà thôi. 

Đổng lực bất thiện không thể hiện khởi dưới 5 sát-na 
(chúng chỉ có 5 sát-na trong trường hợp bị bất tỉnh hay lúc 
cận tử ), vì chúng không thể nào hiện chung với đổng lực An 
chỉ. 


Nghĩa là đổng lực An chỉ không bao giờ kế tục tâm bất 
thiện, vì cảnh của bất thiện tâm là cảnh không trong sạch nhỏ 
hẹp, đổng lực An chỉ không bao giờ xuất hiện trong cảnh như 
thế, ví như con ong không bao giờ đi đến nơi xú uế. 

Mặt khác, cũng vì tính chất bất thiện nên đối với những 
cảnh trung bình, cảnh vô lượng, tâm bất thiện không thể 
sanh khởi được, nên đổng lực bất thiện không thể xuất hiện 
trong những tâm lộ phản khán (paccauekkhandqurthi). Ví như 
dinh thự của các vị Thượng Quan là nơi nghiêm tịnh, những 
kẻ thô tháo không hề dám đến. 

Đối với đổng lực đại thiện hay đại Hạnh ít nhất cũng 
phải có 3 sát-na, như trong lộ An chỉ của người lợi căn. Chúng 
xuất hiện để thực thi phận sự: thanh lọc cảnh và tạo điều kiện 
cho đổng lực An chỉ sanh khởi. 


172 Quụ trình Tâm Pháp 


Đổng lực Dục giới có năng lực kém cỏi, muốn hoàn 
thành nhiệm vụ phải có ít nhất là 3 sát-na. 


Trong trường hợp xuất hiện tối đa cũng chỉ có 7 sát-na, 
vì năng lực (anubhaua) yếu kém so với đổng lực An chỉ, nên 
không thể bắt cảnh liên tục trong thời gian lâu hơn. Ví như 
giống cây nhỏ dù có gieo trồng ở đất nào chăng nữa, cũng chỉ 
phát triển đến một mức độ đó mà thôi, không thể phát triển 
hơn nữa. 


Đổng lực An chỉ sở dĩ có 1 sát-na, vì với thời gian có 
mặt chúng đã hoàn thành phận sự, không cần có thời gian lâu 
hơn. 


Chẳng hạn như tâm lộ đắc thiền, chỉ cần một sát-na tâm 
Thiên là đủ thanh lọc cảnh, chấm dứt Dục chủng 
(kamagotta) tiến sang Đáo đại chủng (mahaggatagotta). 


Hoặc trong lộ đắc Đạo, chỉ cần một sát-na Thánh đạo là 
sát trừ phiền não, vượt qua phàm chủng đạt đến Thánh 
chủng hay trong tâm lộ hiện Thông, tâm Thông chỉ khởi lên 1 
sát-na cũng đủ cho vị Thiền giả thị hiện những gì mình muốn. 
Trong trường hợp đặc biệt ở tâm lộ nhập thiền Diệt bấy giờ 
mới có hai sát-na đổng lực thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
vì diệt tâm hành (nanosankhara) là điều khó khăn nhất, nên 
tâm thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ phải sanh lên 2 sát-na 
mới hoàn thành nhiệm vụ. 


Nhưng nếu chúng xuất hiện trong trường hợp tối đa thì 
vô số, đó là do Hành giả có ý muốn an hưởng Thiền lạc hoặc 
Thánh lạc trong thời gian dài, chúng sẽ sanh khởi theo đúng ý 
lực (manobala) của vị ãy. 


Có kệ ngôn Palï minh dẫn như sau: 
Sattakkhattum parittam 
Maggabhrñña sakimn rnata 


Auasesani labbanti 


Quụ trình Tâm Pháp 173 


Jqauanani Dbahurmpi 
“Đổng lực Dục giới (chữ paritani ở đây ám chỉ Dục 
giới) nhiều nhất là 7 sát-na. Tâm Đạo và tâm Thông chỉ xuất 
hiện 1 sát-na, các đổng lực còn lại (tâm Thiền và tâm Quả 
Siêu thế) có thể hiện khởi vô số”. 
_ lI- VAI TRÒ CỦA TÂM HƯỚNG Ý MÔN VỚI 
ĐÔNG LỰC. 


Các vị A Xà Lê uyên thâm về tâm pháp dạy rằng: “ Tâm 
đổng lực khách quan (utthicitta) phải nhờ tâm Hướng Ú 
môn tiến dẫn cảnh sở tri, chúng mới có thể sanh lên để nhận 
biết”. 

Câu nói của các Ngài, chúng ta phải hiểu là trường hợp 
phổ thông của lộ ngũ môn và lộ ý đổng lực Dục giới 
(kama7auanamnanoduaraurthi) khi không có hữu phần Khách 
(agantukacrtta). 


Khi nói như thế, các Ngài ám chỉ 2 trường hợp này thôi, 
bởi vì nếu lộ ngũ hay lộ ý môn có hữu phần Khách, thì hữu 
phần Khách là tâm tự khởi lên không cần có sự trợ giúp của 
tâm Hướng ý môn tiến dẫn cảnh. 


Hoặc trong những tâm lộ An chỉ, có những tâm tự khởi 
lên mà không cần tâm Hướng ý môn tiến dẫn, như trong lộ 
đắc Đạo chẳng hạn, tâm Chuyển tánh, tâm Tiến bậc, tâm 
Đạo, tâm Quả Siêu thế, khởi lên đâu cần tâm Hướng ý môn 
tiến dẫn cảnh, hoặc tâm Quả Siêu thế trong lộ nhập Quả định, 
tâm Tam Quả, tâm Tứ Quả trong thời điểm xuất khỏi thiền 
Diệt. 

Những tâm ấy không cần Hướng ý môn dẫn nhập, vì có 
cảnh khác với cảnh của tâm Hướng ý môn, như trong lộ Đạo, 
cảnh của tâm Hướng ý môn và 3 sát-na Chuẩn bị, Cận hành 
và Thuận thứ là cảnh Hữu vi tướng, tâm Chuyển tánh, tâm 
Tiến bậc hay tâm Đạo, tâm quả Siêu thế là cảnh Níp-bàn. 


174 Quy trình Tâm Pháp 


Trong lộ nhập Quả định, tâm Hướng ý môn và 4 sát-na 
Thuận thứ nhận cảnh danh- sắc thực tính, trái lại tâm Quả 
Siêu thế nhận cảnh Níp-bàn. 

Có kệ ngôn bài Pali minh dẫn như sau: 

Nữrauga?am katha1m citarn?. 

Hoti netam hï samattam. 

NhJamo na Uu1aUgJd. 

Nữrodha phaladassana 

“ Tâm Khách có thể xuất hiện không cần đến tâm 
Hướng ú môn chăng? Các uLA Xà Lê tiền bối không nói rõ. 
Không có quụ luật nào rõ ràng, điều thấu rõ là khi xuất khỏi 
thiên Diệt tâm Quả không cần đến (tâm Hướng ú môn)”. 

II. CẢNH VÀ CÁC ĐỔNG LỰC TRONG TÂM LỘ AN 
CHÍ 

Đổng lực đại thiện hay đại Hạnh cùng sanh chung với 
đổng lực An chỉ trong một tâm lộ, cảnh và các đổng lực ấy 
có 3 trường hợp là: 

1. Tương ngộ, nhưng cảnh bất đồng. 

Tuy cùng chung trong 1 tâm lộ nhập Quả định 
(palasamapaffiutthi) nhưng cảnh của đổng lực thiện dục giới 
hay đổng lực Hạnh dục giới và đổng lực Quả Siêu thế khác 
nhau. 

Đổng lực Dục giới biết cảnh danh sắc hữu vi, còn đổng 
lực An chỉ biết cảnh Vô vĩ (tức là Níp-bàn). 

2. Tương ngộ, cảnh cũng tương đồng: 

Trong các tâm lộ sau đây, các đổng lực Dục giới và đổng 
lực An chỉ cùng biết 1 cảnh như nhau (về chân đế lẫn chế 
định) là: 


Quụ trình Tâm Pháp 175 


— Lộ đác thiền hiệp thế, lộ nhập thiền hiệp thế. Hai lộ 
này nhận cảnh là chế định. 


— Lộ thiền Cơ, lộ hiện Thông. Cả hai lộ này nhận cảnh 
là danh sắc hữu vI. 


— Lộ thiền Diệt nhận cảnh là danh pháp hữu vi. 
3- Tương ngộ, cảnh uừờa tương đồng uừa dị biệt. 


Trong lộ đắc Đạo, các sát-na Chuẩn bị, Cận hành và 
Thuận thứ nhận cảnh là hữu vi tướng, sát-na Chuyển tánh, 
sát-na Tiến bậc, Đạo và Quả Siêu thế nhận cảnh Níp-bàn. 

Chú ú: 

Trong lộ thiền Diệt, mặc dù có sát-na Quả Siêu thế (Tam 
Quả hay Tứ Quả) xuất hiện sau khi vừa xả thiền Diệt, tuy có 
cảnh là Níp-bàn, khác với các đổng lực dục giới nhận cảnh 
danh pháp hữu vi. nhưng sát-na Quả Siêu thế này không liên 
hệ gì đến các đổng lực Dục giới ấy, vì đây là thời điển vừa xuất 
khỏi thiền Diệt. 

Nên ghi nhận rằng vị Thánh muốn nhập thiền Diệt, 
trong giai đoạn chuẩn bị vị ấy nhập từ Sơ thiền đến Vô sở hữu 
xứ thiền, khi xuất ra mỗi tầng thiền, vị ấy đều quán danh sắc. 


Trong khi thực hiện “việc làm trước” (pubbakicca) thì lộ 
ý môn thông thường xuất hiện trong khoảng thời gian ấy. Sau 
khi nguyện xong lộ thiền Diệt xuất hiện nhận danh pháp làm 
cảnh, dứt 2 sát-na Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì tâm không 
sanh. 


- Giấc ngũ say có thể gọi là hữu phân định 
không? 

Chắc chắn là không, chúng chỉ có thể gọi là 
bhauangapatfi hay bhauangapatta (hữu phần có được). 


176 Quụ trình Tâm Pháp 


Bởi vì loại lạc trong giấc ngũ say, hầu hết chúng sanh ai 
cũng có thể nhận, còn Định lạc không phải là loại lạc phổ biến 
cho tất cả, Định lạc (samapatfisukha) chỉ có cho những Hành 
giả tinh tấn tu tiến. 

Chỉ riêng danh từ để gọi cũng nêu rõ điều khác biệt rồi, 
chữ samapofri nghĩa là tham dự một cách đúng đắn. 7ham 
dự uào cái gì ? Tham dự vào cảnh ưu việt. 


IV. LỘ TÂM SIÊU THẾ Ở CÁC CỐI. 
1- Lộ đắc Đạo 
Lộ đắc Sơ Đạo không xuất hiện ở 4 cõi Vô sắc. 


Lễ thường, vị Thánh Thinh văn là đệ tử của Đức Chánh 
Đăng Giác, vị ấy hấp thụ Giáo pháp từ Đức Phật để tiến tu 
qua nhiều hình thức như nghe pháp trực tiếp từ Đức Thế Tôn 
hoặc thông qua vị Thánh Thinh văn (các đệ tử của vị Thánh) 
hay học hỏi Kinh điển Giáo pháp ... rồi tiến tu. Khi đắc Thánh 
Đạo vẫn là đệ tử Đức Phật. 


Hành giả này sau khi thọ trì Tam quy nơi vị Tỳ-kheo 
(hoặc Sa di), sau đó dựa vào Pháp - Luật hành Minh sát 
chứng Đạo - Quả .... đều nương vào Giáo pháp của Đức 
Chánh Đăng Giác. 


Những điều này chỉ có ở cối năm uẩn, không thể xẩy ra 
ở cõi Vô sắc, nên lộ Sơ Đạo không có ở 4 cối Vô sắc. 

Trường hợp người phàm Tam nhân ở 7 cõi vui Dục giới 
hoặc ở 1o cối Sắc giới hữu tâm (trừ 5 cõi Tịnh cư), vị ấy chứng 
đắc được Sơ quả, khi mệnh chung tái sanh về cõi Vô sắc, vị ấy 
tiếp tục tu tiến Minh sát, quán danh uấn chứng đắc tiếp các 
Đạo cao, nên những lộ đắc Đạo cao xuất hiện tại 4 cõiVô sắc. 


Cũng nên ghi nhận rằng: vị Thánh vào lúc Tục sinh luôn 
có được niệm - tỉnh giác, biết rõ mình, nên dù tục sinh ở cõi 
người cũng thuộc gia tộc cao sang và có chánh kiến (tức là gia 
tộc đã quy ngưỡng tam bảo). Như Kinh văn có ghi “Vị thánh 


Quụ trình Tâm Pháp 177 


không sanh trong gia đình thấp hèn, chỉ sanh trong gia đình 
tốt đẹp, có nhiều tài sản”. 
(Thanh Tịnh Đạo). 
Mặt khác, vị Thánh khi tái sanh về cối Sắc hay cõi Vô 
sắc, sẽ không tái sanh vào cõi thấp hơn, nếu không tái sanh 
đến cõi cao hơn thì tái sanh lại chính cối ấy, nên vị Thánh Sơ 
quả tái sanh vào cõi Vô sắc sẽ không rơi xuống cối Sắc hay cối 
Dục nữa, chẳng lẽ mãi mãi là bậc Dự Lưu?. 


— Lộ đắc Sơ Đạo, Nhị Đạo và Tam Đạo không xuất hiện 
ở 5 cối Tịnh Cư (Suddhauasa), vì 5 cối này dành riêng cho 
Bậc Tam Quả chứng đạt Ngũ thiền Sắc giới. 


— Lộ đắc Đạo tầng thiền thấp không xuất hiện ở cối 
Thiền cao, như trường hợp ở cối Nhị Thiền sẽ không có tâm 
Đạo Sơ thiền, ở cõi Tam thiền không có tâm Đạo Sơ thiền hay 
tâm Đạo Nhị thiền .. . cõi Tứ thiền không có tâm Đạo sơ, nhị, 
tam, tứ thiền. Vì sao thế ? 


Chúng ta biết rằng: Những tâm quả thiền hiệp thế sẽ 
đưa chúng sanh tục sinh về cõi ấy, sau đó trở thành hữu phần 
cơ bản của chúng sanh này. 


Nếu vị Phạm thiên ở cối Nhị thiền chẳng hạn, thì hữu 
phần cơ bản sẽ không có 2 tâm sở Tầm (uiakkacetasikq) và 
Tứ (uicaracetasika). 


Vị ấy hành Minh sát sẽ tuần tự tiến từ Sanh diệt trí 
(udauabbauañana) cho đến khi đắc Thánh Đạo. Vào tuệ 
Minh sát thứ sáu là Dục thoát tuệ (muñcrtukamnuatañana) 
tâm Hành giả nhàm chán pháp hữu vị, vì đã có tuệ Minh sát 
già mạnh thấy các pháp hành sanh diệt mau chóng, nên có 
tâm kinh cảm pháp hữu vi, thấy trong Tam hữu không một 
hữu nào là an ổn, nên muốn thoát ly khỏi pháp hữu vi. 


Tiếp theo là Tuệ Quyết ly, nghĩa, là hành giả suy tư tìm 
phương pháp thoát ly khỏi pháp Hữu vị, khi trí già mạnh phát 


178 Quụ trình Tâm Pháp 


sanh tuệ Hành xả (sankharupekkhañana), khi tuệ Hành xả 
vững mạnh, tâm Hành giả càng co rút đối với các pháp hữu 
vị, ví như lông gà chạm vào hơi nóng của lửa. Cũng vậy, vào 
thời điểm này tâm hành giả càng co rút đối với các pháp hữu 
vi, không tha thiết pháp hữu vi. Do ý lực này cho dù vị Phạm 
thiên có chứng đạt Sơ thiền, nhưng khi tuệ Xuất khởi đạo 
(uu††thanagamnimuipassang) tức là Tuệ Hành xả cao tột và 
tuệ Thuận thứ sanh khởi thì 2 tâm sở Tầm - Tứ là pháp hữu vi 
“ngoại nhập” này không thể có mặt, vị Phạm thiên chứng đắc 
Đạo với trạng thái không tâm không tứ. Do vậy tâm Đạo 
Sơ thiền, tâm Đạo nhị thiền không sanh khởi, chỉ sanh khởi 
sát-na tâm Đạo tam thiền (thiền năm bậc). 


2- Lộ nhập thiên quả 


Vì sao cõi thiền cao không có tâm Đạo tâng thiền thấp 
nhưng lại có tâm Quả Siêu thế thiền thấp?. Như cối Nhị thiền 
không có tâm Đạo sơ thiền sao lại có tâm Quả Siêu thế Sơ 
thiền? 


Đây là do mãnh lực của lộ nhập Quả định. 


Cõi Thiền cao không có tâm Đạo thiền thấp, nhưng lại 
có tâm Quả Siêu thế thiền thấp là vì: 

VỊ Thánh Hữu học cõi cõi nhân lọai chẳng hạn, đắc Sơ 
thiền trước khi đắc Đạo nên có được tâm Quả Siêu thế Sơ 
thiền, khi mệnh chung tái sanh về cõi Nhị thiên do chứng Nhị 
thiền hiệp thế mà không chứng Đạo cao hơn, ở cõi này vị ấy 
nhập lại thiền Quả mà mình có trước đây (tức là Sơ Quả Sơ 
thiền). Do đó, tâm Quả Siêu thế sơ thiền có ở cõi Nhị thiền. 
Tương tự như vậy, ở cối Vô sắc không có tâm Sơ đạo nhưng 
lại có tâm Sơ Quả Ngũ thiền Vô sắc, đây là trường hợp vị 
Thánh tu tập chứng đạt Ngũ thiền Vô sắc giới rồi chứng Sơ 
Đạo, sau đó tái sanh về cối Vô sắc sẽ nhập Sơ Quả Định của 
tầng thiền ấy. 


Có bao nhiêu loại thiền Quả? 


Quụ trình Tâm Pháp 179 


Có tất cả 3 loại thiền Quả: 


a- Vị Thánh trước khi chứng Đạo, đã chứng thiền Chỉ 
tịnh, gọi là Santa7hanga, đây là trường hợp phổ thông cho tâm 
lộ thiền Quả. 

b- Vị Thánh tuy chưa chứng đạt thiền An chỉ nhưng 
ngay khi tâm Đạo sanh khởi, thì thiên chứng cũng đồng sanh. 
Như trường hơp Ngài Sariputta nghe Đức Phật thuyết bài 
Kinh Đa thọ cho Du sĩ Trường Trảo (Dighanakha) nghe, 
Ngài đưa tâm quán xét và chứng đạt quả A-la-hán, về sau 
Ngài thường nhập thiền Diệt Thọ Tưởng định. (Tâm Quả xuất 
khởi trong lộ thiền Diệt là tâm Tứ Quả ngũ thiền), trường 
hợp này các Ngài gọi là sammnasatÙjhana (thiền bám theo). 
Đây là do Định quyền mạnh. 


c- VỊ Thánh không có thiền Chỉ tịnh trước, hoặc thiền 
không phát sanh trong lúc chứng Đạo, nhưng vị Thánh này có 
trí tuệ già mạnh, tu tập tầng thiền tương ứng với Quả Siêu thế 
đã đạt, sẽ nhập được thiền Quả (tâm Quả Siêu thế có 5 chỉ 
thiền, vị ấy đắc Sơ thiền sẽ nhập được Sơ Quả Sơ thiền), 
trường hợp này các Ngài gọi là padakañana (thiền có nền 
tảng từ Trí). 


Như vậy, nếu tính lộ thiền Quả thì có 12o lộ, như sau: 


Bốn bậc Thánh Quả nhân với 5 tầng thiền nhân với hai 
hạng người độn căn (nandapañña) và lợi căn (†ikkhapañña) 
thành 4o lộ, nhân với 3 phương thức ỏ trên thành ra 120 lộ 
Thiền quả. 

Có câu hỏi rằng: Tâm làm việc Tục sinh về cõi Sắc là 
những tâm quả thiền Sắc giới. Vị Thánh Tam Quả không 
chứng thiền Sắc làm sao có thể sanh về cõi Sắc giới được? 


Tuy vị Thánh Tam Quả là bậc Lạc quán (sukhauipassana), 
khi sắp mệnh chung thì tâm Maggasiddhhana (thiền thành 


180 Quụ trình Tâm Pháp 


tựu từ Đạo) thường sanh khởi làm duyên, giúp vị ấy tái sanh 
về cõi Sơ thiền. 

Nếu như tâm Thiền tương ưng Đạo chưa sanh khởi thì 
vị Tam Quả chưa mệnh chung, dù vị ấy đang ngủ bị giết bất 
ngờ, trong giây phút cận tử, tâm thiền thành tựu từ Đạo 
(maggasiddhphanga) vẫn sanh lên trước khi xuất hiện tâm Tử 
(cuticitta). 


VỊ Thánh Tam Quả sanh về cối Ngũ tịnh cư 
(Suddhauasaq) là do chứng đắc Ngũ thiền, nhưng cũng có 
những vị sanh vào cối Quảng Quả (vehapphalabhuum]) là do 
ý muốn, hay do năm quyền yếu (cả năm quyền không có 
quyên nào vượt trội). 

3-Lộ hiện Thông. 

Lộ hiện Thông với lộ nhập thiền Diệt đều không có ở cối 
Vô sắc. 

Đối với lộ hiện Thông là hiển nhiên vì cõi Vô sắc không 
có đề mục Kasina. 

Riêng lộ nhập thiền Diệt cũng không, các Ngài bảo rằng 
“bì ở cối Vô sắc không có sắc Ú uật hau nhục thân”. 


Mặt khác, muốn nhập Thiền Diệt vị Thánh phải đi từ Sơ 
thiền cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, cối Vô Sắc 
không thể có thiền Sắc giới. Ngay chính tại cối Vô sắc, tầng 
thiền Vô sắc thấp không có ở cối thiền cao. 

Nói về lộ hiện Thông, thông thường hành giả phải tu tập 
đến thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi mới quay lại Ñgũ 
thiền Sắc giới tu tập Thần thông (iddhipada), cũng có trường 
hợp Hành giả đắc Ngũ thiền Sắc giới tu tập ngay thần thông 
vẫn thành tựu, vì trong quá khứ đã từng tu tiến thành tựu 
thông lực rồi. 

Có truờng hợp, do phước độ trong quá khứ tích lũy, khi 
tâm Đạo sanh lên thì thần thông cũng sanh lên, gọi là “Thông 


Quụ trình Tâm Pháp 181 


đồng sanh với Đạo” (abhiññasahagatamagga), như trường 
hợp Ngài Cula Panthaka chẳng hạn. 


Nên ghi nhận rằng: Thiền đồng sanh với Đạo hay Thông 
đồng sanh với Đạo chỉ có cho bậc A-la-hán mà thôi, vì khi đó 
Giới - Định - Tuệ của các Ngài đã viên mãn, nếu Định quyền 
mạnh thì thiền đồng sanh, nếu Tuệ mạnh thì Thông đồng 
sanh. 

Có câu hỏi rằng: khi thực hiện được Thông lực, có liên 
hệ đến 4 tầng thiền thấp không? 

Điều này phải có. Trong Vô ngại giải đạo 
(pafisambhrdamagga) có ghi rằng : “Cái gì là cận hành của 
thần thông? Đó là Sơ thiền phát sanh do viễn ly, Nhị thiền là 
lãnh vực của hỷ - lạc, Tam thiền là lãnh vực của xả - lạc, Tứ 
thiền là lãnh vực của phi khổ phi lạc”. 

Như vậy, sơ nhị, tam và tứ thiền (thiền năm bậc) là cận 
hành của lộ hiện Thông và lộ thiền Cơ là lộ Thuận thứ cho lộ 
hiện Thông. 

Lộ thiền Cơ (padakqajhana) khác với lộ Ngũ thiền 
(pañcamg†hana) ở điểm: Lộ Ngũ thiền nhận cảnh là Quang 
tướng chế định, trong khi lộ thiên Cơ hay lộ hiện Thông nhận 
cảnh danh pháp thực tính. 


nhận cảnh danh pháp. 

4-Lộ nhập thiên Diệt. 

q- Vì sao U† Sơ quả uà Nhị quả gọt là bậc có Định chưa 
Uiên rmnãn? 

- Vì hai bậc này chưa diệt trừ được Tham dục. 


Vị Thánh Tam Quả và Tứ Quả muốn an trú trong thiền 
Diệt, vị ấy phải làm chủ được 2 lực là: Chỉ lực và Quán lực. 


182 Quụ trình Tâm Pháp 


Gọi là lực (bala) vì có ý nghĩa là không rúng động: Sơ 
thiền không dao động bởi năm triền cái nên gọi là Chỉ lực, nhị 
thiền tâm không rúng động bởi tầm - tứ nên gọi là Chỉ lực. ... 
Do quán Vô thường, tuệ không bị rúng động bởi Thường 
tưởng, nên gọi là Quán lực. Do quán khổ nên không bị dao 
động bởi Lạc tưởng, nên gọi là Quán lực, do quán Vô ngã nên 
không bị dao động bởi Ngã tưởng, nên gọi là Quán lực..... 


Vị Thánh an trú trong thiền Diệt phải làm chủ được hai 
loại lực này. 


Nên ghi nhận rằng: VỊ A-la-hán lạc quán hay vị A-na- 
hàm lạc quán không làm chủ được Chỉ lực, nhưng về Quán 
lực các Ngài đã thành tựu viên mãn. 


Trong bốn điều làm trước (pubbakicca), ở cõi nhân loại 
của vị Thánh nhập thiền Diệt, nếu các Ngài chỉ thực hiện điều 
thứ tư là quan sát tuổi thọ, các vật dụng liên hệ của các Ngài 
vẫn không bị hư hại, nhưng các vật dụng khác ngoài ra có thể 
bị hư hoại, như Trưởng lão Mahanaga gặp phải, 


Được nghe rằng: Trưởng lão đi vào làng của mẫu thân 
để khất thực. Mẹ Ngài cung thỉnh Ngài ngồi vào phòng ăn 
cúng dường cháo, khi dùng cháo xong, Trưởng lão nhập vào 
định Diệt. Bõng nhiên phòng bị cháy, chư Tỳ-kheo cầm lấy 
tọa cụ của mình ởi ra ngòal. 


Dân làng tập trung lại để chữa cháy thấy Ngài vẫn ngồi 
im bất động, nói rằng:”VỊ sa môn này lười quá”. 


Khi chữa cháy xong, thấy Ngài vẫn ngồi yên lặng, y bát 
không hề suy suyển, dân làng cung kính đứng chấp tay đảnh 
lễ, mang bông hoa đến cúng dường. 

Truởng lão xuất định theo thời gian đã ấn định, nhìn 
thấy như thế nghĩ rằng: “Ôi ! Họ đã biết ta rồi“, Ngài liền bay 
lên hư không đi đến đảo Piyanagu. 


Quụ trình Tâm Pháp 183 


Mặt khác, nếu như vị Thánh ở cõi nhân loại, sau khi 
xuất khỏi thiền Vô sở hữu xứ, không làm bốn điều làm trước 
(chủ yếu là quán tuổi thọ), khi nhập thiền Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ đôi khi không đến định Diệt, lại tự an trú vào thiền 
Vô sở hữu xứ. 

Ngài Buddhaghosa có cho một ví dụ như sau: Có 1 
người chưa đi đến 1 hang động đầy nước, nhưng biết được 
con đường dẫn đến hang động đó. Người ấy không sắp xếp 
gọn gàng y phục, khi đến hang động, vì sợ ướt y phục nên trở 
lại bờ đứng. Như thế nào, cũng vậy, Vị Thánh muốn nhập 
định Diệt, vì không làm tiền phận sự (pubbakicca), khi nhập 
vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, sẽ trở lại an trú trong 
trong thiền Vô sở hữu xứ. Vì sao thế ? Vì Chỉ lực chưa đủ sức 
mạnh. 

Có lời hỏi rằng: Người chết và nguời nhập định Diệt 
khác nhau ra sao? 

Trong Mahafka có giải rằng: Người chết và vị nhập 
định Diệt, cả ba hành (thân hành, ngữ hành và tâm hành) đều 
tịnh chỉ. Nhưng người chết thì tuổi thọ dứt, hơi nóng diệt, các 
căn quyền (như mắt, tai, mũi... .) bị hoại, trái lại vị nhập định 
Diệt thì tuổi thọ, hơi nóng và các căn quyền vẫn còn. 

b- Vì sao khi xuất định Diệt lại là 1 trong 2 Thánh quả 
sanh khởi mà không có loạt tâm nào khác? 

Là do tác ý trước đây của vị Thánh Tam Quả hay Tứ 
Quả. Tức là các Ngài muốn an hưởng Vô dư Níp-bàn tạm 
thời, nên khi xuất khỏi định Diệt, tâm cũng hướng về Níp- 
bàn giới, do đó tâm Quả Siêu Thế sanh khởi trước tiên. 

Như Trưởng lão Ni Dhammadinna dạy rằng: “Này hiền 
giả Visakha, vị Tỳ-kheo khi xuất khỏi định Diệt, tâm vị ấy 
thiên về viễn ly....” 

(Trung Bộ Kinh). 


184 Quụ trình Tâm Pháp 


c- Định Diệt là hữu uti hau 0ô 0ï? Là hiệp thế ha Siêu 
thế? 


Nên biết rằng: Pháp nào có đặc tánh chơn đế rõ ràng đó 
là pháp hữu vi (sankhara hay sankhata) hoặc vô vi 
(asankhara hay asankhaia). 


Riêng thiền Diệt không có đặc tánh chơn đế như thế, nói 
hữu vi hay vô vi đều không được, cũng không xếp vào hiệp 
thế hay Siêu thế, vì không có tự tánh riêng. 


Nhưng nếu nói theo tính cách thành tựu (mipphanna) 
hay phi thành tựu (anipphanna) thì thiền Diệt được xem là 
pháp thành tựu, vì vị Thánh muốn nhập định Diệt phải tu 
tiến thành tựu 2 lực là Chỉ lực và Quán lực theo tuần tự mới 
có thể nhập định Diệt. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo phân Tuệ, Ngài 
Buddhaghosa có giải rằng: “Thiên Diệt là hữu uthaụ 0ô uị, là 
hiệpthế hqụ siêu thế đều không được, uì không có đặc tướng 
chơn đế. Nhưng uị Thánh nhập được Thiên Diệt phải tu tiến 
nhiều uề Chỉ lực uà Quán lực, nên Thiên Diệt được gọi là 
npphannadhamma (pháp thành tựu) không phải là 
anipphannadhưmmna (pháp phi thành tựu)”. 


d- Vì sao U† thánh nhập định Diệt ở cối dục có 7 ngàu ? 


Đức Thế Tôn có thuyết rằng: “Tất cả chúng sanh duụ 
tồn do uật thực. Một bữa ăn có thể duụ trì mạng sống 7 
ngàu”. (Tươmg ưng kửnh). 


Vì thế, ở cối Dục chỉ nhập được thiền Diệt 7 ngày, đây là 
nói về cõi người, riêng chư Thiên dục giới khó có cơ hội nhập 
định Diệt vì có quá nhiều thiên dục nên không tìm được sự an 
tịnh. 


Đối với vị Thánh Phạm thiên nhập định Diệt bao lâu 
cũng được, nhưng khi gần mệnh chung, phải xuất thiền Diệt 


Quụ trình Tâm Pháp 185 


sau đó mới chết, vì không có trường hợp mệnh chung trong 
lúc nhập định Diệt . 


e- Khi nhập định Diệt, tâm không sanh, cảnh không có, 
Uuì sao gọt là an lạc 2 


Vị Thánh an trú trong định Diệt là muốn tạm thời 
buông bỏ danh sắc. 


Lễ thường bậc Bất Lai và bậc Vô Lậu hằng nhàm chán 
danh sắc có trạng thái sanh diệt. Việc phải mang danh sắc này 
là một gánh nặng trên vai trong thời gian dài đã qua, nay vị 
ấy muốn tạm thời đặt gánh nặng xuống, muốn tạm ngưng sự 
tạo tác của danh sắc trong khoảng thời gian nào đó, tức là 
tạm thời xa lánh sự nguy hiểm để có sự an lạc trong chốc lát. 
Ví như người đi đường xa mệt nhọc với gánh nặng trên vai, 
nay tạm đặt gánh nặng xuống để có được sự an lạc. 


186 Quụ trình Tâm Pháp 


Quụ trình Tâm Pháp 187 


CHƯƠNG IV 
BÀI 21 


TÂM LỘ CẬN TỬ 


(Marariäsartnacittauttht) 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Maranasanna là hợp từ của Marana là chết và asanna 
là gần. 

Lộ tâm cận tử là tiến trình sinh diệt của tâm thức khi 
sắp kết thúc một cuộc sống. 


II Ý NGHĨA SỰ CHẾT 


Chết ở đây là tạm thời chuyển từ một ngũ uẩn này sang 
một ngũ uẩn khác, nghĩa là còn tái sinh trong Tam giới. 


Trái lại sự CHẾT VĨNH HÀNG là sự viên tịch 
(parimbana) của vị Thánh Vô lậu (Đức Chánh Giác, Đức Độc 
Giác và Đức A-la-hán), tức là không còn sanh trở lại trong 
tam giới. 

Chết là sự diệt tận Mạng quyền (ruifindriua), hơi nóng 
(usuna đồng nghĩa với tejodhatu) và tâm thức (uiññana), tức 
là cả ba pháp này đều hoại. 


188 Quụ trình Tâm Pháp 


Sự chết (cufi) khởi lên do một trong bốn nguyên nhân: 
Do tuổi thọ hết (ayuukhaua), do nghiệp diệt (kamrmnakkhaua), 
do cả hai cùng diệt và do bị đoạn nghiệp (upacchedakamma). 


Như Pa có dẫn giải: 

Auukkhauena kammnakkhquena ubhauakkhquena 
upacchedakkammuna ceti catudha maranuppdtfi namg. 

“Chết có bốn nhân: Thọ diệt, nghiệp diệt, cả hai diệt và 
sát nghiệp”. 

Thọ diệt (ayukkhaua) là sao ? 

Như người chết vì tuổi già, hay như vị chư Thiên cối Đạo 
Lợi, với tuổi thọ là 36 triệu năm tính theo cối người, tuy còn 
phước nhưng chết vì hết tuổi thọ. 

Nghiệp diệt (kam=~nakkhaua) là sao?. 


Là tuy còn tuổi thọ, nhưng phước đã hết nên chúng sanh 
này chết đi. 


Như trong thời chúng sanh có tuổi thọ là 1oO tuổi, 
chúng sanh này vì thiếu phước nên sống trong cảnh đói khổ, 
vất vả và chết trước tuổi thọ, 


Nên hiểu rằng: Khi tái sanh năng lực Tư tâm sở 
(cetanacetasika) là Sanh nghiệp rất mạnh, tạo danh uẩn 
cùng sắc uẩn mới, khi Sanh nghiệp bị tàn diệt (phước sanh 
làm người hoặc chư Thiên đã hết), năng lực Tư tâm sở của 
Sanh nghiệp trở nên yếu ớt, đình chỉ mọi hoạt động của danh 
sắc. Tuy còn tuổi thọ nhưng chúng sanh này chết đi. 


Hoặc như vị chư Thiên do tham dục nên mệnh chung 
trong khi còn tuổi thọ. 


Cả hai diệt (ubha+yakkhaydg) là sao? 


Một người sinh ra vào thời có tuổi thọ là 8o chẳng hạn, 
khi tròn đủ 8o tuổi bấy giờ Sanh nghiệp cũng vừa diệt, người 


Quụ trình Tâm Pháp 189 


này mệnh chung. Đây là sự chết do tuổi thọ diệt và Sanh 
nghiệp diệt. 
Do Sát nghiệp (upacchedakaka1nma) 


Là có một loại ác trọng nghiệp cắt đứt mạng sống thình 
lình, đoạn tận sanh nghiệp của người đó, ví như mũi tên đang 
lao về phía trước, bỗng có một trận gió mạnh nổi lên có sức 
mạnh chận đứng mũi tên, làm mũi tên rơi xuống đất. Cũng 
vậy, sức mạnh của một ác nghiệp nào trổ sanh, cắt đứt đi 
Sanh nghiệp khiến hữu tình ấy bị chết. Như thanh niên 
Nanda hay nàng Crfñca chẳng hạn. 

Ba cách chết trên gọi là chết hợp thời (kalamarand), 
còn chết do Sát nghiệp gọi là chết phi thời (akalamarang). 

Ví như cây đèn tắt do một trong bốn nhân: Do hết tim, 
do hết đầu, do hết cả hai hay do bất ngờ gió thổi mạnh tắt. Sự 
chết của chúng sanh cũng do bốn nhân như vậy. 

III- PHÂN TÍCH. 


Sự chết có hai phương thức: Tử còn tục sinh và Viên 
tịch. 

Như thế chúng ta có hai loại tâm lộ cận tử là: lộ cận tử 
còn tục sinh và lộ Viên tịch. 

Lộ cận tử còn Tục sinh có hai mô thức là lộ Ngũ môn 
cận tử và lộ Y môn cận tử. 

Riêng lộ Viên Tịch chỉ khởi lên qua ý môn mà thôi. 

Tuy nhiên đối với các vị Thánh A-la-hán tùy theo tác ý 
mà khởi lên theo hai cách: Viên tịch thông thường và Viên 
tịch đặc biệt. 

Đối với tâm lộ cận tử còn tục sinh, khi tâm Tục sinh 
sanh lên sẽ nhận một trong ba cảnh: cảnh nghiệp, cảnh 
nghiệp tướng và cảnh sanh thú tướng. 


100 Quụ trình Tâm Pháp 


Đây là 3 loại cảnh đặc biệt chỉ xuất hiện rõ ràng trong 
sanh khởi, bắt đầu một kiếp sống mới, đồng thời cũng là cảnh 
Chủ cho tâm hữu phần ở kiếp sống ấy. 


IV- LÝ GIẢI BA CÁNH THỜI CẬN TỬ. 


Ở thời Cận tử do sức mạnh của nghiệp, một trong ba cảnh 
sau đây sẽ khởi lên ở một trong sáu môn đó là: 


1. Ề Cảnh nghiệp (kammarammana) 


Người sắp lâm chung, một nghiệp thiện hay nghiệp bất 
thiện nào đó khởi lên cho người ấy. Nghiệp này có thế là một 
trọng nghiệp (garuka kamma) như thiền hang) hay năm tội 
đại nghịch: giết cha, giết mẹ. .. Những trọng nghiệp này rất 
mạnh, lấn át tất cả mọi loại nghiệp khác để hiện khởi thành 
cảnh rõ rệt cho tâm vào thời điểm cận tử. 

Nếu không có trọng nghiệp, một loại nghiệp khác khởi 
lên, nghiệp này có thể ở kiếp quá khứ, hoặc trong kiếp hiện 
tại. 

Nếu trong kiếp hiện tại là nghiệp thường làm, gọi là 
Thường nghiệp (acimmrakarmmmnag). Nghiệp này trở thành cảnh 
cho tâm trong lúc lâm chung. 

2. Cảnh nghiệp tướng. 

Là những vật có liên quan đến nghiệp đã tạo. 

Những vật này có thể là sắc, thính, hương, vị, xúc mà chúng 
sanh ấy đã dùng đến khi tạo nghiệp, như con dao đối với 
người đồ tể, bệnh nhân đối với vị lương y, hương hoa đối với 
người Phật tử giàu đức tin... 

3. Cảnh sanh thú Tướng. 

Gatfinimritta là dấu hiệu của cảnh giới, nơi mà người sắp 
chết sẽ tái sanh vào. 


Quụ trình Tâm Pháp 101 


Những dấu hiệu này có thể là lửa địa ngục, rừng, núi, 
tha1 bào người mẹ, cung điện của Đức Vua hay vườn hoa trên 
Thiên giới... 

Đã là dấu hiệu của cảnh giới thì chúng sanh không hoàn 
toàn bị lệ thuộc, tuy gafimimmiffta là dấu hiệu xấu, nhưng 
người ấy kịp thời chuyển đổi tâm bất thiện thành tâm thiện, 
có thế thoát khỏi sanh thú xấu. 


Như trường hợp một bà lão, thời bình nhật có dâng đến 
vị Tỳ-kheo bộ y vàng, khi sắp lâm chung bà thấy gatinimitta 
là lửa địa ngục, màu lửa giống màu y vàng mà bà đã cúng 
dường, một thiện tâm hỷ thọ khởi lên ngay thời điểm ấy, trở 
thành một cận tử nghiệp tốt đẹp, đưa bà sanh về Thiên giới. 


Cảnh nghiệp hiện khởi trong ý môn, cảnh Nghiệp tướng 
thì khởi lên qua sáu môn tùy theo trường hợp, như người sắp 
lâm chung chợt thấy chư Tăng, hay nghe tiếng tụng Kinh, 
hoặc ngữi được mùi hương của loại hoa thường cúng dường 
Tam bảo... 

Riêng về cảnh Sanh thú tướng chỉ khởi lên dưới hình 
thức chiêm bao, nghĩa là lúc chúng sanh ấy ở vào trạng thái 
hôn mê. Và cảnh Sanh thú tướng luôn luôn là sắc tướng. 

Nói cách khác, khi tâm thức đã muội lược, nghiệp hay 
nghiệp tướng không có khả năng làm cảnh cho tâm, bấy giờ 
cảnh Sanh thú tướng sẽ sanh lên. 


102 Quụ trình Tâm Pháp 


Quụ trình Tâm Pháp 193 


BÀI 22 


LỘ CẬN TỬ THÔNG THƯỜNG 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Lộ cận tử thông thường là lộ tâm khởi lên cho người 
sắp mệnh chung còn Tục sinh, theo cách thức phổ biến cho 
mọi chúng sanh. 


II PHÂN TÍCH 

Tâm lộ cận tử thông thường có hai phương thức: 

- Lộ cận tử khởi lên qua năm môn, gọi là lộ ngũ môn cận 
tử. 

- Lộ cận tử khởi lên qua ý môn, gọi là lộ Ý môn cận tử . 

A- LỘ NGŨ MÔN CẬN TỬ 
(Pañcaduaramaranasanndaurthi) 

1. Mô thức 

Khi năm cảnh xuyên qua ngũ môn đối với người sắp 
mệnh chung, làm khởi sanh cảnh Nghiệp tướng, tạo điều kiện 
cho tâm Tục sinh sanh lên, khởi đầu một kiếp sống mới, lộ 
tâm khởi lên trong điều kiện như thế gọi là lộ ngũ môn cận 
tử. 

Lộ ngũ môn cận tử có bốn trường hợp: 

— Đổng lực, Na cảnh, hữu phần và Tử tâm (cuficitta). 

— Đổng lực, Na cảnh và Tử tâm. 


194 Quy trình Tâm Pháp 


— Đổng lực, hữu phần và Tử tâm. 
— Đổng lực và Tử tâm. 


Mỗi môn có bốn trường hợp, như vậy có tất cả là 2o tâm 
lộ cận tử (4 lộ x 5s môn). 


2. Biểu đồ 
qa-Đổng lực, Na cảnh, hữu phầm uà tử tâm 


GXvXRXPX&S3XrXoXÐXeXzs2XŒSG2pX4XPX:XzxXÐXS) 


b-Đổng lực, Na cảnh uà Tử tâm 
@œXvXaXpXkXzXrXoXÐXscXzzXr®ŒfSX:4bXRXPX3XxX9X®) 


Ký hiệu: 

Pa: Pañcaurññana (năm thức). 

Ð: manoduaraua?ana (Đoán định hay phán đoán) là 
tâm Hướng ý môn. 

Tử: Cuficrrta (tâm tử). 

Hai tâm lộ này có được: 

— Sát-na: 12 sát-na tâm khách. 


— Thứ tâm: 45 thứ tâm khách ( 54 tâm Dục giới trừ 9 
đổng lực đại Hạnh). 


— Chặng: 7 chặng tâm khách. 
—. Người: 6 hạng người (trừ người Tam quả và Tứ quả). 
—_ Cõi: 11 cối Dục giới. 


c- Đổng lực, hữu phần uà Tử tâm. 


Quụ trình Tâm Pháp 195 


@XvXEXÐX<⁄E2XrXoXðX26rXGSXIøXEXPXKS6966) 


d- Đống lực uà Tử tâm. 


0XvXRX9X&kX:XrXoX9X:%'3XŒSX:øXRXPXSS96%) 


Hai lộ này có được: 

— Sát-na: 1o sát-na tâm khách. 

— Thứtâm: 37 thứ tâm khách. 

— Chặng: 6 chặng tâm khách. 

—. Người: 6 hạng người (trừ Tam Quả và Tứ quả). 


— Cõi: lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn có trong 26 cõi ngũ 
uẩn. Lộ tỷ môn, lộ thiệt môn và lộ thân môn có trong 11 cõi 
Dục. 


3- Biện giải. 
Hai lộ cận tử không có sát-na Na cảnh có được 37 tâm 


khách là lấy 54 tâm Dục giới trừ đi o đổng lực Hạnh Dục giới, 
trừ thêm 8 đại quả. 


Bậc Thánh Tam Quả do diệt trừ được tham dục, đồng 
thời khi sắp lâm chung các Ngài hướng về các pháp đã chứng 
đắc như thiền hoặc quả Siêu thế, nên năm trần cảnh không 
thể xâm nhập vào dòng ý thức của các Ngài, khi mệnh chung 
các Ngài sẽ sanh về cõi Thiền đã chứng đạt hay sanh về cối 
Tịnh cư (suddhauasa), hoặc sanh về cõi Sơ thiền (bậc Tam 
quả lạc quán). 

Vị Thánh Tứ quả khi sắp lâm chung, Ngài hướng về sự 
Viên tịch (parinibbang) và điều này cũng chỉ khởi lên trong ý 
môn chứ không thể qua năm môn được. 

Nên tâm lộ ngũ môn cận tử không có đối với hai bậc 
Thánh trên. 


106 Quụ trình Tâm Pháp 


Đối với phàm nhân, Thánh Sơ Quả, Thánh Nhị Quả vì 
chưa sát tuyệt được tham dục, do đó các trần cảnh còn chỉ 
phối tâm các Ngài và chúng có thể hiện khởi qua năm môn 
trong thời cận tử. 


Vị Thánh Tam quả Lạc quán, tuy không chứng đạt thiền 
Chỉ Tịnh, nhưng khi sắp xuất hiện tâm Tử thì tâm 
Maggasiddhyhana (tầm thiền sanh từ Đạo) sanh lên cho vị 
ấy (tâm này chỉ có riêng cho vị Tam quả Lạc quán vào thời 
điểm cận tử, tâm này phát sanh lên do năng lực sát tuyệt 
tham dục của Đạo thứ ba), rồi Tử tâm xuất hiện vị ấy tái sanh 
về cõi Sơ thiền (pathama7hanabhurmn)). 


B- LỘ Ý MÔN CẬN TỬ 
(manoduaramnarangasanndaurth)). 
1. Mô thức. 


Tương tự như lộ ngũ môn cận tử, lộ ý môn cận tử cũng 
có 4 trường hợp: 


— Đổng lực, Na cảnh, hữu phần và Tử tâm. 
— Đổng lực, Na cảnh và Tử tâm. 

— Đổng lực, hữu phần và Tử tâm. 

— Đổng lực và Tử tâm. 

Như vậy có 4 lộ ý môn cận tử căn bản. 

2- Biểu đồ. 

a) Đống lực, Na cảnh, hữu phần uà Tử tâm. 


b) Đống lực, Na cảnh uà Tử tâm. 


GXxX9 XS) ŒSG2XEX9XsX2XS) 


Quụ trình Tâm Pháp 197 


Hai lộ này có được: 


— Sát-na: 8 sát-na tâm khách (sát-na Hướng ý môn, 5 
sát-na đổng lực, 2 sát-na Na cảnh) 


— Thứ tâm: 32 thứ tâm khách (2o đổng lực Dục giới 
(trừ o tâm Hạnh) + 11 tâm Na cảnh + tâm Hướng ý môn) 


— Chặng: 3 chặng (khai môn, đổng lực và Na cảnh) 
—. Người: 7 hạng người (4 phàm và 3 quả Hữu học). 
—_ Cõi: 11 cõi Dục giới. 

c) Đổng lực, hữu phần uà Tử tâm. 


GSXPXS3ĐXI2Œ9G2X4XPXSð XS) 


d) Đổng lực uà Tử tâm. 


GXSXPXSX%9G5XAX9XSð 6) 


Hai lộ này có được: 


— Sát-na: 6 sát-na tâm khách (sát-na Hướng ý môn, 5 
sát-na đổng lực). 


- Thứ tâm: 21 thứ tâm khách (Hướng ý môn và 2O 
đổng lực Dục giới (trừ o đổng lựcHạnh Dục giới), 


— Chặng: 2 chặng (khai môn và đổng lực) 
— Người: 7 hạng người (trừ bậc Tứ quả) 
—_ Cõi: 3O cối hữu tâm. 


2. Biện giải 


108 Quụ trình Tâm Pháp 


Trong lộ cận tử ngũ môn và lộ cận tử ý môn, đúng ra 
cũng có sát-na hữu phần Khách, nhưng không cần thiết phải 
nêu ra. 


a) Vì sao có xen hữu phần rồi đến Tử tâm? 


Đời sống chúng sanh được duy trì bởi danh mạng quyền 
(IuiHindriuanama) và sắc mạng quyền (Tuitindriyarupa), 
hai loại mạng quyền này gọi chung là jvitindriya . 


Khi tuổi thọ diệt thì hai loại mạng quyền cùng diệt, nói 
cách khác khi Sanh nghiệp diệt thì hai loại mạng quyền trên 
cùng diệt. 

Sắc mạng quyền là loại sắc do nghiệp tạo, sắc nghiệp 
(kammajarupa) gồm có o9 đoàn: Đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn 
tỷ, đoàn thiệt, đoàn thân, đoàn ý vật, đoàn nam tính, đoàn nữ 
tính, đoàn mạng quyền, 8 đoàn kia (ngoại trừ đoàn mạng 
quyên) bị hoại, chúng sanh vẫn tồn tại, nhưng khi đoàn mạng 
quyền diệt thì chúng sanh ấy chất. 


Theo quy luật, khi tâm Tử diệt bấy giờ sắc mạng quyền 
cũng phải diệt. 

Đời sống sắc mạng quyền dài hơn đời sống tâm pháp 17 
lần, do đó khi Sanh nghiệp bắt đầu muội lược, không còn khả 
năng trợ sanh cho sắc mạng quyền, sắc mạng quyền cứ mỗi 
sát-na tiểu diệt đi một đoàn mà không sanh, cho đến khi Tử 
tâm xuất hiện, chúng chỉ còn ba đòan và diệt đồng thời với 
tâm Tử. 

Như vậy, kể từ tâm Tử trở về trước 17 sát-na (kể luôn 
tâm Tử) thì sắc mạng quyền phải diệt mà không sanh. Khi 
sát-na đổng lực thứ năm (hay sát-na Na cảnh thứ hai) diệt mà 
sắc mạng quyền còn đến 6 bọn, bấy giờ một hữu phần cơ bản 
sanh khởi giúp cho danh mạng quyền kéo dài tuổi thọ thêm 3 
sát-na tiểu để cùng với sắc mạng quyền đồng diệt với tâm Tử. 


Quụ trình Tâm Pháp 199 


Vào sát-na đổng lực thứ 5 hay sát-na Na cảnh thứ 2, sắc 
mạng quyền chỉ còn ba bọn, thì sát-na hữu phần cơ bản 
không cần phải sanh lên. 


b) Tâm Tử là loại tâm nào? 

Tâm Tử chính là loại tâm hữu phần cơ bản, sanh lên lần 
cuối cùng rồi chấm dứt, nên gọi là tâm Tử. 

Có quan điểm sai lầm cho rằng: Chính Tử tâm này là 
tâm Tục sanh trong kiếp kế đó. 


Thật ra, Tử tâm chỉ là loại hữu phần cơ bản xuất hiện 
vào thời điểm cuối cùng của kiếp sống cũ, còn tâm Tục sinh là 
tâm khởi đầu kiếp sống mới, chúng chăng liên quan gì nhau 
cả. 

Điều rõ ràng nhất là : ba cảnh Chủ ở kiếp sống ấy với ba 
cảnh trong thời cận tử, thông thường chúng không giống 
nhau.Do đó, không thể bảo “tâm Tử ở kiếp này chính là tâm 
Tục sinh ở kiếp sau”. 


Chính những sát-na đổng lực trong thời cận tử là yếu tố 
quyết định cho kiếp sống mới. 


Khi tâm Tử diệt sự chết mới thật sự xảy ra, khi ấy 3 loại 
sắc: sắc tâm (œfta7arupa), sắc vật thực (aharg7arupg) và sắc 
nghiệp (kammnaj7arupa), chậm lắm là sau 17 sát-na tâm sẽ 
diệt hoàn tòan. Riêng sắc âm dương (ufu7arupa) vẫn tiếp tục 
sanh điệt cho đến khi thân xác trở thành cát bụi. 

c) Đổng lực trong lộ cận tử. 

Giai đoạn đổng lực trong thời điểm này vô cùng quan 
trọng, tuy chúng yếu ớt chỉ có 5 sát-na . 

Chính vì yếu ớt nên chúng rất dễ chuyển đổi từ thiện 
sang bất thiện, hay từ bất thiện sang thiện như bà lão ở câu 
chuyện nêu phần trước. Tuy nhiên đây chỉ là những trường 
hợp đặc biệt ngoại lệ. 


20O Quụ trình Tâm Pháp 


Đống lực trong lộ cận tử có tâm quan trọng, vì nhiệm vụ 
chủ yếu của chúng là tạo duyên cho kiếp sống mới 
(abhinauakarana) qua Thường nghiệp được tạo trữ trong 
thời bình nhật. 


Chúng ta hãy lấy hình ảnh người Phật tử nhiệt tâm, 
thường tạo phước với tâm có trí không có sự trợ giúp đồng 
sanh với thọ hỷ (tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ) để minh họa. 


Khi sắp lâm chung một đối tượng tốt đẹp liên hệ với 
nghiệp tốt khởi lên qua 5 môn (cảnh nghiệp tướng) hay là 
một việc làm tốt đẹp thường ngày khởi lên qua ý môn (cảnh 
nghiệp), bấy giờ luồng đổng lực sanh khởi là tâm thiện thọ hỷ 
hợp trí vô trợ khởi lên một cách tự nhiên vì khi ấy triều tâm 
yếu ớt, nó không có khả năng chọn lựa, suy xét như trong thời 
bình nhật. 


Vua Du{††hagamimi xứ Tích Lan, thường đặt bát cho chư 
Tăng trước khi dùng bữa, chính loại Thường nghiệp này trổ 
sanh lúc vua sắp băng hà, giúp Đức vua tái sanh về cỏi Đâu 
suất (Tusita). 


Còn loại ác thường nghiệp được tạo bằng đổng lực bất 
thiện, vào lúc cận tử đổng lực bất thiện này cũng khởi lên một 
cách máy móc, để đưa chúng sanh ấy rơi xuống khổ cảnh. 


^ 


Sự “trỗi dậy” của loại Thường nghiệp, tạo điều kiện cho 
sanh thú tốt hay xấu trong thời cận tử, nên luồng đổng lực 
trong lộ cận tử vô cùng quan trọng. 


Nên ghi nhận rằng: Lộ cận tử này chẳng phải là một lộ, 
mà trải qua hàng trăm hàng ngàn lộ, lộ cận tử cuối cùng xuất 
hiện Tử tâm quyết định đến cảnh giới tái sanh của chúng 
sanh ấy. 

d) Cận tử nghiệp là loại nghiệp nào? 


Trước tiên nên hiểu khái lược về Nghiệp . 


Quụ trình Tâm Pháp 201 


Chữ Kamma của Pali hay chữ Karma của Phạn ngữ là 
“hành động ha uiệc làm”. Nói chính xác hơn, nghiệp là “ý 
Truốn làm”. 


Theo Abhidhamma, có 2o tầm tạo nghiệp cho quả khác 
thời gian (vipaka) đó là 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới 
và o tâm thiền thiện. 

Các vị Thánh Vô lậu như Đức Phật, Phật Độc giác hay vị 
A-la-hán không còn tạo nghiệp để có hậu quả (uipakq), loại 
nghệp mà các Ngài làm là nghiệp đồng sanh 
(sahagatakammg), tức là khi việc làm chấm dứt thì quả cũng 
chấm dứt, không lưu lại chủng tử cho quả về sau. Chỉ có bậc 
Thánh Hữu học và phàm nhân bị chi phối bởi nghiệp khác 
thời kỳ (kamưnauipaka). 

Những tâm Siêu thế như tâm Đạo không được xem là 
kammauipdka, bởi vì loại tầm này có khuynh hướng tận diệt 
nghiệp. 

Trong tâm Siêu thế, trí tuệ (pañña) là chủ yếu trái lại 
trong những tâm bất thiện hay thiện hợp thế thì cetana (Tư 
tâm sở) là yếu tố chánh. 

Nghiệp được phân tích theo ba khía cạnh: Sức mạnh, 
phận sự và thời gian. 

* Nghiệp theo sức mạnh. 

Tùy theo sự cố ý (cefana) trong tâm thiện hay tâm bất 
thiện mà sức mạnh của nghiệp mạnh yếu khác nhau. Có 4 
loại nghiệp phân theo sức mạnh: 


- Trọng nghiệp (garukakammna) 

Là loại nghiệp nặng nhất, dù thiện hay bất thiện chắc 
chắn sẽ trổ sanh quả trong hiện tại hoặc ngay trong kiếp kế. 

Trọng nghiệp này, nếu là thiện thời thuộc về ý nghiệp 
như các tâm Thiền hanacitta), nếu là bất thiện thì đó là 


202 Quụ trình Tâm Pháp 


năm tội đại nghịch: giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, phá 
hòa hợp Tăng và làm thân Phật chảy máu. Phạm vào 1 trong 5 
điều trên là phạm vào Vô gián nghiệp (anantarakamma), 
nhất định phải rơi vào địa ngục, như trong Nhị Đề Kinh có 
ghi “ Tất cả pháp tà cho quả nhất định” là nói đến 5 ác trọng 
nghiệp này. 


Một hành giả chứng đắc Thiền định, nhưng về sau tạo 
một nghiệp Vô gián. thiền định ấy bị hoại ngay, đồng thời y 
phải nhận lấy quả rơi vào địa ngục. Như Đề bà đạt đa 
(Deuadatta) chứng đạt 5 Thông phàm, chỉ vì có ý nghĩ “Ta 
hãy là người lãnh đạo tăng chúng”, năm thần thông bị hoại 
tiêu, về sau lại phạm Vô gián nghiệp, mệnh chung rơi vào địa 
ngục Vô gián. Đức vua A7afasaftu (A Xà Thế) phạm vào tội 
giết cha, nên không thể chứng Sơ quả, mệnh chung rơi vào 
địa ngục Đồng sôi. 


Có câu hỏi rằng: Một người không biết đó là cha, mẹ hay 
vị A-la-hán, giết chết những vị ấy có phạm Vô gián nghiệp 
không? 


Vẫn phạm vào Vô Gián nghiệp, vì sao? Vì đó là những 
đối tượng bất khả xâm phạm, ví như chất độc cực mạnh, dù 
biết đó là chất độc hay không biết, uống vào vẫn chết như 
nhau. 

Trong Samantapasadika (Sớ giải về luật) có giải rằng: 
Một người đặt bãy thú, chăng may cha mẹ y rơi vào bẩy ấy 
chết, y phạm vào Vô gián nghiệp. 

- Cận Tử nghiệp (asannakamma). 

Là nghiệp được tạo thành khi sắp mệnh chung. Vì 
nghiệp này rất quan trọng nên nhiều nghi thức được tổ chức 
giúp người sắp chết có được hay nhớ lại các nghiệp lành để tái 
sanh vào nhàn cảnh (sugari). 


Quụ trình Tâm Pháp 203 


- Thường nghiệp (acimmakamma). 


Còn gọi là Tập quán nghiệp, đây là nghiệp thường làm 
và thường nhớ đến khi sắp lâm chung. 


Chính những hành động thường làm ấy trở thành một 
tập quán, tác thành cá tánh riêng cho mỗi chúng sanh. Điều 
này đã giải thích vì sao trong một gia đình đạo đức lại có 
người con hư hỏng, trái lại trong một gia tộc suy đồi lại có 
người lương thiện. 


- Tích lũy nghiệp (ka{attakamma). 


Còn gọi là nghiệp Vô ý, tức là những loại nghiệp tạo ra 
trong lúc vô tình, hay những nghiệp nhỏ nhoi chút ít. 


Loại nghiệp nhỏ nhoi này tích lấy lâu ngày cũng trở 
thành nhiều và có kết quả lớn. 


Đức Phật dạy trong Pháp cú Kinh rằng: 

Papdñi ce puriso kauira 

Na tam kauïra punappuna1mn 

Na tamhi chandam kaurratha 

Dukkho papassq uIccquo. 

“ Nếu người kia làm điều ác, người ấu không nên lập 
m sp lạt, không nên thỏa thích trong uiệc ác, tích ác tức thọ 


(PC 117) 
Puññam ce pur†so kaura. 
Kau1rath etam punappuna1mn 
Tamnh1i chandam kauiratha 


Sukho puññassq uccquo. 


204 Quụ trình Tâm Pháp 


“Nếu người tạo phước báu, phới lập đi lập lại, phới 
thỏa thích trong điều thiện ấu, tích trữ nghiệp lành là hạnh 
phúc” 

(PC 116) 


Như vậy, loại cận tử nghiệp là: Khi tạo ra 1 trọng nghiệp 
thì vào lúc sắp lâm chung loại nghiệp này trở thành cảnh 
nghiệp cho chúng sanh ấy (hành giả đắc thiền mà không hoại 
thiền thì cảnh nghiệp này sanh khởi, nếu hoại thiền thì xem 
như trọng nghiệp này không trổ quả). 


Nếu không có loại trọng nghiệp thì khi ấy Tập Quán 
nghiệp sẽ tạo thành cảnh nghiệp hoặc cảnh nghiệp tướng 
trong thời cận tử. 


Nếu cả hai không có, bấy giờ nghiệp Tích lũy nghiệp sẽ 
đảm nhận vậy. 


* Nghiệp trả quả theo phận sự. 
- Sanh nghiệp (anakakamma) 


Khi tâm Tử vừa diệt, một thức Tục sinh sanh khởi, tạo 
một đời sống mới, tâm này là 1 loại tâm quả có từ tâm thiện 
hay tâm bất thiện, nghiệp tạo thành tâm Tục sinh ấy có tên 
gọi là Santh nghiệp hay gọi là nghiệp Tái Tục. 


Theo bản Sớ giải, nghiệp Tái tục là nghiệp tạo nên danh 
uẩn và sắc uẩấn mới, khởi đầu một kiếp sống khác. 

Ở cõi người, có ba đoàn sắc đồng sanh với thức Tục 
sinh sanh, gọi là sắc Tục sinh, đó là đoàn thân (kauadasaka), 
đoàn tính (nam hay nữ) (bhauadasaka) và đoàn ý vật 
(uatthudasaka). 


Nếu ở cõi trời Dục giới hay 1 số chúng sanh đọa xứ (ngạ 
quỷ, A Tu La), đồng thời với thức Tục sinh thì các bọn sắc 
nghiệp đều sanh khởi (vì đây là những chúng sanh hóa sanh). 


Quụ trình Tâm Pháp 205 


Ở cõi Phạm Thiên giới, đồng sanh với thức Tục sinh là 3 
đoàn: Đoàn ý vật, đoàn nhãn và đoàn nhĩ. 

Sanh nghiệp có mặt cả thời tục sinh lẫn thời bình nhật, 
nhưng quan trọng nhất là vào thời tục sinh. 


Công tử Soreyya phạm lỗi với Ngài Maha Kaccayana, từ 
nam nhân chuyển thành nữ nhân, sau đó Công tử sám hối 
Trưởng lão thì thân nữ nhân lại trở thành nam nhân. Đây là 
Sanh nghiệp thời bình nhật. 


- Trì nghiệp (upatthambhakakamma), 

Còn gọi là nghiệp nuôi dưỡng, là loại nghiệp nối tiếp 
theo Sanh nghiệp, có phận sự cấp dưỡng, gìn giữ Sanh nghiệp 
cho đến khi mệnh chung. 


Nếu Sanh nghiệp là thiện thì Trì nghiệp cũng là thiện, 
Trì nghiệp này làm cho Sanh nghiệp càng tốt đẹp thêm, trái 
lại nếu Sanh nghiệp là bất thiện thì Trì nghiệp cũng là bất 
thiện, sẽ làm cho Sanh nghiệp đã xấu càng xấu hơn. 


- Chướng nghiệp (upaprtladakakammna) 


Nghiệp này trái lại với Trì nghiệp, nó có khuynh hướng 
làm giảm năng lực của Sanh nghiệp. 


Một người sanh ra với Sanh nghiệp tốt, Chướng nghiệp 
xen vào, làm giảm sự tốt của Sanh nghiệp, khiến người ấy có 
thể bị đau đớn, bệnh hoạn. Hoặc một người sanh ra bởi Sanh 
nghiệp xấu, Chướng nghiệp xen vào khiến cho sự xấu ấy 
giảm thiểu. 

Tóm lại, Chướng nghiệp là một loại nghiệp nghịch với 
loại nghiệp đang có, nó chen vào để trả quả, nếu nghiệp đang 
có là thiện thì Chướng nghiệp là bất thiện và ngược lại. 


Điều này đã giải thích vì sao 1 người đang sung mãn tài 
sản, đần đần bị lụn bại và ngược lại . 


206 Quụ trình Tâm Pháp 


- Đoạn nghiệp (upaghatakakarmnma). 
Là nghiệp cắt đứt Sanh nghiệp. 


Theo Định luật nghiệp báo, tiềm năng của Sanh nghiệp 
có thể bị tiêu diệt bởi một năng lực mạnh hơn. Nghiệp này có 
năng lực mạnh hơn Chướng nghiệp, chẳng những chống lại 
mà còn cắt đứt cả Sanh nghiệp. 


Trường hợp Đề Bà Đạt Đa (Deuadaria) là một minh 
chứng cho cả bốn loại nghiệp trên. Nhờ thiện Sanh nghiệp 
nên ông tái sanh vào dòng Hoàng tộc Thích Ca (sakya), Trì 
nghiệp là thiện nên ông sống đời sống Vương giả an lạc nơi 
cung điện, Chướng nghiệp xuất hiện là bất thiện nên khiến 
ông chịu bị nhục nhã, bị trục xuất ra khỏi Tăng đoàn. Và 
Đoạn nghiệp chấm dứt kiếp sống của ông một cách bi thảm. 


* Nghiệp trả quả theo thứ tự. 
- Hiện nghiệp. 
Là loại nghiệp cho quả ngay trong kiếp sống hiện tại. 


Theo Abhidhamma chính luồng đổng lực là tác năng 
quyết định trong việc nghiệp trả quả theo thứ tự thời gian. 


Trong luồng đổng lực có 7 sát-na, thì sát-na đầu tiên tuy 
yếu nhất nhưng lại cho quả trong hiện tại. 


Các Giáo thọ sư đã cho 1 ví dụ như sau: Trong một 
chuồng bò có những con bò mạnh, yếu khác nhau. Một con 
bò tuy yếu nhất nhưng lại đứng gần cửa chuồng, khi cửa 
chuồng mở thì nó xông ra trước tiên. Cũng vậy, tuy sát-na 
đổng lực thứ nhất yếu nhất nhưng là sát-na đầu tiên trong 
luồng đổng lực nên khi có duyên hội tụ để trổ quả thì nó cho 
quả trước tiên ngay trong hiện kiếp ấy. 

Hiện nghiệp được hiện khởi có hai loại: Từ 1 trong 7 
ngày, tức là khi tạo nghiệp thì trong vòng 7 ngày sẽ trổ quả, 
như trường hợp nông dân Pumma, bà Hoàng Malhka, Bà la 


Quụ trình Tâm Pháp 207 


môn Culekasataka, đây là những quả thiện. Còn quả ác xấu 
như thanh niên Nanda, nàng Crñca, Dạ xoa Nanda.... 


Các Ngài bảo rằng: Đối với quả thiện được trổ sanh 
trong vòng 7 ngày, đó là do tâm thiện cao thượng có 3 nhân 
thù thắng (/hetukamukkaftha citta). Đó là tâm thiện có trí 
đầy đủ ba Tư (cetana) 


Chữ Ukkaffha là do U + với ngữ căn KAS, U là ở trên, 
ngữ căn KAS là kéo lên. 


Đối tượng tạo phước là bậc đáng cúng dường, vật cúng 
dường phát sanh đúng pháp. 


Một nghiệp thiện đầy đủ 3 pháp này, gọi là nghiệp cao 
thượng sẽ cho quả trong vòng 7 ngày, như bà Mĩalhika cúng 
dường bánh đậu đến Đức Phật, chiêu hôm ấy được làm 
Hoàng Hậu của vua Pasenadi ( Ba Tư Nậc). 

Còn ác nghiệp trổ quả trong vòng 7 ngày vì có ác tâm 
quá mạnh đối với bậc Thánh Vô Lậu có ân đức lớn. 

Hiện nghiệp trổ quả từ ngày thứ 8 trở đi là do thiện 
nghiệp được tạo bởi tâm thiện có ba nhân kém hơn 
(thetukamomakactfa). Trường hợp kém hơn này có hai 
loại: 

— Tuy tâm thiện có 3 nhân thiện, nhưng lại thiếu một 
trong ba Tư, hoặc đối tượng không trong sạch, hoặc vật cúng 
dường không phát sanh đúng pháp. 

— Là tâm thiện Nhị nhân thù thắng. 

Nếu trong hiện kiếp, Hiện nghiệp không trổ quả thì sẽ 
trở thành Vô hiệu nghiệp (ahosikamma). 

- Sanh báo nghiệp (upapa7]auedamua karmnma). 

Chập sát-na yếu ớt thứ 2 là sát-na đổng lực thứ 7, sẽ cho 
quả ở kiếp kế tiếp. 


208 Quụ trình Tâm Pháp 


Nếu trong đời sau kế đó không trổ quả được thì sẽ trở 
thành Vô hiệu nghiệp (ahosikamma). 


- Hậu báo nghiệp (aparapariua uedanrua kamma). 


Năm sát-na đổng lực ở giữa sẽ cho quả bất kỳ lúc nào 
cho đến khi chứng đạt Vô dư Níp-bàn. 


Không một al, ngay cả Đức Chánh Đăng Giác, khi còn 
Hữu dư Níp-bàn cũng không tránh khỏi loại nghiệp này. 


- Vô hiệu nghiệp (ahosikamma). 


Không có một loại nghiệp nào nhất định cho nghiệp 
này, gọi là Vô hiệu vì khi đến thời trổ quả mà không trổ quả 
được thì trở thành vô hiệu. Hoặc đã trả quả xong rồi, không 
còn cho quả nữa. 


e) Vì sao lộ cận tử không có HPVQ? 


Thông thường, trong lộ ý cận tử cảnh nghiệp, cảnh 
nghiệp tướng và cảnh thú tướng thuộc về danh pháp. 


Sắc thành tựu hiện tại không có cơ hội làm cảnh trong lộ 
ý cận tử, chỉ có sắc ý vật có thể làm cảnh được mà thôi (Vật 
cảnh tiền sanh y duyên-Vattharammanapurejatanissaua 
paccaua) nhưng trường hợp này không phổ thông, là trường 
hợp cá biệt ngoại lệ và khi ấy sẽ có HPVQ trong tâm lộ cận tử. 


Quụ trình Tâm Pháp 2090 


BÀI 23 


TÂM LỘ TỤC SINH 


(Pa{isandhiuiffiantauttht) 


I. ĐỊNH NGHĨA 

Pafisandhï là nối liên, tức là nối tiếp giữa kiếp sống cũ 
và kiếp sống mới. 

Vào thời điểm tâm Tử diệt đi, một sát-na tâm mới sanh 
khởi nối liền giữa hai kiếp sống, thời điểm này gọi là thời tục 
sinh, tâm làm phận sự nối liền ấy có tên gọi là thức Tục 
sinh. 

II. GIẢI VỀ TÂM LỘ TỤC SINH 

1. Lộ tục sinh 


Biểu đồ 


Sau khi tâm Tục sinh diệt đi trải qua 14 sát-na hữu 
phần, bấy giờ lộ tâm Khách đầu tiên sanh lên, gồm có Hướng 
ý môn, 5 sát-na đổng lực, 2 sát-na Na cảnh rồi dòng hữu 
phần lại sinh diệt trôi chảy. 

Tại sao phải có 14 sát-na hữu phần?. 


Theo quy luật, Sanh nghiệp là nghiệp tạo tác danh uẩn 
và sắc uẩn. Danh uẩn có đủ sức mạnh mới có thể dung nạp, 
nhận lãnh cảnh mới. 


210 Quụ trình Tâm Pháp 


Ở cõi năm uẩn, khi khởi đầu một kiếp sống, thời gian để 
danh uẩn vững mạnh phải trải qua 14 sát-na tâm, đồng thời 
khi ấy sắc ý vật (hadaauathu) cũng vững vàng. 


Theo lộ sắc (rupautthi), khởi đầu tâm Tục sinh có đoàn 
ý vật sanh lên, cứ mỗi sát-na tiểu của tâm, sắc ý vật sanh lên 1 
đoàn, đến sát-na tâm thứ 17 thì bình số là 51 đòan. Như vậy 
phải trải qua 1 sát-na tâm Tục sinh, 16 sát-na tâm hữu phần, 
khi ấy sắc ý vật đã vững mạnh, giúp cho tâm nhận lãnh cảnh 
mới, làm sanh khởi lộ tâm khách đầu tiên trong cuộc sống 
mới. 

Vì sao tâm đổng lực trong lộ Tục sinh chỉ có 5 sát-na? 
Tâm đống lực đó là tâm gì? 


Sở dĩ, đổng lực trong lộ Tục sinh chỉ có 5 sát-na, vì các 
danh uẩn vừa vững mạnh tuy lãnh nạp được cảnh mới nhưng 
không thể kéo dài thời gian lâu, ví như đứa bé vừa biết đi, tuy 
đi được nhưng không thể đi lâu 

Và đổng lực trong lộ Tục sinh phải là tâm tham đồng 
sanh với hỷ thọ, nó sanh lên để làm phận sự “ưa thích” với 
kiếp sống mới (bhaua- mnikanfi jauanag), cho đà là Bồ Tát 
Chánh Đăng Giác tái sanh trong kiếp chót, đổng lực này cũng 
phải là tâm tham, vì nó chịu ảnh hưởng từ tâm Tục sinh, tâm 
Tục sinh bị thúc đấy bởi Vô minh tùy miên (auÿ7anusagq) và 
Ái tùy miên (anhãnusaua). 

Chính Ái tùy miên tạo thành sanh hữu (Jãtibhaqua) và 
nghiệp hữu (kammabhaua), do đó đổng lực trong tâm lộ Tục 
Sinh chính là loại tâm tham để hòa nhập với kiếp sống mới. 

Vì sao có tâm Na cảnh trong lộ Tục Sinh? 

Trong cối Dục giới, tất cả những tâm lộ Tục Sinh đều 
phát sanh Na cảnh vì ảnh hưởng của tâm tham đối với cảnh 
dục giới quá mạnh. 


Quụ trình Tâm Pháp 211 


Còn ở cõi Sắc và Vô Sắc thì Na cảnh không xuất hiện, 
tuy đổng lực là tham nhưng nhiệm vụ chính của đổng lực 
trong lộ Tục Sinh là “bám” vào cối mới, nếu sanh hữu thích 
hợp với nó, nó sẽ “bám cứng” do đó có Na cảnh, bằng không 
thì chỉ “bám” mà thôi. 


Và cảnh trong lộ Tục Sinh này phải là cảnh cực rõ hoặc 


2. Cảnh theo thời của tâm Tục sinh. 


Dĩ nhiên tâm Tục sinh có cảnh là 1 trong 3 cảnh: Cảnh 
nghiệp, cảnh nghiệp tướng và cảnh Thú tướng, đây là do ảnh 
hưởng của đổng lực trong lộ cận tử, nhưng ba cảnh này được 
quy theo thời (kala) như thế nào ?. 


Tùy theo sự hiện bày của cảnh, các vị Luận sư A-tỳ-đàm 
phân ra: 


- Cảnh đã sinh, đã hiện bày nay trạng lại, gọi là cảnh 
quá khứ. Tức là vào thời điểm (kala) hiện tại nhận lấy cảnh 
đã hiện bày được trạng lại, như người nhớ lại thời thơ ấu của 
mình. 


- Cảnh đang sinh, đang hiện bày gọi là cảnh hiện tại. 
Tức là vào thời hiện tại nhận cảnh đang hiện bày, như đang 
giao tiếp với ngườichưa từng biết, chưa từng nghe... 


- Cảnh sẽ sinh, sẽ hiện bày gọi là cảnh u‡ lai. Tức là vào 
thời hiện tại nhận cảnh vị lai, như đang mơ mộng đến một 
tương lai tốt đẹp. 

Như vậy, cảnh nghiệp - cảnh nghiệp tướng có thể là 
cảnh quá khứ, có thể là cảnh hiện tại. Cảnh thú tướng có thể 
là cảnh hiện tại, có thể là cảnh “khó định” 
(navattabbarammana) (na là không, vattabba là nói đến — 
navattabba là cảnh thiền tướng đưa tái sanh về cõi Đáo đại). 


Chúng ta có những trường hợp như sau: 


212 Quụ trình Tâm Pháp 


b- Từ nhàn cảnh (sugat) tái sanh uề khổ cảnh 
(dugat)). 

Từ nhàn cảnh tái sanh về khổ cảnh chỉ có ở 7 cõi vui Dục 
giới, chư Phạm thiên ở cõi Sắc hay cối Vô sắc, khi hết phước 
nếu có tái sanh về Dục giới, thấp nhất cũng là cối người và là 
người tam nhân. 

Một chúng sanh tạo ác nghiệp, khi vào lúc sắp lâm 
chung ác nghiệp hoặc ác nghiệp tướng bao quanh, xuất hiện ở 
ý môn. Lộ cận tử trong trường hợp này có 3 loại tâm khách là: 
Hướng ý môn, đổng lực bất thiện và Na cảnh, tiếp theo là Tử 
tâm sanh khởi rồi diệt. Tâm tục sinh sanh lên nhận lấy cảnh 
nghiệp hay Cảnh nghiệp tướng, trường hợp này cả Tử tâm lẫn 
thức Tái tục có cảnh là cảnh quá khứ. 


Trường hợp tạo ác nghiệp, khi cận tử xuất hiện cảnh 
dugatinmmittarammana (khổ thú tướng), như lửa địa ngục .. 
. đi vào lãnh vực ý môn, lộ cận tử sanh khởi nhận cảnh khổ 
thú tướng với ba loại tâm khách: Hướng ý môn, 5 sát-na đổng 
lực bất thiện, 2 sát-na Na cảnh rồi Tử tâm. Như vậy cảnh này 
đã trải qua 11 sát-na tâm (kể cả 2 sát-na hữu phần Rúng động 
và hữu phần Dứt dòng). Kế đến thức Tục sinh sanh lên, cũng 
nhận cảnh Khổ thú tướng . Đây là trường hợp tâm Tử lẫn tâm 
Tục sinh có cảnh hiện tại. 


Với trường hợp khác như sau, khi cảnh nghiệp tướng 
xuất hiện qua 5 môn, cảnh xấu này là nguyên nhân của tham 
dục, sân hận ..... hiện vào 1 trong 5 môn, trải qua 16 sát-na 
tâm của lộ cận tử (3sát-na hữu phần, Hướng ngũ môn, 1 thức 
như Nhãn thức chẳng hạn, 1 Tiếp thâu, 1 Quan sát, 1 Đoán 
định, 5 đổng lực, 2 Na cảnh và 1 Tử tâm). Cảnh khi ấy còn 
tuổi thọ 1 sát-na tâm, tâm Tái tục sanh lên nhận lấy cảnh khổ 
nghiệp tướng này. Đây là Tử cảnh hiện tại, Tục sinh cảnh 
hiện tại. 


Quụ trình Tâm Pháp 213 


Cũng trong trường hợp này, nếu có xen hữu phần rồi 
Tử, thì Tử cảnh hiện tại, Tục sinh cảnh quá khứ. 


b- 7Từ khổ cảnh sanh Uề khổ cảnh 


Chúng sanh ở trong khổ cảnh, hoặc vì ác quả còn nặng, 
hoặc tích trữ nhiều ác nghiệp. Khi chết ở khổ cảnh lại phải tái 
sanh về khổ cảnh, như trường hợp thoát khỏi Địa ngục giới, 
nhưng do ác quả còn dư sót lại sanh về Ngạ quỷ giới hay như 
con cá vàng Aciravati (hậu thân của Tỳ-kheo Kaplla) sau khi 
chết lại rơi xuống địa ngục ........ 


Nếu là cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, xuất hiện ở ý 
môn trong thời cận tử, chúng sanh này Tử cảnh quá khứ, Tục 
sinh cảnh quá khứ. 


Nếu cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở 1 trong 5 môn của lộ 
cận tử thì sẽ Tử cảnh hiện tại Tục sinh cảnh hiện tại (hay Tục 
sinh cảnh quá khứ nếu cảnh đồng diệt với tâm Tử). 

Nếu cảnh Thú tướng xuất hiện ở ý môn của lộ cận tử, sẽ 
Tử cảnh hiện tại, Tục sinh cảnh hiện tại. 


c- Từ khổ cảnh sanh Uề nhàn cảnh 


Với 1 chúng sanh đang ở khổ cảnh (như súc sanh chẳng 
hạn) đã tích lũy những nghiệp vô tội, thì thiện nghiệp hoặc 
thiện nghiệp tướng hay thiện thú tướng (sugafinimrita) làm 
cảnh trong lộ cận tử cho chúng sanh ấy, tương tự như mô 
thức đã giải ở trên, chỉ khác cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng 
và cảnh thú tướng tốt đẹp và đổng lực trong lộ cận tử là thiện 
Dục giới. 

c-_ Từ nhàn cảnh sanh Uề nhàn cảnh. 


Ở đây, nên ghi nhận có 2 loại thiện nghiệp được tích trữ: 
thiện nghiệp Dục giới và thiện nghiệp Đáo Đại (tức là loại 
nghiệp cho quả Tục sinh về cõi Sắc hay cối Vô sắc). 


214 Quụ trình Tâm Pháp 


Đối với người tích lũy thiện nghiệp Dục giới, khi cận tử 
có thể có 1 trong 3 cảnh: Cảnh nhiệp, cảnh nghiệp tướng và 
cảnh thú tướng. 


Riêng chúng sanh tích lũy thiện nghiệp Đáo Đại thì chỉ 
có 1 cảnh trong thời cận tử, đó là cảnh Nghiệp tướng mà thôi. 


* Người có thiện nghiệp Dục giới 


- Khi sắp lâm chung, nếu có cảnh là cảnh nghiệp hoặc 
cảnh Nghiệp tướng nơi ý môn, tâm Tử sanh lên rồi diệt đi, 
tâm Tục sinh hiện khởi nhận lấy cảnh Nghiệp hoặc cảnh 
nghiệp tướng, tái sanh về nhàn cảnh Dục giới, vì bị dẫn dắt 
bởi sức mạnh của phiền não cấu uế chưa sát trừ. Đây là Tử 
cảnh quá khứ, Tục sinh cảnh Quá khứ. 


- Khi cảnh nghiệp tướng phát sanh tại 1 trong 5 môn, 
chúng sanh ấy tử cảnh hiện tại và tâm Tục sinh có cảnh Hiện 
tại. 


- Khi cảnh thú tướng nhàn cảnh như thai bào người mẹ, 
hay hoa viên nơi Thiên cung, cung điện, cây Như ý... xuất 
hiện nơi ý môn làm cảnh cho lộ cận tử, chúng sanh này Tử 
cảnh hiện tại, Tục sinh cảnh Hiện tại. 


*Người có Thiện nghiệp Đáo Đại. 


Người tích lũy thiện nghiệp Đáo đại, lộ cận tử không có 
Na cảnh. Trong lộ cận tử chỉ có cảnh nghiệp tướng liền quan 
đến Thiền án xứ như đất, nước, lửa, gió... Có 2 loại cảnh 
nghiệp tướng trong trường hợp này: 


- Cảnh nghiệp tướng là Quang tướng Chế định đối với 
thiện Sắc giới, và 2 loại thiện Vô sắc giới là: thiện Không vô 
biên xứ, thiện Vô sở hữu xứ chúng sanh này Tử cảnh quá 
khứ, Tục sinh cảnh “khó định rõ” (nauattabbarammnanga), (có 
thể gọi là cảnh chế định của thiền) . 


- Cảnh nghiệp tướng là Quang tướng chân đế 
(paramatthapafibhaga), đối với thiện Thức vô biên xứ và 


Quụ trình Tâm Pháp 215 


thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chúng sanh này có Tử cảnh 
quá khứ, Tục sinh cảnh quá khứ. 


Như Pah đã dẫn giải: 
“Rùpquacarapdfisandhiua 


panapañfñattibhutamn kammanimmitamneuarammana 
hot. 


Tatha  qaruppapaRlsandhiua ca rnahaggatabutan 
paññatibhutan ca kqammmammmitameua atharaham 
arammanam hot”. 


“Khi Tục sinh ở Sắc giới, cảnh nghiệp tướng là Chế định. 
Khi Tục sinh ở Vô sắc giới, cảnh nghiệp tướng thuộc về Đáo 
đại (mahaggata) hay thuộc về Chế định tùy theo trường 
hợp.” 


3. Bao nrhiều cách Tục santh?. 


Có tất cả 2o cách Tục sinh, đó là 1o tâm Tục sinh và Tục 
sinh về cối Vô Tưởng (asaññabhura). 

Nói về cách tục sinh nơi cõi Vô tưởng, khi tâm tử diệt đi, 
chúng sanh này do nghiệp Vô tưởng dẫn dắt đưa tái sanh về 
cối Vô Tưởng, phận sự tái sanh này không do danh pháp đảm 
nhận, mà do đòan Mạng quyền đảm trách. 


Chúng sanh này vì không chấp trước danh uẩn, khi 
chứng đắc Ngũ thiền sắc giới, có tâm niệm “không muốn có 
tâm thức”, do năng lực Thiền được huân tập, nên khi sắp 
mệnh chung, Nghiệp tướng liên quan với tác ý “không muốn 
có tâm” làm cảnh trong lộ cận tử, nghĩa là trong lộ cận tử vẫn 
có cảnh là Nghiệp tướng, khi tâm Tử diệt, tâm Tục sinh cũng 
không sanh, chỉ có đòan Sắc mạng quyền sanh khởi giúp 
chúng sanh này tái sanh về cõi Vô tưởng, có tuổi thọ là 5oo 
kiếp trái đất ở trong trạng thái Vô tâm. 


216 Quụ trình Tâm Pháp 


Mười chín tâm Tục sinh sẽ đưa chúng sanh về sanh vức 
thích hợp với chúng như: 

- Bốn tâm quả Vô sắc giới cho tái sanh về bốn cõi Vô sắc 
tương ứng. 

- Tâm quả Ngũ thiền sắc giới cho tái sanh về 6 cối Sắc 
giới là: Cõi Quảng Quả và 5 cối Tịnh cư của Bậc Bất Lai. 

Bậc Sơ Quả , Nhị Quả và phàm Tam nhân khi chứng đạt 
Ngũ thiền sắc giới, sẽ sanh về cối Quảng Quả. 

Bậc Bất Lai, khi chứng Ngũ thiền sắc giới, nếu năm 
quyền đồng đẳng cũng sanh về cối Quảng Quả, nếu 1 trong 
năm quyền mạnh sanh về cõi Tịnh Cư như: 

Vị có Tín quyền mạnh sẽ sanh về cối Vô phiền thiên 
(Auih). 

Vị có Tấn quyền mạnh sẽ sanh về cối Vô Nhiệt thiên 
(Atappa). 

Vị có Niệm quyền mạnh sẽ sanh về cối Thiện Hiện thiên 
(Sudassa). 

Vị có Định quyền sẽ sanh về cõi Thiện Kiến thiên 
(Sudass)). 

Vị có Tuệ quyền mạnh sẽ sanh về cối sắc Cứu cánh 
(Akamiftha). 

Vị Bất lai không chứng thiền sẽ sanh về cõi Sơ thiền . 


Các Ngài nói rằng: “ VỊ Bất Lai không có quy luật tái 
sanh nhất định, không thể nói vị ấy chỉ sanh vào cõi này mà 


không sanh vào cõi khác” (7e pang aññiattha na nibbattanffi 
niuamonatthÙ). 


Tâm quả Tứ thiền cho tái sanh về 3 cõi Tam thiền. 


Tâm quả Tam thiền và Nhị thiền cho tái sanh về 3 cõi 
Nhị thiền 


Quụ trình Tâm Pháp 217 


Tâm quả Sơ thiền cho tái sanh về 3 cõi Sơ thiền. 


Tâm quả Dục giới có 2 nhân (vô tham, vô sân) hay 3 
nhân (vô tham, vô sân, vô sĩ) cho tái sanh vào 7 cõi vui Dục 
giới. 

Tâm Quan sát xả thọ quả thiện, cho tái sanh làm người 
Lạc vô nhân ở cõi người, Phi hảo lạc A-tu-la ở cối Tứ đại 
vương (maraJabhumI). 

Tâm Quan sát xả thọ quả bất thiện cho tái sanh về 4 khổ 
cảnh (dugari). 

4. Cách cho quả của đổng lực bất thiện uà 
thiện Dục giới 

Trong 12 tâm bất thiện, mỗi tâm cho 7 quả bất thiện, 
riêng tâm S¡ hợp phóng dật (uddhacca sampaguita 
mohamulacrrta), không đủ sức mạnh cho quả Tục sinh, như 
Pali rằng: 

“EHhakusalakarmnamarmnuddhaccarahitarn 
apqauabhùrnmruam pa[isandh1m ?anefi”. 


“Ở đâu, trừ phóng dật (uddhacca) các bất thiện nghiệp 
còn lại khiến sanh uào (4) cối khổ (apauabhum)”. 

Riêng các tâm thiện Dục giới cho quả như sau: 

Tâm thiện có trí đủ ba Tư (cetana) cho 16 tâm quả dị 
thục thiện Dục giới. 

Tâm thiện có trí thiếu 1 hay 2 trong ba Tư và tâm thiện 
không có trí đủ ba Tư cho 12 tâm quả dị thục thiện (trừ 4 tâm 
quả dị thục có ba nhân). 

Tâm thiện không có trí thiếu 1 hay 2 trong ba Tư cho 8 
tâm quả dị thục thiện vô nhân. 

Nhưng có những vị Luận sư thuộc bộ phái của Đại đức 
Mahadhammarakkhia ở chùa Morauapi tại Tích Lan cho 


218 Quụ trình Tâm Pháp 


rằng: Những tâm Vô trợ (asankhara) không thể cho tâm quả 
dị thục hữu trợ (sư sankhara) và ngược lại tâm thiện hữu trợ 
không thể cho tâm quả dị thục vô trợ. 


Theo các vị này thì: 1 tâm thiện có trí vô trợ đủ ba Tư có 
thể sanh 12 tâm quả dị thục thiện, là 8 tâm quả thiện vô 
nhân và 4 tâm quả thiện vô trợ. 

Tương tự, 1 tâm thiện có trí hữu trợ đủ ba Tư cho 12 tâm 
quả: 8 tâm quả thiện vô nhân, 4 tâm quả thiện có trợ g1úp. 

Một tâm thiện có trí vô trợ, không đủ ba Tư và một tâm 
thiện không trí vô trợ đủ ba Tư, cho 10 tâm quả dị thục là: 8 
tâm quả thiện vô nhân và 2 tâm quả thiện không trí vô trợ. 

Hai tâm thiện không trí hữu trợ đủ ba Tư cũng cho 1O 
tâm quả dị thục là: 8 tâm quả thiện vô nhân và 2 tâm quả 
thiện không trí hữu trợ. 

Một tâm thiện không trí hữu trợ, không đủ ba Tư chỉ 
cho 8 tâm quả dị thục thiện vô nhân. 


Quụ trình Tâm Pháp 210 


CHƯƠNG V 


TÂM LỘ VIÊN TỊCH 


(Parinibanacrttauttht) 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Viên tịch (parinibbanga) là sự chấm dứt thân ngũ uẩn 
không còn sanh khởi danh uẩn cùng sắc uẩn mới. 


Parinibbana là hợp từ của pari + nibbana, Pari nghĩa là 
viên mãn, trọn vẹn. Nibbana (Níp-bàn) được phân tích thành 
Ni + vana, Ni là không, vana là ham muốn hay sự kết dệt (ám 
chỉ cho ái võng), I gặp V biến thành BB nên Ni + vàna thành 
Nibbana (Níp-bàn) nghĩa là không còn bị vướng vào vống ái, 
không còn liên hệ với ái dục. 

Níp-bàn có 2 loại: 


- Phiên não Níp-bàn (còn gọi là Hữu dư Níp-bàn). VỊ 
Thánh Tứ Quả đoạn trừ tất cả phiền não không còn dư sót 
nhưng còn thân ngũ uẩn, gọi là Hữu dư Níp-bàn (Níp-bàn 
còn dư sót). Vì thân năm uẩn là kết quả của Vô minh và ái 
dục quá khứ. 


220 Quụ trình Tâm Pháp 


- Ngũ uẩn Níp-bàn (còn gọi là Vô dư Níp-bàn). VỊ 
Thánh diệt trừ luôn cả ngũ uẩn, gọi là Viên tịch hay Vô dư 
Níp-bàn (Níp-bàn không còn dư sót). 


II. PHÂN TÍCH 

VỊ Thánh Tứ Quả không bao giờ tịch diệt trong lộ ngũ 
môn, chỉ tịch diệt trong lộ ý môn. Viên tịch ở đây là sự Tử 
của vị thánh Tứ Quả. 

Nếu tâm Viên tịch sanh lên tiếp theo 1 loạt đổng lực Dục 
giới, thì tâm lộ Viên tịch này gọi là tâm lộ Viên tịch thông 
thường, nếu tâm Viên Tịch sanh lên kế tiếp một đổng lực An 
chỉ thì gọi là tâm lộ Viên tịch đặc biệt. 

A- TÂM LỘ VIÊN TỊCH THÔNG THƯỜNG 

1. Biểu đồ 


Giống như phàm phu hay vị Thánh hữu học, lộ cận tử 
của vị thánh Tứ Quả cũng có 4 trường hợp: 


- - Đống lực, Na Cảnh, hữu phần và Viên Tịch. 
- - Đổng lực, Na cảnh và Viên Tịch 

- - Đổng lực, hữu phần và viên Tịch 

- _ Đổng lực, Viên Tịch 


Mỗi trường hợp có một lộ, như vậy mô thức Viên Tịch 
thông thường có được 4 lộ. 


* Đổng lực, Na cảnh, hữu phầm uà Viên tịch. 


G3 6XSEcXcXcXXXSXS%X® 


* Đổng lực, Na cảnh uà Viên tịch. 


GGXXSXXXX X9 


Quụ trình Tâm Pháp 221 

Ký hiệu: 

PN: Viên Tịch (Parinibbana) 

Hai lộ này, mỗi lộ có được: 

— Sát-na: 8 sát-na tâm khách (sát-na Hướng ý môn, 5 
sát-na đổng lực, 2 sát-na Na Cảnh) 

— Tâm khách: 21 tâm (tâm Hướng ý môn +8 tâm 
đạiHạnh + Sinh tiếu + 11 tâm Na cảnh) 


Chặng: 3 chặng (khai môn, đổng lực và Na cảnh). 


Người: Bậc Tứ Quả. 
—_ Gõi: 7 cõi vui Dục giới 
* Đổng lực, hữu phần uà Viên Tịch. 


@X=XoXøXcXcXcXcXSXS%X® 
* Đổng lực uà Viên Tịch: 


@&@%XSsXKXcXXX%® 


Hai lộ này, mỗi lộ có được: 


— Sát-na: 6 sát-na tâm khách (Hướng ý môn và 5 sát- 
na đổng lực) 


— Thức tâm: 1o thứ tâm khách (tâm Hướng ý môn + 8 
tâm đại Hạnh + tâm Sinh tiếu) 


— Chặng: 2 chặng (khai môn và đổng lực). 
— Người: Bậc Tứ quả 


—_ Cối: 26 cõi vui hữu tâm. 


222 Quụ trình Tâm Pháp 

2. Lú giải 

a) Cảnh trong lộ cận tử của uị A-la-hám. 

Trong lộ cận tử của vị Thánh Tứ Quả, ba loại cảnh 
nghiệp, cảnh nghiệp tướng hay cảnh thú tướng đều vắng mặt, 
vì vị Tứ quả đã tận diệt nghiệp luân hồi. 

Vào thời điểm cận tử, các Ngài hướng đến sự Viên tịch 
bằng Thượng Pháp Tánh đã đắc, khi ấy cảnh án xứ Minh sát 
mà các Ngài đã tu tập hiện ra trong lộ cận tử do năng lực 
Thường cận y duyên (pakatupanIssayapaccaya). 

b) Na cảnh trong lộ cận tử của u† A-la-hán. 

Sờ dĩ có 11 tâm Na cảnh trong lộ này là vì: Đối với 
những án xứ Minh sát là bất mỹ tướng (asubhanimita), như 
trường hợp vị Thánh Tứ Quả quán thể trược hay quán tử thi 
chứng đắc Thánh quả. Bấy giờ những sắc tướng bất mỹ ấy 
làm cảnh trong thời cận tử, do vậy Na cảnh sẽ là tâm Quan 
sát xả thọ quả bất thiện. 

Trái lại các án xứ là thuần tịnh tốt đẹp, như các chỉ 
thiền... bấy giờ Na cảnh là những tâm quả thiện. 

Hoặc vị Thánh thuần quán về khổ thì có Na cảnh là tâm 
Quan sát quả bất thiện. Thuần quán về vô thường hay vô ngã 
thì Na cảnh là tâm quả thiện... 

B- LỘ VIÊN TỊCH ĐẶC BIỆT 
1- Định nghĩa. 

Tâm Viên tịch sanh kế tiếp một đổng lực An chỉ gọi là 
Viên tịch đặc biệt. Và lộ cận tử này gọi là tâm lộ Viên tịch đặc 
biệt. 

2- Phâm tích. 
Có cả thảy 4 tâm lộ Viên tịch đặc biệt, đó là: 


— Lộ Viên tịch liên thiền (phanasamnanantarauithi) 


Quụ trình Tâm Pháp 223 
— Lộ Viên tịch liên phản khán 
(paccauekkhanasamanantarautthi) 
— Lộ Viên tịch liên thông (abh?ññasamnanantarquith1) 
- _ Lộ Đắc Đạo chí mạng (7TUitasamdasistuithi) 
Biểu đồ. 
qa- Tâm lộ Viên tịch liên Thiên. 
Trong mô thức này có hai trường hợp: 
— Tâm thiền, hữu phần, Viên tịch. 
— Tâm thiền, Viên tịch. 
Diễn tiến từng lộ như sau: 
LỘ 1: Người độn căn. 


@X=X»XSXzX:XU®XeSXĐ=@%®% 
Người lợi căn 
@"XRXPXøX¿XUuXeX®)=@%®) 


LỘ 2: Người độn căn: 
@%X=XÐXSXZXiXGXeX®) s @ 


Người lợi căn: 


@XxXPXSX:XYXSXS @® 


Tâm lộ nàu có được: 


Sát-na: bất định số 











224 Quụ trình Tâm Pháp 

Thứ tâm: 14 thứ tâm khách (Hướng ý môn, 4 tâm đại 
Hạnh có trí, o tâm Thiền Hạnh). 

Chặng: 2 chặng (khai môn và đổng lực) 

Người: Bậc Tứ quả 

Cốõi: 26 cõi vui hữu tâm. 

b- Tâm lộ Viên tịch hên phản khán. 

Tâm lộ này cũng có 2 trường hợp: 

- Đổng lực, hữu phần rồi Viên tịch . 

- Đổng lực, rồi Viên tịch. 

LỘ 1: Có xen hữu phần rồi Viên tịch 


G@XEXSXSGðXIXXSXĐ@69%GXsX3®% 


LỘ 2: Không xen hữu phần rồi Viên Tịch 


6X=PXSX:XUXSXĐ) » @6XP?XSXS 


Hai lộ này, mỗi lộ có được: 

- Sát-na: 8 sát-na tâm khách 

- Thứ tâm: 5 thứ (Hướng ý môn, 4 đại Hạnh có trí) 
- Chặng : 2 chặng (khai môn và đổng lực) 

- Người : Bậc Tứ quả. 

-_ Cối: 26 cối vui hữu tâm. 

c- Tâm lộ Viên tịch liên thông. 
Tâm lộ này cũng có hai trường hợp: 

- Tâm Thông, hữu phần, Viên tịch. 


- Tâm thông, rồi Viên tịch. 


Quụ trình Tâm Pháp 225 


LỘI: 
Người độn căn, 


G"X XpXSXz Xa XoXeXôX®X® 
Người lợi căn 


@X=X5XsX:XvXeXGS6%® 


LỘ2: 
Người độn căn: 


ÉnXR XPXSXzX¿XoXeXðôXPM 
Người lợi căn: 


Hai lộ này, mỗi lộ này có được: 








Sát-na: 6 hoặc 5ö sát-na tâm khách 


— Thứ tâm: 4 thứ tâm khách (Hướng ý môn, 2 đại 
Hạnh xả thọ có trí, 1 tâm Thông Hạnh). 


— Chặng : 2 chặng. (khai môn, đổng lực) 
— Người : Tứ quả 

—_ Gối : 22 cõi vui ngũ uẩn. 

d- Tâm lộ Viên tịch Chí mạng. 


Lộ này có 2 trường hợp xen hữu phần rồi Viên tịch và 
không xen hữu phần rồi Viên tịch. 


226 Quụ trình Tâm Pháp 


- Có hữu phầm rồi uiên tịch. 
6X=XPXSXIXUOSXEXXX6X®XRXPXSXð6%) 


Đổng lực rồi Viên tịch. 


6XxXpXsSX¿XUXSYXaXIXIX:XSðKXÐXSX%®) 


Mỗi lộ có được: 


— Sát-na: 6 và 8 (lộ Đắc Đạo chí mạng có 6 sát-na, lộ 
phản khán có 8 sát-na) 


— Thứ tâm: 5 thứ tâm khách (Hướng ý môn, 4 đại 
Hạnh có trí). 

— Chặng: 2 chặng (khai môn và đổng lực). 

— Người: Tứ Quả. 

— Gối: 7 cối vui Dục giới 
3- Biện giải 

a- Vì sao có lộ Viên tịch đặc biệt? 

Vị Thánh A-la-hán đã tận diệt mọi phiền não, dù Viên 
tịch với lộ tâm nào cũng vậy thôi, nhưng sở dĩ các Ngài tịch 
diệt với lộ đặc biệt là muốn chúng sanh thấu rõ ân đức các 
Thượng Pháp Tánh, nhằm khích lệ và sách tấn chúng sanh tu 
tiến theo đạo lộ giải thoát, một đạo lộ có nhiều ân đức siêu 
việt, ngay cả khi sắp lâm chung những ân đức Thượng Pháp 
Tánh vẫn có thể hiển lộ được. 

Riêng tâm lộ Viên tịch chí mạng, nói lên ân đức Thượng 
Pháp Tánh là akaliko (phi thời gian), ân đức Pháp này không 
chờ ngày giờ, khi chứng Tứ Đạo thì sanh khởi quả Vô Lậu 
ngay. 


Quụ trình Tâm Pháp 227 


2- Số lượng tâm lộ Viên tịch đặc biệt. 


- Có 36 tâm lộ Viên tịch liền Thiền, như sau: 2 
trường hợp Viên tịch (có xen hữu phần và không xen hữu 
phần) nhân với 2 hạng người: độn căn và lợi căn thành 4, 
nhân với o tầng thiền Hạnh thành ra 36 lộ. 

- Có 48 lộ Viên tịch phản khám chỉ thiên như sau: 

Có 1o lộ Viên tịch sanh kế tục lộ phản khán sơ thiền, là 
lấy 5 chi thiền dùng để phản khán, nhân với 2 hạng người: 
độn căn và lợi căn. 

Có 8 lộ Viên tịch sanh kế tục lộ phản khán nhị thiền ( có 
4 chi thiền để phản khán) 


Có 6 lộ Viên tịch sanh kế tục lộ phản khán tam thiền ( có 
3 chi thiền). 


Có 4 lộ sanh kế tục lộ phản khán Tứ thiền (có 2 chỉ thiền 
là chi lạc và chi định). 

Có 5 tầng ngũ thiền, mỗi tầng ngũ thiền có 4 lộ Viên tịch 
sanh kế tục lộ phản khán chỉ thiền (chi xả và chỉ định) thành 
ra 2O lộ. 


Tổng cộng có 48 tâm lộ Viên tịch phản khán chỉ thiền. 


— Có 4 tâm lộ Viên tịch liền Thông, là lấy 2 trường 
hợp Viên tịch: Thông Hạnh, hữu phần rồi Viên tịch và Thông 
Hạnh rồi Viên tịch. 

Nhân với 2 hạng người: độn căn và lợi căn, thành ra 4 


^ 


lộ. 
- Có 22 tâm lộ Viên tịch chí mạng, phần thành 2 
trường hợp như sau: 
a- Quán xét Đạo, Quả, Níp-bàn rồi Viên tịch chỉ có 2 lộ 
theo 2 mô thức: đổng lực rồi Viên tịch, đống lực, hữu phần, 
rồi Viên tịch. 


228 Quụ trình Tâm Pháp 


Một trong hai tâm lộ này chắc chắn sẽ khởi lên cho vị 
Đắc Đạo chí mạng. 

b- Quán xét phiền não đã sát trừ rồi Viên tịch có 2o lộ. 
Cách tính là lấy 1o phiền não đã sát trừ nhân với 2 mô thức 
Viên tịch thành 2o lộ. 


Một trong 2o tâm lộ này sẽ khởi lên cho vị Thánh Vô 
Lậu chí mạng, nhưng không chắc chắn. 

Tổng kết có 110 tâm lộ Viên tịch đặc biệt. 

3- Giải thích từng tâm lộ Viên tịch đặc biệt. 

a) Tâm lộ Viên tịch liên Thiền. 

Tâm lộ Viên tịch nối liền trực tiếp với lộ nhập thiền, 
không có tâm khách quan nào xen giữa, gọi là tâm lộ Viên 
tịch liên Thiền. 

VỊ A-la-hán muốn Viên tịch bằng lộ tâm này, trước tiên 
an trú vào định nhập làm tịnh chỉ các khổ thọ nơi thân, khổ 
thọ này do quả dư sót của nghiệp quá khứ, như Đức Thế Tôn 
sắp Viên tịch bị bịnh kiết ly chẳng hạn. Rồi lần lượt xuất nhập 
các tầng thiền mà vị ấy chứng đắc được, đến lộ cận tử cũng 
an trú vào tầng thiền nào đó theo ý muốn khi xuất ra khỏi 
thiền trú thì tâm Viên tịch xuất hiện (có xen hữu phần hoặc 
không xen hữu phần). 

Sự tịnh chỉ khổ thọ chỉ có nơi cối người, các chư Thiên, 
Phạm thiên không có điều này vì thân các vị ấy là sắc tế hóa 
sanh. 

Riêng ở cối Phi tưởng phi phi tưởng, tuy vị Thánh Tứ 
Quả chỉ chứng đạt thiền Phi tưởng phi phi tưởngxứ, nhưng 
xuất nhập thiền này nhiều lần cũng được kể vào tâm lộ Viên 
tịch liên Thiền. 


Diễn tiến tâm lộ này như sau: 


Quụ trình Tâm Pháp 220 


Rúng động, Dứt dòng, Hướng ý môn, Chuẩn bị, Cận 
hành, Thuận khứ, Chuyển tánh (4 sát-na này do 1 trong 4 đại 
Hạnh có trí đảm nhận) tiếp theo là tâm thiền (1 trong o tâm 
thiên Hạnh) sanh khởi nhiều ít là do ý của vị ấy, sau cùng là 
tâmViên tịch sanh khởi (có xen hữu phần hoặc không). VỊ lợi 
căn không có sát-na Chuẩn bị trong lộ nhập định. 

b- Tâm lộ Viên tịch liền phản khán chỉ thiền. 

Tâm lộ này nối liền với tâm lộ phản khán chỉ thiền, 
không có tâm khách quan nào xen vào giữa. 

Muốn Viên tịch bằng tâm lộ này, vị Thánh Tứ Quả phải 
là bậc có trí già mạnh (bậc lợi căn), vì khi ấy thời gian rất gấp 
rút, lại phải quán xét chi thiền. Trước tiên vị Thánh Tứ Quả 
an trú vào Định nhập làm tịnh chỉ các khổ thọ có nơi thân, 
xuất thiền rồi phản khán chỉ thiền, tâm lộ phản khán này có 
hàng trăm hàng ngàn lộ theo thích ứng, rồi tâm Viên tịch 
sanh khởi (không xen hoặc có xen hữu phần cơ bản), dứt sát- 
na Viên tịch vị A-la-hán Vô dư Níp-bàn. 


Diễn tiến như sau: Rúng động, Dứt dòng, Hướng ý môn, 
Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tánh, thiền Hạnh, khi xuất 
khỏi Định nhập lộ phản khán sanh khởi nhiều hoặc ít tùy 
theo ý, kế tiếp đổng lực phản khán là tâm Viên tịch. 

c- Tâm lộ Viên tịch liên Thông. 

Là tâm Viên tịch nối tiếp với tâm Thông, không xen lẫn 
một tâm khách nào khác. 

Abhiñña trong hợp từ abhiññasamanantara chỉ cho 
thuần túc thông (iddhiuidha). 

Muốn hóa hiện thông lực trước khi Viên tịch, vị A-la- 
hán phải nhập thiền Cơ, xuất khỏi thiền Cơ chú nguyện phép 
lạ nào mà mình muốn thị hiện rồi nhập lại thiền Cơ lần nữa, 
khi xuất khỏi thiền Cơ lần thứ nhì, lộ tâm Thông Hạnh xuất 
hiện. 


230 Quụ trình Tâm Pháp 


Diễn tiến như sau: Rúng động, Dứt dòng, Hướng ý 
môn, Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tánh, Thông 
Hạnh (một sát-na duy nhất). 


Khi tâm Thông Hạnh thị hiện thông lực xong diệt đi, thì 
tâm Viên tịch hiện khỏi hoặc có xen một hữu phần hoặc kế 
tiếp theo tâm Thông Hạnh. 


Bậc Thánh Tứ quả lợi căn thì không có sát-na Chuẩn bị. 

d- Tâm lộ Viên tịch chí mạng. 

Để hiểu rõ thuật ngữ /uitasamas1si, ta cần biết rằng 
ngũ uẩn có 2 cái đầu (s1s1) là: 

—_ VattasIsl (đầu luân hồi), chỉ cho tâm sở Mạng quyền 
và sắc Mạng quyền, vì chúng là cái đầu của khổ luân hồi. 

— KilesasIsl (đầu của phiền não) chỉ cho tâm sở Sĩ, vì 
nó là đầu của tất cả phiền não. 

Khi tâm sở Mạng quyền cùng sắc Mạng quyền chưa trọn 
vẹn trừ diệt thì chúng sanh ấy chưa mệnh chung hắn, còn 
chuyển biến từ thân ngũ uẩn này sang thân ngũ uẩn khác, chỉ 
khi nào 2 loại mạng quyền này dứt trừ trọn vẹn, khi ấy chúng 
sanh thật sự CHET. 


Do đó, danh Mạng quyền và sắc Mạng quyền được gọi là 
vattasIs1 (đầu luân hồi ). 


Khi tâm sở Sĩ chưa được sát trừ trọn vẹn thì các phiền 
não vẫn còn hiện hữu, khi nào tâm sở Sĩ được đoạn trừ hẳn, 
khi ấy các loại phiền não hoàn toàn vỡ vụn. 


Người đắc Đạo chí mạng (/uitasarmasis)) là người biết 
tranh thủ giây phút ngắn ngủi còn lại của đời sống, triển khai 
tâm yểm ly thế gian, tu tiến cấp tốc Tứ Niệm xứ (hay quán 
Minh) chứng đạt đến Tứ Quả. 


Quụ trình Tâm Pháp 231 


Nghĩa là ngay giây phút cận kề với sự chết đã chứng đạt 
Quả Lậu tận (khinasava), khiến 2 cái đầu 0uaffasisr cùng 
kilesasisr đồng bể tan cùng lúc với tâm lộ chứng Tứ Đạo. 


Các Ngài đã giải tự thuật ngữ J1Uifasamastsr như sau: 


“Người đắc Đạo chí mạng là người chấm dứt đầu Vô 
mình cùng uới 2 thứ Mạng quuền”. 

Cũng nên hiểu rằng: Tuy nói phiền não cùng với 2 thứ 
mạng quyền đồng chấm dứt, nhưng không phải dựa vào đó 
mà hiểu rằng: Chúng cùng diệt vào 1 sát-na tâm, vì khi chứng 
đạt Tứ Đạo, theo quy luật phải có lộ phản khán Đạo, mà tâm 
lộ này sanh khởi rất nhiều lần, sau đó mới đến lộ cận tử và 
tâm Viên tịnh mới sanh lên. 


Khi tâm Viên tịch diệt thì 2 loại Mạng quyền (đầu luân 
hồi) đồng diệt. Phân tích rố như thế, thì rõ ràng “2 cái đầu” 
không đồng diệt như danh từ uiasamasis:, nhưng nói theo 
phương diện thời gian thông thường (uela), không y cứ vào 
thời gian chơn đế (khanakala) thì không có gì sai cả. 


Như trường hợp Đại Thần Sanfari vừa chứng đạt Tứ 
Quả xong quán xét tuổi thọ còn sót chút ít, nên đãnh lễ Đức 
Thế Tôn xin Viên tịch ngay sau đó và cũng không phải chỉ có 
bậc A Na Hàm mới có lộ Đắc Đạo chí mạng, ngay cả phàm 
Tam nhân cũng có được lộ Viên tịch chí mạng này. 


Trường hợp của phàm Tam nhân thì trong giây phút 
ngắn ngủi còn lại của đời sống, vị ấy lần lượt chứng đạt 4 lộ 
Đắc Đạo liên tục cùng với mỗi mỗi tâm lộ phản khán nối tiếp 
theo lộ Đạo tương ứng thích hợp, sau cùng tâm Viên tịch 
sanh khởi, bâc Dự Lưu thì lần lượt chứng 3 lộ Đạo cao cùng 3 
tâm lộ phản khán tương ứng, bậc Nhất Lai thì chứng đạt 2 lộ 
Đạo cao cùng 2 lộ tâm phản khán tương ứng. 


232 Quụ trình Tâm Pháp 


Ở đây, nêu rõ sự diễn tiến tâm lộ đắc Đạo chí mạng sau 
cùng (tâm lộ chứng đạt A-la-hán) sau đó Viên tịch, như sau: 
Rúng động, Dứt dòng, Hướng ý môn, Cận hành, Thuận thứ, 
Tiến bậc, sát-na Tứ Đạo, rồi 3 sát-na Tứ quả. 


Khi sát-na thứ 3 tâm Tứ Quả diệt đi, lộ phản khán sanh 
khởi để quán xét lại Đạo, Quả, Níp-bàn và Phiền não đã sát 
tuyệt, lộ phản khán này tái diễn hàng trăm hàng ngàn lần 
thích ứng. 


Lúc tâm đổng lực phản khán cuối cùng diệt đi tâm Viên 
tịch sanh lên (hoặc có xen hữu phần giữa đổng lực và tâm 
Viên tịch). 

Tâm lộ Viên tịch chí mạng chỉ có ở 7 cối vui Dục giới, 
không thể có ở cõi Phạm thiên Sắc giới, vì cõi này không có 
cái chết đau đớn, thậm chí không có sự chán nãn trong tư 
tưởng (dukkhauedanacetasika). 


Ở 7 cõi vui Dục giới, lộ đắc Đạo chí mạng thường khởi 
sanh ở cối người hơn vì có những cái chết đau đớn, còn 6 cối 
trời Dục tuy không có cái chết đau đớn, nhưng khi vị chư 
Thiên nhận được 5 điềm báo tử, tâm kinh cảm, vị ấy triển 
khai quán Minh và chứng đắc lộ Viên tịch chí mạng. 


Trong thời điểm cận tử nhất sanh ấy, muốn chứng đạt lộ 
đắc Đạo chí mạng, chúng sanh này phải có trí tuệ già mạnh, 
trí tuệ nhanh lẹ mới có thể thành đạt kết quả hi hữu thù diệu 
này. 

Do đó, trong tâm lộ chỉ có sát-na Cận hành (người lợi 
căn) Thuận thứ và Tiến bậc, không có sát-na Chuẩn bị của 
người độn căn. 

Mặt khác, tuy lộ đắc Đạo chí mạng chủ yếu nói về 2 cái 
đầu (sis¡) cùng bể, nhưng các pháp khác cũng “vỡ vụn” đồng 
thời với phiền não. Các Ngài đã liệt kê vào lộ đắc Đạo chí 
mạng như sau: 


Quụ trình Tâm Pháp 233 


— Quyền (ïindriua) cũng diệt với phiền não không hề 
sanh khởi lại, như trường hợp Trưởng lão Cakkhupala nhãn 
quyền (cakkhindriua) đồng diệt với phiền não Sĩ và Trưởng 
lão mù kể từ khi ấy cho đến khi Vô dư Níp-bàn (nghĩa là 
nhãn quyền kể từ khi đó không còn sanh lên nữa). 


— Thọ (uedàna) đồng diệt với kilesasisi, như trường 
hợp trưởng lão Pufigatfta Tissa (Trưởng lão Tissa có thân hôi 
thối), khổ thọ đồng diệt với phiền não và Ngài Vô dư Níp-bàn 
ngay sau đó. Hay như vị Tỳ khưu bị cọp vồ và ngay trong 
miệng cọp Ngài quán xét khổ thọ chứng đạt Quả Vô Lậu rồi 
Viên tịch. 

— Oai nghi đồng diệt với phiền não và không hề sanh 
khởi lại, như trường hợp Trưởng lão Ananda, chứng đắc Tứ 
Đạo trong oai nghỉ không phải nằm cũng không phải ngồi. Từ 
đó về sau Ngài Ananda ngăn oai nghi nằm, trọn 40 năm sau 
cùng của tuổi thọ, oai nghi “không phải nằm cũng không phải 


`¬^°s*% 


ngồi” không hề sanh khởi cho Trưởng lão Ananda. 


—(0\)~——- 


234 Quy trình Tâm Pháp 


TỔNG KẾT 
Quy trình tâm pháp có tất cả là 455 lộ cơ bản như 

Sau: 

— Lộ ngũ môn có được : 120 lộ, trong đó 

o Lộ ngũ môn bình nhật: 10O lộ 

o Lộ ngũ môn cận tử: 2O lộ 

— Lộ ý môn có được: 335 lộ, trong đó 
Lộ thông thường có 53 lộ. 

o Lộ ý môn thông thường: 41 lộ 

o6 Lộ chiêm bao: 12 lộ 


^ 


Lộ Ú môn đặc biệt có 164 lộ. 


o Lộ Đắc Thiền: 36 lộ 
o Lộ Nhập Thiền: 36 lộ 
o Lộ Thiền Cơ: 4lộ 
o6 Lộ Đắc Sơ Đạo: 10 lộ 
o Lộ Đắc 3 Đạo Cao: 3o lộ 
o Lộ Hiện Thông: 4lộ 
o Lộ Nhập Thiền Quả: 4O lộ 
o Lộ Nhập Thiền Diệt: 4lộ 
Lộ cận tử có 116 lộ. 
o Lộ ý Môn Cận Tử: 4lộ 
o Lộ Viên tịch thông thường: 4lộ 
o Lộ Viên tịch liên Thiền: 36 lộ 


o Lộ Viên tịch liên phản khán: 48 lộ 


Quụ trình Tâm Pháp 235 


^ 


o Lộ Viên tịch liên Thông: 4lộ 


o Lộ Viên tịch chí mạng: 22 lộ 


236 Quụ trình Tâm Pháp 


Quụ trình Tâm Pháp 237 


BÀI 25 
LINH TINH VẤN ĐÁP 
(Pucchakqa paktừmaka) 


1- Hỏi: Hãy dịch câu kệ Palï sau đây: 

“Kame Jauanasattalam- 

bananam niuamne safi 

Uibhute — từnahante ca 

Tadaram1mnanarmritam” 

Đáp: Kệ môn này có nghĩa là : “Khi hội đủ 3 pháp: 
Đổng lực, chúng sanh và cảnh rất rõ hay rất lớn liên hệ với 
Dục giới (kamabhum), Na cảnh mới hiện khởi được”. 


2- Hỏi: Có bao nhiêu tâm khách quan (uhicrfta) và 
tâm chủ quan (utfhiữmurtacritta)? Hãy phần định chúng theo 
người và cối? 

Đáp: Tâm khách quan (tính hẹp) có 8o tâm (t), đó là: 
54 †. Dục giới (kamauacarocrita), o9 t. thiện Đáo đại, 9 t. 
Hạnh Đáo đại và 8 t. Siêu thế. 


Tâm chủ quan có 1o tâm đó là: 2 t. Quan sát (suy đạc) xả 
thọ, 8 t. Đại quả và o9 _t. quả Đáo đại. 

Thuần tâm chủ là o t. quả Đáo Đại còn 2 tâm Quan sát 
xả thọ và 8 t. đại Quả đôi khi trở thành tâm khách. 

* Tâm khách quan phân bố theo 12 hạng người 
như sau: 


238 Quụ trình Tâm Pháp 


- Người Khổ có được 37 tâm là: 12 t. bất thiện, 8 t. đại 
thiện và 17 t. Vô nhân (trừ t. Sinh tiếu). 


* Người Lạc vô nhân và người Nhị nhân có 41 tâm: có 37 
tâm như người Khổ và thêm 4 t. đại quả không có trí. 


* Người Tam nhân không chứng thiền có được 45 tâm: 
có 41 tâm như người nhị nhân thêm 4 t. đại quả có trí. Nếu 
đác thiền thì tính thêm. 


Người Tam nhân nếu đắc thiền có thể được 54 tâm là: 
45 tâm cơ bản cộng với 9 t. thiện Đáo đại. 


* Người Sơ quả và Nhị quả (không đắc thiền) có được 41 
tâm là: 45 tâm cơ bản của người phàm Tam nhân trừ đi 4 t. 
tham hợp tà kiến và t. Si hợp hoài nghi. Cộng thêm tâm Sơ 
quả hoặc Nhị quả tùy bậc, nếu đắc thiền có thể được 5o tâm 
là thêm o t. thiện Đáo Đại. 


* Bậc Tam Quả không chứng thiền, có được 39 tâm là: 
41 tâm cơ bản cũa bậc Nhị quả trừ đi hai t. sân và t. Nhị quả, 
thêm vào t. Tam Quả. 


Nếu đắc thiền có thể có được 48 tâm, tức là cộng thêm o 
t. thiện Đáo Đại. 

* Bậc Tứ Quả không đắc thiền có được 35 tâm là: 18 t. 
Vô nhân, 8 t. đại Hạnh, 8 t. đại quả, và tâm Tứ Quả. Nếu đắc 
thiền có thể được 44 tâm, là cộng thêm o t. thiền Hạnh. 

* 4 người Đạo, mỗi người chỉ có một tâm khách quan 
duy nhất, đó là tâm Đạo. Nói cách khác, người Đạo là tính 
theo sát-na Đạo và người Đạo chỉ tồn tại 1 sát-na mà thôi. 

Tâm chủ quan phân bố theo người. 

- Người Khổ chỉ có một tâm chủ quan là tâm Quan sát 
xả thọ quả bất thiện. 

- Người Lạc vô nhân có một tâm chủ quan là tâm Quan 
sát xả thọ quả thiện. 


Quụ trình Tâm Pháp 239 


- Người Nhị nhân có 4 tâm chủ quan là 4 t.đại quả 
không có trí, nhưng nên nhớ mỗi người chỉ có một tâm chủ 
quan mà thôi. 


- Người Tam nhân và 4 bậc Thánh Quả trong cối Dục có 
được 4 tâm chủ quan là 4 t. đại quả có trí (mỗi người chỉ có 1 
tâm chủ quan thôi). 

- Người Tam nhân và 4 Thánh Quả trong 15 cõi Sắc giới 
có 5 t. chủ quan là 5 t. quả Sắc giới, tức là mỗi người chỉ có 
một tâm quả Sắc giới ứng với cối mà vị ấy sanh vào. 

- Người Tam nhân và 4 Thánh Quả ở cối Vô sắc có được 
4 t. chủ quan là 4 t. quả Vô sắc giới, mỗi người chỉ có 1 tâm 
ứng theo cối đã sanh vào. 

Tâm phân bố theo cõi: 

Tâm khách quan: 

- Ở11 cõi dục có đủ 8o tâm khách quan. 

- Ở 15 cõi Săc giới (trừ cõi Vô tưởng) có được 64 tâm 
khách quan là: 38 t. Dục giới (54 t. Dục giới trừ đi 2 t. Sân, ba 
đôi thức Tỷ, Thiệt, Thân thức và 8 t. đại quả), o9 t.thiện Đáo 
đại, o t. Tố Đáo đại, 8 t. Siêu thế. 

- Ở cõi Vô sắc giới có được 42 tâm khách quan là: 1o t. 
bất thiện (trừ 2 t. Sân ), tâm Hướng ý môn, 8 t. đại thiện, 8 t. 
đại Hạnh, 4 t. thiện Vô sắc, 4 t. Hạnh Vô sắc giới và 7 t. Siêu 
thế (trừ t. Sơ đạo). 


Tâm chủ quan: 

- 4 cối đọa xứ (apayabhumn) có 1 tâm chủ quan là tâm 
Quan sát xả thọ quả bất thiện. 

- Cõi người và cối Tứ Đại vương có 9 tâm chủ quan là: 8 
t. đại quả và t. Quan sát xả thọ quả thiện. 


240 Quụ trình Tâm Pháp 
- 5 cối Dục giới thiên (trừ cối Tứ Đại vương) có 8 tâm 
chủ quan là 8 t.đại quả. 
- 3 tầng Sơ thiền có 1 tâm chủ quan là tâm quả Sơ thiền. 


- 3 tầng Nhị thiền có 2 tâm chủ quan là: tâm quả Nhị 
thiền và tâm quả Tam thiền. 


- 3 tầng Tam thiền có 1 tâm chủ quan là tâm quả Tứ 
thiền. 


- Cõi Quảng quả và 5 cối Tịnh cư có một tâm chủ quan là 
tâm quả Ngũ thiền. 

- 4 Gõi Vô Sắc, mỗi cõi có một tâm chủ quan tương ứng 
với cõi ấy. 

Có kệ ngôn PaÏi như sau: 

“Asekkhanam catucatta 

11se sekkhanamnudise 

Cha pannasquasesanam 

Catupafñasa sambhaua. 


“Bậc Thánh Vô học có tối đa là 44 tâm khách quan, chư 
Thánh Hữu học có tối đa là 5o tâm khách quan, tất cả phàm 
phu có tốt đa là 54 tâm khách quan”. 


Và: 

“ AsIH utthicittami 

Kame rupe atharaham 

Catusa†th1i tatharupe 

Duecattahsa labbhare”. 

“Ở 11 cối Dục có 8o tâm khách, ở 15 cõi Sắc giới hữu 
tưởng có 64 tâm khách. Ở cối Vô sắc giới có 42 tâm khách 
(dĩ nhiên tất cả phải được phân bố theo hạng người)”. 


Quụ trình Tâm Pháp 241 


3- Hỏi: - 64 tâm khách quan cối Sắc giới phân bố ra 
Sao?. 

- 42 tâm khách quan cối Vô sắc giới phân bố ra sao?. 

Đáp: 

a- 64 tâm khách quan cối Sắc giới phân bố trong 15 cõi 
Sắc hữu tưởng như sau : 

- 10 GCõi sắc giới phàm hữu tưởng có cả 64 t. 

- 5 cõi Tịnh cư có 54 t. khách quan là trừ đi 1o tâm: 4 t. 
tham có tà kiến, t. si có hoài nghi, 3 t. Đạo hữu học, t. Sơ Quả, 
t. Nhị quả. 


b- 42 tâm khách cõi Vô sắc phân bố như sau: 

- Cõi Không vô biên xứ có đủ 42 t. khách. 

- Cõi Thức vô biên xứ có 4o t. khách, là trừ đi tâm thiện 
và t. Hạnh Không vô biên xứ. 

- Cối Vô sở hữu xứ có 38 t. khách, là trừ thêm tâm thiện 
và t. Hạnh Thức vô biên xứ. 

- Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ có 36 t. khách, là trừ 
thêm t. thiện và t. Hạnh Vô sở hũu xứ. 

4- Hỏi: Tâm nào có ở cõi Sắc giới mà không có ở cõi Vô 
sắc ? 

- Tâm nào có ở cối Vô sắc giới mà không không có ở cối 
Sắc? 

- Tâm nào có cả ở hai cõi ấy? 

- Tâm nào không có ở cả hai cõi ấy? 

Đáp: Có 27 tâm chỉ có ở cối Sắc giới mà không có trong 
cối Vô sắc, đó là: 11 t. vô nhân (là 18 t. vô nhân trừ đi 3 đôi Tỷ, 
Thiệt, Thân thức và t. Sinh tiếu), 15 tâm Sắc giới và tâm Sơ 
đạo. 


242 Quụ trình Tâm Pháp 

- Có 4 tâm chỉ có ở cối Vô sắc giới, không có ở cõi Sắc, 
đó là 4t. quả Vô sắc giới. 

- Có 42 tâm sanh khởi trong cả 2 cõi ấy là: 1O t. bất 
thiện (trừ 2 t. sân), tâm Hướng ý môn, 8 t. đại thiện, 8 t. đại 
Hạnh, 8 t. đổng lực Vô sắc giới và 7 tâm Siêu thế ( trừ t. Sơ 
đạo). 

- có 16 tâm không có ở cả 2 cối là: 2 t. Sân, 3 đôi thức 
(Tỷ, Thiệt và Thân thức) và 8 t. đại quả. 

4- Hỏi: 

- Có bao nhiêu tâm lộ Ngũ môn chỉ sanh ở cõi Dục? 

- Có bao nhiêu tâm lộ Ý môn chỉ sanh ở cõi Dục? 
áp: 

Có tất cả 68 tâm lộ Ngũ môn chỉ sanh ở cõi Dục là: 


«. 


- 2o tâm lộ Tỷ môn: 3 lộ biết cảnh rất lớn, 4 lộ biết cảnh 
lớn, 6 lộ biết cảnh nhỏ và 7 lộ biết cảnh cực tiểu. 


2o lộ tâm Thiệt môn cũng như trên. 
2o lộ tâm Thân môn cũng tương tự. 


4 tâm lộ nhấn môn là: 1 lộ biết cảnh cực đại chót NÑa 
cảnh, 1 lộ biết cảnh cực đại chót hữu phần Khách. Cảnh lớn 
có 2 lộ: 1 lộ chót hữu phần Khách có 2 sát-na hữu phần Vừa 
qua, 1 lộ chót hữu phần khách có 3 sát-na hữu phần Vừa qua. 

4 tâm lộ Nhĩ môn cũng tương tự như 4 tâm lộ Nhãn 
môn. 

4% Có tất cả 46 tâm lộ Ý môn chỉ sanh khởi ở dục giới là: 

- Cảnh rất rõ có 14 lộ: là 6 lộ chót Na cảnh và 8 lộ chót 
hữu phần Khách. 

- Cảnh rõ có 8 lộ: là 8 lộ chót hữu phần Khách 


Quụ trình Tâm Pháp 243 


- 12 lộ Ý tùy thuộc, bắt nguồn từ tâm lộ Tỷ môn, Thiệt 
môn và Thân môn. 

- 12 lộ chiêm bao 

5- Hỏi: 

- Có bao nhiêu tâm đổng lực (quanaciita) ? Hãy phần 
định theo người và cõi? 


z 


Đáp: 

Có tất cả là 55 t. đống lực: 12 t.bất thiện, 8 t. đại thiện, 8 
t. đại Hạnh, t. Sinh tiếu, o t. thiện Đáo đại, o t.Hạnh đáo đại 
và 8 t. Siêu thế. 


a- Phân bố theo cốt: 

- 4 cõi khổ có 2o t. đổng lực là: 12 t. bất thiện, 8 t. đại 
thiện. 

- 7 cõi vui Dục giới (kamasugatibhumi) có đủ 55 t. đổng 
lực. 

- 1O cõi phàm Sắc giới hữu tâm (là 3 cối Sơ thiền, 3 cõi 
Nhị thiền, 3 cõi tam thiền và cối Quảng quả) có 53 t. đổng lực 
(là 55 t. đổng lực trừ 2 t. sân) 


- 5 cõi Tịnh cư có 43 t. đổng lực là : 4 t. tham không tà 
kiến, t. si hợp phóng dật, t. Sinh tiếu, 8 t. đại thiện, 8 t. đại 
Hạnh, o t. thiện Đáo đại, o t. Hạnh Đáo đại, 3 t. đổng lực Siêu 
thế là: t. Tam Quả, t. Tứ Đạo, t. Tứ Quả. 

- Cõi Không vô biên xứ có 41 t. đổng lực là: 1o t. bất 
thiện (trừ 2 t. sân), 8 t. đại thiện, 8 t. đại Hạnh, 4 t. thiện Vô 
sắc, 4 t.Hạnh Vô sắc, 7 t. đổng lực Siêu thế (trừ t. Sơ Đạo). 

- Cối Thức Vô biên xứ có 39 t. đống lực, là trừ thêm t. 
thiệnvà t. hạnh Không vô biên xứ. 

- Cõi Vô sở hữu xứ có 37 t. đổng lực, là trừ thêm t. thiện 
và t. Hạnh Thức vô biên xứ. 


244 Quy trình Tâm Pháp 

- Cối Phi tưởng phi phi tưởng xứ có 35 t. đổng lục, là trừ 
thêm t. thiện và t. Hạnh Vô sở hữu xứ, 

b- Phân bố theo người: 

- Người Khổ, nguời Lạc vô nhân, người Nhị nhân có: 2O 
t. đổng lực là: 12 t. bất thiện và 8 t. đại thiện. 

- Người Tam nhân có 2o t. đổng lực là: 2o t. đổng lực 
của người Khổ cộng với 9 t. thiện Đáo đại. 

- Người Sơ quả, người Nhị quả có 25 t. đổng lực tâm là: 
7 t. bất thiện (trừ 4 t. tham hợp tà kiến với t. Sỉ hoài nghị), 8 
t. đại thiện, o t. thiện Đáo đại và một tâm quả Siêu thế tùy 
theo người (bậc Sơ quả có tâm Sơ quả, bậc Nhị quả chỉ có tâm 
Nhị quả). 


- Người Tam quả có 23 t. đống lực: là 25 t. đổng lực của 
người Nhị quả trừ đi 2 t. Sân và t. NhỊ quả, thêm vào t. Tam 
quả. 

- Người Tứ quả có 1o t. đổng lực là: o t. Hạnh Dục giới, 9 
t. Hạnh Đáo đại và t. Tứ quả. 


- 4 người Đạo mỗi người có 1 tâm đổng lực là tâm Đạo 
tương ứng. 

6- Hỏi: 

Hãy dịch và giải thích kệ ngôn PaÏi sau: 

“Puthu†?anana sekkhanam 

kamapaufnatthetuto 

thhetukamakriuato 

Uuttaragamappand”. 

Đáp: 

Kệ ngôn ấy có nghĩa là : 


Quụ trình Tâm Pháp 245 


“Có 44 đổng lực An chỉ có thể sanh kế tục 4 đại thiện có 
trí của phàm phu và Thánh Hữu học. Có 14 đổng lực An chỉ có 
thể sanh kế tục 4 đại Hạnh có trí của bậc A-la-hán”. 


* Trường hợp thứ nhất: 





Ta nên hiểu rằng có tất cả 58 tâm đổng lực An chỉ, đó là: 
4O t. Siêu thế + 18 t. đống lực Đáo đại. 


Có 44 t. đổng lực An chỉ sanh kế tục t. đại thiện có trí là: 
2o t. Đạo, 15 t. Quả Hữu học, o t. thiện Đáo đại. Lọai đổng lực 
này chỉ có nơi phàm Tam nhân và 3 Thánh quả Hữu học. 


Trong 44 t. đổng lực An chỉ này nếu phân tích chỉ tiết thì 
có 4 trường hợp như sau: 


- Phàm Tam nhân tu tiến Chỉ tịnh (không chứng Đạo - 
Quả Siêu thế) có o t. đổng lực thiện Đáo đại sanh kế tục 4 t. 
đại thiện có trí (tùy bậc thiền). 


Phàm Tam nhân là bậc Lạc quán (sukhauipassang), chỉ 
có tâm Sơ đạo Sơ thiền sanh kế tục 2 t. đại thiện có trí hỷ thọ. 


Phàm Tam nhân tiến Chỉ tịnh chứng thiền rồi tu Quán 
minh, có thể có 14 t. đống lực An chỉ sanh kế tục 4 t. đại thiện 
có trí, đó là: o t. thiện Đáo đại và 5 t. Sơ đạo. 


Như vậy, phàm Tam nhân có 14 t. đổng lực An chỉ sanh 
kế tục t. thiện có trí . 


- Bậc Dự lưu có được 1o tâm đổng lực sanh kế tục t. đại 
thiện có trí (tính tổng quát ) là: o t. thiện Đáo đại, 5 t. đạo 
Nhất lai và 5 t. Quả Dự lưu. 


- Bậc Nhất lai có được 1o t. đổng lực An chỉ sanh kế tục 
4 t. đại thiện có trí là: o t. thiện Đáo đại, 5 t. đạo Bất lai và 5 
tâm quả Nhất lai. 

- Bậc Bất lai có 1o tâm đổng lực An chỉ sanh kế tục 4 t. 
đại thiện có trí là: o t.thiện Đáo đại, 5 t. đạo A-la-hán, 5 tâm 
quả Bất lai. 


246 Quụ trình Tâm Pháp 


Đây là tính tổng quát cho từng bậc Thánh Hữu học, nếu 
chỉ tiết thì không đủ 1o t. đổng lực An chỉ, như bậc Dự lưu lạc 
quán chẳng hạn, các Ngài chỉ có 1 t. Đạo Nhất lai Sơ thiền 
cùng 1t. Quả Dự lưu Sơ thiền. 


Bậc Thánh Hữu học có được 3o t. đổng lục An chỉ là: o t. 
thiện Đáo đại, 15 tâm Đạo (trừ 5 t. Sơ đạo) và 15 t. Quả Siêu 
thế (trừ 5 t. Tứ Quả). 


* Trường hợp thứ hai: 





Có 14 t. đổng lực An chỉ sanh kế tục 4 t. đại hạnh có trí, 
những tâm đổng lực này chỉ có cho bậc A-la-hán đó là: o t. 
Hạnh Đáo đại, 5 t. Tứ Quả, với những trường hợp như sau: 

a- VỊ A-la-hán khi chứng thiền hiệp thế hay nhập thiền 
hiệp thế có: o tâm thiền Hạnh Đáo đại sanh kế tục 1 trong 4 
tâm đại Hạnh có trí tùy trường hợp. 


b VỊ Thánh A-lahán nhập Quả Định 
(phalasamapottiuithi), một trong 5 t. Tứ Quả sanh kế tục 
một trong 4 t. đại Hạnh có trí. 


c- VỊ Thánh A-la-hán khi hiện Thông (abhtfiñaurthì), t. 
Hạnh Ngũ thiền sanh kế tục tâm đại Hạnh xả thọ có trí. 


e« VỊ Thánh A-lahán nhập thiền Diệt 
(mrodhasamapatfiurthi) thì o t. thiền Hạnh Đáo đại sanh kế 
tục tâm đại Hạnh có trí tùy theo tầng thiền. 


7- Hỏi: 

- Hãy phân tích ở người nào, cõi nào có các tâm lộ sau: 
- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót Na cảnh.? 

- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót hữu phần Khách? 


- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực? 


Quụ trình Tâm Pháp 247 


Đáp: 


- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót Na cảnh hiện khởi cho 8 
hạng người trong 11 cối Dục. 


- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót hữu phần Khách hiện khởi 
cho 4 hạng người trong 7 cõi vui Dục giới. 


- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đống lực (có hữu phần Vừa 
qua) có ở 8 hạng người trong cõi ngũ uẩn 


- Lộ ý môn chót đổng lực cảnh cực rõ (không có hữu 
phần Vừa qua) có ở 8 hạng người trong 30 cối hữu tâm. 

8- Hỏi: 

Hãy phân tích các tâm lộ của con ruồi, kể từ lúc nó bị 
đập cho đến khi nó chết?. 


Đáp: 


Nếu nói gọn thì khi bị đập như vậy, một tâm lộ ý môn sẽ 
sanh khởi nơi con ruồi, sau đó là lộ Thân môn, rồi tâm lộ ý 
môn tùy thuộc Thân môn sẽ kế tục nhau sanh khởi, cuối cùng 
là lộ ý cận tử (naranasannga1mnanoduaraurth)). 


Nếu phân tích rộng, khi bị đập như vậy tâm Hướng ngũ 
môn không thể sanh lên để cắt đứt hữu phần cơ bản để nhận 
cảnh mới, nên tâm Hướng ý môn xuất hiện để đảm nhận việc 
ấy, sau tâm Hướng ý môn là 5 sát-na đổng lực, cảnh sở tri của 
chúng là một trong 3 cảnh: cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng 
và cảnh sanh thú tướng. 


Sau giai đoạn đổng lực là hữu phần hiện khởi tiếp theo 
là lộ Thân môn khởi lên nhận cảnh xúc, tâm lộ này cũng chỉ 
có 5 sát-na đổng lực. Dứt đổng lực thì hữu phần sanh khởi. 

Tiếp theo lộ thân môn là lộ ý tùy ý tùy thuộc Thân môn 
(antaggahandaurthi) khởi lên nhận cảnh xúc quá khứ và lộ 
này cũng chỉ có 5 sát-na đổng lực thôi. 


248 Quụ trình Tâm Pháp 


Nối tiếp theo lộ ý tùy thuộc là lộ ý cận tử, cảnh của lộ ý 
cận tử này cũng là một trong 3 cảnh chủ quan. 

9- Hỏi: Hãy nêu rõ tâm đổng lực nào chỉ sanh khởi 1 
lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, trên 8 lần trong một 
tâm lộ ? 

- Hãy kể tên các tâm lộ đó ?. 


z 


Đáp: 
a- Có 26 tâm đổng lực chỉ hiện khởi 1 sát-na 
trong 1 tâm lộ, đó là: 


- o9 t. thiện Đáo đại và o t. Hạnh Đáo đại trong lộ chứng 
thiền. 

- 4t. Đạo trong lộ đắc Đạo. 

- 2t. Thông trong lộ hiện Thông. 

- Tâm Tam Quả và Tứ Quả khi xuất thiền Diệt. 

b- Có 6 tâm đồng lực hiện khởi 2 sát-na trong 
một tâm lộ, đó là: 

- 4t. Thánh Quả của người độn căn trong lộ đắc Đạo. 

- Tâm thiện và tâm Hạnh thiền Phi tưởng phi phi tưởng 
trong lộ nhập thiền Diệt. 

c- Có 12 tâm đổng lực hiện khởi 3 sát ra trong 
một tâm lộ, đó là: 

- 4 t. đại thiện có trí của người lợi căn trong các lộ: lộ 
đắc Đạo, lộ đắc thiền, lộ nhập định, lộ nhập Quả định, lộ 
thiền Cơ, lộ hiện Thông và lộ thiền Diệt. 

- 4t. đại Hạnh có trí của người lợi căn trong các lộ như 
trên trừ lộ đắc Đạo. 

- 4t. Thánh Quả của người lợi căn trong lộ đắc Đạo. 

d- Có 8 tâm đổng lực hiện khởi 4 sát-na trong 
một tâm lộ, đó là: 


Quụ trình Tâm Pháp 249 


- 4 t. đại thiện có trí của người độn căn trong các lộ : lộ 
đắc Đạo, lộ chứng thiền, lộ nhập thiền, lộ nhập Quả định, lộ 
thiền Cơ, lộ hiện Thông và lộ thiền Diệt. 

- 4t. đại Hạnh có trí của vị A-la-hán độn căn trong các 
lộ như trên trừ lộ đắc đạo. 

Bốn đại Hạnh có trí này cũng khởi lên trong lộ phản 
khán Thông của Đức Thế Tôn trong lúc hiện Song thông vì 
thời gian cấp bách. 

e- Có 2o tâm đồng lực hiện khởi Zã sát-na trong 
một tâm lộ, đó là: 

- 4 t. đại thiện có trí và 4 t. đại Hạnh có trí trong lộ 
phản khán Thông của chư Thánh vào những lúc hóa thông 
đặc biệt (uisesakaran]). 

- 2o t. đống lực Dục giới trong lộ cận tử, lúc hôn mê. 

ƒ- Có 2o tâm đổng lực hiện khởi 6 sát-na trong 
một tâm lộ, đó là: 2o t. đổng lực Dục giới trong lộ cảnh lớn 
hay lộ cảnh rõ trong thời bình nhật (pakafiuela). 

g- Có 2o tâm đổng lực hiện khởi 7 sát-na trong 
một tâm lộ, đó là: 2o t. đổng lực Dục giới trong lộ cảnh rất 
lớn, cảnh lớn, cảnh rất rõ, cảnh rõ trong thời bình nhật. 

g- Có 22 tâm đồng lực có mặt trên 8 sát-na 
trong một tâm lộ, đó là: 18 t. đổng lực Đáo đại và 4 Thánh 
Quả (tính hẹp) trong các lộ : Lộ nhập thiền, lộ nhập Quả 
định. 

- Tâm thiện Ngũ thiền sắc giới và t. Hạng Ngũ thiền Sắc 
giới cũng có trên 8 sát-na trong lộ thiền Cơ. 

10- Hỏi: 

- Đổng lực An chỉ nào sanh sau tâm đại thiện có trí hỷ 
thọ - xả thọ ? 

- Đổng lực An chỉ nào sanh sau tâm đại Hạnh hỷ thọ - 
xả tho? 


25O Quụ trình Tâm Pháp 

Đáp: 

- Có 32 t. đổng lực An chỉ sanh kế tục 2 t. đại thiện có 
trí hỷ thọ là : 4 t. thiện Sắc giới hỷ thọ, 16 thánh Đạo hỷ thọ, 
12 Thánh quả Hữu học hỷ thọ. 

- Có 12 t. đổng lực An chỉ sanh kế tục 2 t. đại thiện có trí 
xả thọ là : 5 t. Ngũ thiền hiệp thế, 4 tâm Thánh Đạo Ngũ 
thiền, 3 t. Thánh quả Hữu học Ngũ thiền. 

- Có 8 t. đổng lực An chỉ sanh kế tục 2 tâm đại Hạnh có 
trí hý thọ là : 4 t. Hạnh Sắc giới hỷ thọ, 4 t. Tứ Quả hỷ thọ. 

- Có 6 t. đổng lực An chỉ kế tục 2 tâm đại Hanh có trí xả 
thọ là : 5 t. Hạnh Ngũ thiền và tâm Tứ Quả ngũ thiền. 


Hoàn tất vào tháng 5 âl năm Đỉnh Sửu 
DL 1oo7 - PL 25441. 


Quụ trình Tâm Pháp 251 


MỤC LỤC 
CHƯƠNG 1 

BồM 1: ` 1n |0 án 0/6701 166sirtfsbettvkibsEiosktbfV)i40Evsscdlolreni2veu63 5 
R¿.5)ON11:THỘT) 266444 4441166x, 1v 90, 15⁄0X6x48841Á 008 ch2t<5x(se04GGÁ4skósg¿Ðã 5 
TỊ::PHẩn PiàI Khái: TƯỢC szuicse:6tiagtástuixaeboi6sl0aa1onaadoss s6 kuôi Kụ 
1. Định nghĩa: NAMAVITHI...............................----5-- =5 7 
3.:' FWBrï eiñ17vd tOIH: LG s:2x15011420x48/23616 646296800 n6 8 
CN GÌ 22700 07y 10605. N00 0reftts omvtrasttfhfiies 6s 8 
H) NOT cacs6st 0u bi uc sàs\6tid9eid Xa po4disia 4n QŸ 8 
GÌ. THÍU s66 0800 s0x su 2u g0ssàsalxtisbsdbatAimbseiakisxengi 9 
498620011715 2TẼ17Đ07. 1 A5n 7n ẽ an 1O 
Bái 2: .NöU NIiôhH TẤHẰ Lỗi s6xáaa21044200 (424 106xtxek list GbAnk 13 
se. Lộ tâm ngũ môn thời bình nhật.......................... 14 
T.. ĐỊHH HD NHÀ 12x2321t6s0x2xi0xs201s6 40061004816: 308A tL0Av 14 
II. Các dữ kiện của tâm lộ ngũ môn ............................. - -- 15 
1. Nhân sanh lộ Ngũ môn..............................-. .- -- --« «<< =+s 15 
2..(7ã11H G0210 H/TN DO 6x21 e2561044104)160%- X64: 48) xã tãnh 17 

3. Số lượng tâm lộ khởi lên qua ngũ môn thời bình 
[E8 mẽ cố... 1Q 
Bài 3: Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn .............................---... .---- 21 
1+. 21711101 110111020194) 0513/8201 72163000/akxbuýis ca ai) 21 
A. Phương thức Chót na cảnh ...........................- 22 


1+. BI 0 020 2 111 1xx Vào sao sisViE 22 


252 Quụ trình Tâm Pháp 


2N S0 2... nh. 22 
Ð. .TIIẾN,ĐHẢI 2222622521616 445801614/120/63 6x16. sálós 23 
d0. PT HH sai 6cs20ay0asstv 0a Etb6i)sSy1104//ag. 6Ä 28 
HAI |. i6 2iiaii0)06006a0ìwudáawitditkidlaxl/fea 35 
B. Lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót đổng lực............ 35 
Ðc`-DICLÍ 0 Q96x62247058101666x 26012 tx6ndz0tu2elsiroiinetesse 35 
TẾ, ` Kế? HÌUuysxestz sông Ôao G040 là ha d40160440/0550155 0014040006838 35 
TIT, -PHẩm HH sessxfisi26226 2 00630060 nàt bat 00tnat3stme 36 
TY, DI PI11.62atx616i6ai222600/1216/00248ut6iaet2s00440Lti6six3/ 54 bú: 37 
C.Lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót hữu phần khách 37 
I. Định nghĩa về Hữu phần khách........................... ---- -- 37 
TÍƑ: : Biết 122 sao 2s 2066satnalisabttlônisnasEslesf a8 
II. Luận về Hữu phần khách............................-- -- «<< «<s+ 38 
1. ễ Nhân sanh Hữu phần khách.............................--- 38 
Đ. 1.) E TH 12 ta 46:c2sese6siaĐsésiboatstl606640848 560140361 )6020020:83E0 38 

Đ. Vì sao cảnh cực tốt hay tốt lại phát sanh đổng lực 
Ki o2 629500 vien 01304060: 132/6.2iy2yebceasvfr ii 42 
IV. `110110 KSEsss¿ s20 8.00000L02A-02/72040U026 060 43 
Hai 11010 T110 2yy091095090220620260801AVA08U988ĐQAứSE 45 
1c; ĐỊNH TP H106 sa 6ïá2x4<b4614txcaa6aasevaafxsiadtoxseoavakesvllee 45 
II Điều kiện khởi sinh Tâm Na Cảnh................................. .- 45 
TT 0101 0416100951 12002 fEe0 sbu đào t 4e 0U 46 
1. Vì sao Tâm Na Cảnh phải có đủ hai sát na?.......... 47 
2. Vì sao phải là đổng lực Dục giới........................ .--‹- 48 


3. Vì sao phải là người cối dục........................... --- «<< <««+ 48 


Quụ trình Tâm Pháp 253 


4. Tâm lộ phải bắt cảnh dục ..............................- ---- «<<: 5O 

5. Tâm Na Cảnh là loại tâm nào........................... .- ----- 5O 
Bài 6: Lộ Nhãn Môn Cảnh Lớn......................... ---- -- -- - -< << 555 << < 53 
E:. SĐT TĐHHI02c0 11110 2x)06//66100)0420/103lGA26440064ãxtn6aloäitmbuiai 53 
TÌ;..1Ha††LTCHs s20 261746 2200021L00x0r0 9A8 012811020 xAvsdbi code 53 
II. ẽốẽ 54 
12'CRÔT HO HE :axs2 25s li 0d 1 iti(0a sat Sueltoai 54 

2. Chót hữu phần khách có 2 hữu phần vừa qua...... 5⁄4 

se Lộ nhãn môn cảnh cực tiểu ........................... --- -- s- 57 
Bài 7: Lý giải lộ ngũ môn bình nhật.............................- -- ---«-« 59 
I. Tương quan giữa vật và tâm.......................... ..- -- ««+<< «+ 59 
II Tương quan giữa cảnh và tâm ............................-. - «<< «<2 Ó5 
1. Nhận định tính chất của cảnh..............................- -- - Ó5 
a}:Npuốï thưởHg TÍNH si cása2tiá2061264120846 0544001 65 

E) Tam cÍ† trúc (Hổ 666164ã06aïf0va soi 66 

GÌ NOT sát 0 ssxstiasetss y6006/a836605004340100163484005,2400401A81A3814 67 

đ) Khía cạnh sai biệt của cảnh ........................... 67 

E6) :1110/1001C111020801:k0151/ 268205 xin áo Di TSBSA 67 

2. Tương quan giữa cảnh và tâm .............................. .- 68 

a) Năm trần cảnh cùng hiện khởi........................ 68 

b) Hấp lực của cảnh Ngũ đối với tâm Hướng ngũ 

T011, 2098523 10065e1246121, 1 aykXS2rYane Wl434220050522081ẠẮ 6o 

c) Cảnh ngũ đối với tâm quả dục giới................ m5 


d) Cảnh ngũ đối với Đổng lực tâm..................... 72 


254 Quy trình Tâm Pháp 


III. Tương quan giữa cảnh và thọ.......................... -- --«««<<««+ 75 
IV. Tương quan giữa cảnh, thọ đổng lực và thọ na cảnh... 


na na hố cố hố 70 
CHƯƠNG 2 

Bản: T2 1L 0172.0163 159ã60v1/0ã4.0602/08đ000uảoi0iA2xden 81 
1. “2)|11H TÍ H1 20zeáxc2c4i88400/48246020610-k6x666ssG0e0xkaet S1 

TỊ: NHÀ SINH, LÔ ý TW [GT bastset6s3xesgias1a2i6sad cao S1 

TIỊ.Cảnh của LỘ ý HIẾN: tác t6 6c 6s666606 181604234440 xx 83 

IV. Hữu phần (bhavanaga) của lộ ý ...................... 84 

Bài o: Lộ Ý Môn Thời Bình Nhật ...........................--- 5-5-5 e<c: 85 
1> 01111101717 11 sa26054230844 3925:4240 so2wzntàitay1342 s9 2x6xi6 S5 

TT... HT: HTGTst;22ssscbsxátbasleluesubtttwlisbdsusssa 85 

e© Lộ Ý Môn cảnh rất rõ ........................- 5s 2 ss se sssx2 86 

1... ĐỊNH f6 HH3 0u,666c6axxss6es3akcbb1es46001xtgstysl4s6e 86 

II. Các mô thức Lộ ý môn cảnh cực rõ ................. 86 

1... Lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh ........... S6 

2. Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực.......... 87 
3. Lộ ý môn cảnh cực rõ chót hữu phần khách8o 

Bài 1o: Lộ Ý Cảnh Rõ - Cảnh Không Rõ Cảnh Mơ Hồ....... O1 
Vâu: sp] T2 tDoAsocnosiBeeafxfvriiitetprsoresnirvaafetetsee 91 

1... -E)|11] 1Ì H 1c cap2sxs6/340020168463624000010ae5ia eSisxf36osbeaessi 91 

'Ì NI s:720a001 S109 T0 nh nh TC 91 

lu “GánH,khiOriB PO xxx nfistàanxbiaelskstelsions 93 


Ê- C11 .TEO Hà c02i:00040 0026 60/6aR6 TL sus6w dai thuesi 94 


Quụ trình Tâm Pháp 255 


Bài 11: Giải Về Lộ Ý Môn Thông Thường ......................... 95 
I. Bàn về số lượng hữu phần trong tâm lộ.......... 95 
II. Chặng (Thana) của lộ ngũ và lộ ý.................... 97 
TII.Tâm lộ không sanh tâm khách ............................ 98 
IV. Tác dụng đổng lực hai tâm lộ .......................... 99 
Bài 12: Lộ Ý Nối Lộ Ngũ ............................---- + 2 c5 scscscsrsrscee 101 
1-- TĐỊHH TP HH? sssssisxidlss6e644y0646l4600i00y04a9i1302Ao 101 


1. Suddhamanodaravithi (lộ ý thuần túy) ....1O1 


2.. Tadanuvattikamanodvaravrthi (lộ ý nối tiếp 


lmTSII T04 min man an 1O1 

TỊ`;011211/116112652 3565 x44022002ui0stect26etba30601015đ1ix64 264) 21i8, 102 

1. Lộ ý nối tiếp lộ nhãn môn........................... 102 

2. Lộ ý nối từ lộ nhĩ môn.............................. -- 104 

FỊT. HN G HỆ 1015x252 12569 6a ft (SA Ysaa Di ri 106 

Bài 13: Lộ Chiêm Bao ............................--- -- 55555 <<<+<<sssss 10Q 

1, 1011111712 l2 sài 61/6062 yv242180-0310bdzti8i a2 10Q 

II. Nhân sanh tâm lộ chiêm bao........................... 109 

III.Số lượng tâm lộ chiêm bao .............................-- 112 

E1 11161170 1210222210524 s2:62680a2302x8xkyciay2026gx384x80u64x Má) 112 
CHƯƠNG 3 

Bài 14: Tâm Lộ An Quả............................. .- 55 555 << <<<<<+<< << s52 115 

ƒ.. -ĐỊHIÌY TH HÍ 1 021203992 0999028014201090/86280/8L26 115 

H- Khái Hưiợc về [HINH scccccbáciôns (i4 c406ảsxsdav de 115 


ï;`: Chì:'HIH/TPHIỆP XÍ lu Sa s6ccg2gosáexglalGea6 115 


256 Quụ trình Tâm Pháp 


Z.: '()020:NT1TH HEHIỆD XU ca 6401146136 G%0 0 s6; 123 
3. Lợi ích của Định chỉ tịnh............................--- --- -- 124 
Bài 15: Tâm Lộ Chứng Thiền và Nhập Thiền.................... 127 
[. ĐIHNHEHHD¿aesiciali0a0S02005Aã446/90461aÀXAAAù 128 
T];:Y 1 a111⁄101d0 TÍ]THTT 32x 6ã615506 06 t6 166001000 0930121666 128 
TTỊ.⁄- Tâm lộ HAI THH sácexii164646x14 5 086406010/400xg33801 24% 130 
TY: `1 HÌCH 6 1À 2s z6ss6poa sossiefaa26ia3st3sfs/23lotbaidi8gee4161268464sý 130 
Bài 16: Tâm Lộ Đắc Đạo......................... -- 5S SSSSSSssssssssse 139 
1„ - 1011117717 H050 0105100086600 s4) 012i ¡s00x)60Ấy00a 650 xá: 139 
DỊP HT TỊCH 2c2224202670165002266L11aat0v2ia0o 6et1latdvdaxi Si0Ó 139 
?y/ bÕ đa SƠ dt Là 64186i334463ã686612i4082485653602ãak9143 14O 
5: LÕ (io bạ Đđ0 CRObts 260090 v8v6socxvstaxelaxuy 141 
LÍ: E0) -2:225g.249436150 000 EEEEoiGs/ 6000814000 4827018062101 0664 142 
1. Giải về các đổng lực Thiện hợp trí trong lộ đạo 142 
2. Cảnh đổng lực Dục giới trong lộ Đạo .................. 144 
3. Giải về Gotrabhu và Vodana.......................... ..--- --- 145 
4. Sát trừ phiền não của tâm Đạo và tâm Quả trong 
TU) g0 1919080640802 0 2X0/Okvfattedlitevbahkias 146 
5. Tương quan giữa các quyền nơi vị Thánh......... 148 
6. Lộ phản kháng trong tâm lộ đắc Đạo................ 149 
Bài 17: Tâm Lộ Thiền Cơ và Lộ Thiền Cơ ........................... 151 
1>: TĐỊH|H f1 địa s1 821056275 058.06/532s1/08-208A/05/80e1/@QxiÓd 151 
Ì5a .102111/01(0191115721ã 67x62 1áẤ0017111ntng 3x63 xSiev Miavse 151 
TJÏ-.] D101 0x cá :0232⁄32005606634004036616)109a0 5639112066006 y6 153 


1. Trước khi hóa thông.............................----- 153 


Quụ trình Tâm Pháp 257 


2,:.Các loại thần thổ cxisátssscaasasei 153 
Bài :18:. L0 NHẬD Thiện QUÁ cacccasiinifiiGtnd Ola Gaaagaaa 157 
lL - ĐỊHH HPHHt¿soi06s626sya36xa 1024640404243 gbtMSoe 157 
TT... TÍ HoTT 1G ¿xố 22u 14/6100 2 8tôsbsi nà t8 ktỖsbsa xi 157 
IJ88E8.177511802772 E11. 7n 1n nh 1. an co 158 
12 !I1©TÝ DỊỔ Fvscxso¿72pt 26s 636234 962024036/1533ã6xkbckenftnebSii 158 
2. Về bốn sát-na Thuận Thứ trong lộ nhập quả 
3001:0971 7. âm. ốố ốc 159 
3. Điều kiện chứng đạt quả định............................ 1ÓO 
đ:9250/1WOITD TA TH O1 sa 1 an A010 gìn tt mang 163 
Bài 1o: Lộ Nhập Thiền Diệt Thọ Tưởng ......................... 1Ó5 
Í... .4)111H710 111072. 11558.00190667/431đ) MÀ f#oWsixp eeehdst6oi 165 
II Nguyên nhân nhập định diệt ................................. -- - 165 
i08 § si”... 166 
1... Những việc làm trước khi nhập Định diệt ..... 166 
ø: -)L)|GIU1IEHvs2 5516020381061 8Lftssuaspmid 167 
E./ TÚI GÓI H400 E0 0010010012100. MỆN SA AOit0 170 
Bài 2o: Giải về Tâm Lộ An Chỉ..........................-- - -5- << <5<+<< s52 171 
I. So sánh đổng lực dục giới và đổng lực an chỉ....... 171 
II. Vai trò của khai ý môn với đổng lực...................... 173 
III. Cảnh và các đổng lực trong tâm lộ an chỉ ............ 174 
1. Tương ngộ nhưng cảnh sở bất tri đồng........... 174 


2.Tương ngộ mà cảnh sở tri cũng tương đồng...174 


3.Tương ngộ mà cảnh sở tri vừa tương đồng vừa dị 
TC cá 146010030 n6nb0cbioag91S2A0 66a Seo 2t 175 


258 Quụ trình Tâm Pháp 


IV. Tâm siêu thế ở các CÕI .........................------««- «<< s=++ 176 

1. Lộ đắc đại và lộ nhập thiền quả................ 176 

2. Lộ nhập thiền Quán ............................... .--- 178 
CHƯƠNG 4 

BaIL21:. Tin EO TT: DỤ xi 011416x20/60A0600x0000y0xváa xéa 187 

Tí, ' -2ĐỊ11H TÍE HH tác) t2s4xc6cgãA1/40666x460330616x6is2szz.atetbko 187 

TÏ:.- 1n hìa S(f GHẾ Le zasosási2eenarkteoeuabaeTnsÔesuiaei 187 

TT, + PHã TT HE 2215202204460 60naitltÂsild0tnakbsauze 189 

IV. Lý giải ba cảnh trong thời cận tử........................ -- 100 

1... 'Caïh GHI ODáccixcsaasi 6460 6xcscfchối ca 0d S8 s4 00 txkg 190 

Ø-'.CnH1.T18EHI€D TOP snscooäceliia4s54x4Ckaxsase 190 

35. (an1/tHH TƯỚT HP ;icii551400a0u4i  0x6iápx 124 100 

Bài 22: Lộ Cận Tử Thông Thường .............................. .. - - --««+« 193 

1. ˆ “ ĐỊT TÍP H1 1.7053410au6/0r00302569Á10X013A/K6)04aftblrttrl3s0oehgss 103 

TT: -'-PHIT.HCTEyztsxsxisste/e1 6sbiass4ikntftbsasiiettss dsiid0a93 103 

A. Lộ ngũ môn cận tử.......................... ---- - 103 

1=: RE) TU 4 1144, 6xb8loexakebo3tfcbidoos GWAi064800x67 103 

S4 I0]: 2028110526. 12010665642 709006002800%Ax2x0360162 G16 194 

Ð:-.ĐIỆTT ổ lạ Lai sxessg 64046 y A3040 50446sb1l0a4052 24832 105 

B:.LÔ ÿ minh GẦT E,,tá(siix6i6iã68666606 196 

X„* DO TC 026 ca 10x900À/0229400 0x94 6x80211835gbAlts sấy 106 

Ø1 :BICUI(O S222 181100010 86A0010x010I8MA0160002922221Ek6iee 106 

Đn -DÌC LÍ ax;52xg8 124585634681 01ý448d1A401019848340640010404uòagaÏ 107 


Bài z3: Tâm Lộ Tục SInh.........:...:.:i2ccccccc621560266512115 6652 209 


Quụ trình Tâm Pháp 259 


1, HH TEHHIA.226alxisi0606446634436026446280040X43 20616662 200 
II Giải về Tâm lộ tục sinh............................... .---- =5 <<<<<=« 209 
†-- 21) EQG GIHHScsit6xi8256EaliclvlseitlesbiabkiaeEeses 209 
2. Cảnh và thời của tâm Tục sinh....................... 211 
3. Bao nhiêu cách tục sanh..........................--- --- 215 

4. Cách cho quả của đổng lực bất thiện và thiện 
QIẾ 610 Ì Gi2u9v620a19062xg21agitE2s 26 rndynEssbsidoe 217 

CHƯƠNG 5 

Bài 24: Tâm Lộ Viên Tịch .......................----- 55 c< << << << s2 219 
l.> 3E)I (11 HP HH1 2260051786056 8E ae xsuadd 219 
TH) H111/1161)150x:01352024106stxcb36124963Áx3s246a6i2ui2sssfbsosfbfiii cai 220 
A.Tâm lộ viên tịch thông thường ........................ 220 
12 „BICUI:0102z205/01/8A36nd0a10/19806abkelDAsvab Cha bai 220 
2 NỔ DJa2 1:19 1 an na... Sa 222 
B. Tâm lộ viên tịch đặc biệt............................ -- --- 222 
§c... II 0/717 111 07 2779215) 0 6/00009110006706012121 002005081 222 
TỊ,. ;P G7111 He S604) 641228101/611)/30X2a0l00/2352i20466 222 
II. BI s62 106902400) 0ssà 226 


Bài 25: Linh Tinh vấn đáp ...........................-- -------«<<-<ss++<«5+ 237 


260 Quụ trình Tâm Pháp 


KÍNH DÂNG PHƯỚC BÁU. 
- Đến Tam Bảo ba ngôi, 
- Đến chư Thầy Tổ, 
- Đến ông bà, cha mẹ. 
XIN HỒI HƯỚNG 
- Đến Chư thiên trong thế giới Sa bà. 
- Đến chúng sanh ba giới bốn loài. 
- Chia đều phước này đến chư thí chủ. 
XIN NGUYÊN 
Thành đạt quả Vô Thượng Chánh Giác trong thời vị lai. 


